QUYÊN “SÁU” 


(Chakka- Nipara) 


1 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Mộ£”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fh của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều VHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN 1, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ 1 đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người tu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu 
được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị 
sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, 
hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn 
tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo 
Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Pãli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Về Bản Dịch AN......................-- 5-5 2c c2 2t.xrkerrrerrkerrrree iii 
[Năm Mươi Kinh Đầu] ......................-- 5-5-5 2E E*E*E+E+E+E+E+EeEetrkrkeerkd l 
NHÓM 1. ĐÁNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ. ........................--- - s+s+5e: | 
1 (1) Đáng Được Ting ÔNG (ÏÌ:......-...... ác sLiiiiiiiiLdiLiikbsLA144-45E 644 1 

ø (2) S0 0N TÍWUC THHữ [ÍHH Lá hoa csibáil24i6skasll0420x48skcbblayavasbe 2 
TH HH va. 4 
FT 0002021020222 1220222 vcasaee h 
TH HH 000C esasả492axssus 5 

É (lối THUẬN Chúng TT caaccvkiicudlkö x4 k;àgbibàö 0) khkddsiaSsjscasae 6 
TT dd biaeadsaslidaiooveoiauaueae 6 

8 (8) Những Điều Wô THưỢH.......................---- - 5-52 S5cccce+tetererkreerersred 6 

9 (9) Những Chủ Đề Tưởng Niệm...........................--- 55 Scccccccccrrerrree, 6 
II TH 000v cdxiiiielvbuiolatkavebiiab 7 
NHÓM 3. SU HÓA HỮ lu eioeatisinaosiestOsinsassisalas 11 
KHI Ej C7 7. /..l113) TT TH 0/07 0000Ô00/0/0/./0//000ÔÔỐ/ 0 I1 
TT LH all 2sosssen lễ 
KV / ý NGÃ ốc 13 
1á lối CHÍ Chít TÍ LỆ ciácoccaicbsasiiiobkesobktsalecsooe 15 
11T. Ai. TTÍỚNG Tớ Go co Viên 17 
TP THẾ lí: HH F21 2221202500022052361202030d2L5234ygsbetodotbseasoxoktiltyskitosaadi 17 
cYAt be Tảo TH TU N GỢ  N  T N TC HỘ 20 


T010) C707 LH 0n CF z6 /2258ả6spkkcankailisaeossoskasealt 2) 


19 (9) Chánh Niệm Về Cái Chết (]).....................----5- 2 s+s+cscscszxscee 24 


20 (10) Chánh Niệm Về Cái Chết (2).........................--5-5255©525s+cscsccsc: H01i 
NHÓM 3. NHỮNG ĐIÊU VÔ THƯỢNG................................--- 28 
21 (1) Sãmaleq (Ï)......................--2+©52©5<Sc<SrSrSEEEEEErEErrrrrrrerrred 28 
An. 7 0-11 FC TT ca do bi 6v bi ng là n2 biön bi iag10s600sdbes686xgmiàsoiedboasbek 29 
23 (3) Hiểm HỤa............................ 0G HH1 111 1tr 30 
si l7 lì: l0 (11 Ú da ddaeiieeaeebieeiaitibdeieboyelGiciidangktbueeehcfoddsan 31 
Ni 0/72 72Ẽ 1Ú ca at kbetogtCrbtodgoterbHeteybildagiakuriidEnieegHiitasl 31 
nh (Š) ANHôi CH-CHỈI N-DHIẾN cc¿cidiiidiiivbdie1144422eiipel31À 34 
TT Hee dneinannagganatnkDsrendtioktatbeesksaabaaarD 36 
E0) T4 j2 TT 1 00 10070 0v Y9 38 
TH HD an i20 0062662 x62kaisxeae 40 
30 (10) Những Điều Vô Thượng,........................- S5 cccccccesesrerrerree 43 
NHÓM 4. NHỮNG THIÊN THÂN..............................--...---- ---c5¿ 47 
31 (1) Học Nhân (1)......................... 5-55 Sc St2cteEEEETt2 reo 41 
32 (2) Sự Không Sa /Súf (Ï) ........................--5-55c55cS5ccccxccrccrcsrsrrreee 47 
33 (3) Sự Không /Sa Súf (2) ......................--5-55+ 55255 2c2xccEccrrrrrrrrrreee 48 
34 (4) Ngài Mục- Kiằằn- LiÊT...................... 5 55-5 Se+sE+teEtEEerrkerrrrererree 49 
35 (5) Thuộc Trí Biết Đích Thực .........................- S5 cccccccsesrerrerree 51 
36 (6) Những Tranh Chiấp......................------ + +5: tsESEEEeEeErrkerrrkrerree šỊ 
Ấ7 (IS Lú TH aeaaaabadkiiiksisgbbiskdoinhsieginikbdliinriuitroebaeaod 52 
"............ sa 5c ÏjỶSn68 e5 sa ÏẶŸỶÝỶ 54 
KÐ  J° 0. An V0 S0 0 0000/00 /00Ô0 007V 56 


lộ (EU Ì¡V đút 6N Ha 60 L10Á24043A046146404116 0446444640224 44 Nã 


VI 


JI (TH LAI? KH E ác tzdbu006a642l6 G6 58 
71939.) 3. TỰ TU G00 0 0 00007000100 Tàn 58 
Jy)z [8U § S3 61271 ,/,1849. TP 8P "TC 62 
tiêjin ) TƯ. 7. 0 0 9 v.v 07 7.0001. 62 
44 (2) Cô jMigasäili..........................- - 2 525+ SE 2EEEEEEEEEkrrkerkrrrrrrrrervee 65 
TT Go. ẶẶẴẶẮẶẶẰẰẶẶẰẶẰẶẶẰẶ ẶÑSKSẰẰẰ- 69 
ñD li 6G C1 TH¬NT da dat òaecegitaA1i2ibyp@celi2Sfcigtiieebdfesge 74 
47 (5) Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (1) .........................--------ccsccccscce- 76 
48 (6) Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (2) .......................-------©cccccccccccec 71 
TÌ7T TT Tấ H LÍ ccdgaggibdikdeiaidbioiirbieerkiddsgbinltekkeeetidlddkiiliees 78 
50 (8) Các Căn Cảm Nhận. ......................................................------.e. 80 
Sỉ [Ị Nhi ANH cú CáctccbsdikiiAcxloij cá gk4ibdcbáx cac bkbakd 81 
52 (10) Người Giai Cấp Chiến ,Sĩ........................---- 25+ Se+eccczeererserereee 83 
B3 (THỊ Sự Chuyền Chữ s:cábcsc k0 6k gu Q00 ái su Qú gi eeổ 85 
54 (12) Ngài DIHIHHĂ( ....................... 0Q vn ve ce. S6 
[Năm Mươi Kinh Thứ Ha] ............................---- 555555 ‡<++++++++sss<+ 93 
WiIffRT 1, NI T TH uaysseoosuolauibuiauioiaolbiapsdgdlsisuio 93 
0g TÍ 0/1: Ù  T dao nung 0 s64 thi tt li kữ n2 00 i16 bá stsobdokcbttsssastoisckesoet S5 
đH 0u Ti 7111700 TẾ ạadteadadenarieibirasiuktaikCobltpiiddbefirbicoianagbitiokeila 98 
57 (3) Sáu Giai CÍẾp........................-- - 5S Set E112 2 111113111111211 11c, 101 
58 (4) Những Ô NhiỄm....................... - SG E111 E121 1211111111111 crce. 105 
59 (5) DãrHK(HHIHÍÏ(...................  Ặ HT ket 108 
60 (6) Ngài. HatfÏii....................... 5 5S StEEt SE E21 1121111210111111 11 1. cxe. 110 


61 (7) Ở Giiữd........................-- 2 Sc SE E131 15E5E111115151111115E111111E1E1EEEEterres 117 


VII 


B5 (Ế! Sự BI TL \Ô củc DẪN :sáciivilaktsdgAilGossbosidobokei 119 
TT La ao an eo 127 
64 (10) Tiếng Gầm ,Sw Tiử......................- - 25-52 SteEEterrkerrrrrrerree 134 
NHÓM 2. THÁNH QUÁ BẤT LAI..........................----5-555c<+52 137 
1011. 72 TU S00 r6. 01 6. 5 TÔ 138 
GỐ (2).À-I-HẤN là ác ctn Hung tua 011014161140141284141401114161441101 14 138 
đc E10 ad uuadeaiotdasktiteellAelkrsiebaeppnafbke 135 
68 (4) Thích Gặp Gỡ 1O LH ........................... ..- << 55+ xxe 135 
69 (5) Một Thiên Thuần. ............................ 5-5-5255 ccESEEEEESEErkerrrrkrree 140 
70 (6) Sự Định: TÂÂH...................... 55c StE E11 2212112111111 re. 141 
71 (7) Có Khả Năng Chứng Ngộ .................................-----cccccccccce. 142 
TT HH HA a1 143 
73 (9) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (I)...........................------5©5-55555c- 144 
74 (10) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (2)............................-----5©55-- 144 
NHÓM 3. THÁNH QUÁ A-LA-HÁN.......................------5- 552 146 
75 (1) Trong Sự Khổ Đaqu......................... 555cc S2 HE rư 146 
76 (2) Thánh Quả -Ïa-hiắN................... 5 55-52S5<St‡EcEEEertererrrerkrred 146 
7 9)104 5 CN NA NYẽ"ẽ hố Số số 147 
78 (4) Hạnh Phhúc....................... SG SH HH1 11111111 crreg 147 
79 (5) Thành]: TỰH........................ S5 SccSt SE E2 2121111111211 re. 148 
ñU 0: S111 e2 nà tngeokbe02axcesCepieal23lndsatckeeteh 148 
TT 1 /271110/70700LL7 lá cá 6k si 66666) 666saoEes 149 
ló 00) 0N : PC 2  (6icbei C626 206246466a6434/212432566102521633463249198315AsG 149 


83 (9) Trạng Thái Bậc Nhắất.......................... 5c cccteererrerrrerrree 150 


đủ (TÚ) Những TIỀN cáo dA G0 kcang G20 G4 cà b4secog 2b 150 
Ni 117100110111 adaeeaodiidolnsgosses 151 
85 (1) Sự Nguội IMúátt.......................- ©5555 St St 22121212121. errree 151 
86 (2) Những Cản Trở.......................---+©5+ ©5252 SESESEEErrrrrrrrrred 133 
87 (3) Ké Sát Nhân.......................-5-©5+ ©5252 2E 2122121212121 re. 152 
88 (4) Người Muốn Lắng Nghe .............................----ccccccccerererercee Ihk) 
TT T022 Ề tua anuibkaoboeeakeosl2SAgasedbedeslie 154 
90 (6) Đã Dẹp Bỏ.......................... 5-55 St 2t2TE212212121211211211211 ca 154 
91 (7) Không Còn Có ThhỂ....................... 5-2-5 S2+S+S+E+E+E+E+Eerzxererree 154 
NGINIf 6 Tri 0000 E1 LÍ eedaeoaabiiiadaskaedigiladblhckaseplida3devska 155 
93 (9) Cc TrirtHg HHUN (1 các 261 1111204441420351111502c5% 155 
94 (10) Các Trường Hợp (3) ..........................----©2¿©c+ccccccccccreercee 155 
§5 (T1) Các Trường EHNN (ẤT v. c0 221221-6211511202cg 156 
J,lJ>F#ló” | @j: ĐIẾ 6) 0 nợ G ". nh Cố 156 
96 (1) Sự Xuất Hiện.........................--- + 5 SE EEEEEE E12 E11. rkrkrrrred 156 
97 (2) Những Ích Lợi........................... 5-5-5 SsSt+xEESExEEEErekerrrrrrrerred TR7 
TT nga exdapesl2tiadapilsebEbeaseesitatesea l.Wi 
TL nen dkueaodiSberieeilearietdkedesalvisatke 158 
1Ù [lì Vũ NHÀ seasuaaadbundintsontibistdatiiidbyarkelö211412110/05 158 
101 (6) Niếf-bần........................ 2-25 5+2 SE E 2x22 212tr 159 
102 (7) Không Bền (vô thường).........................--.--¿-5-52©5+cscccc+ecrsccee 159 
?Ùð (ất Rất Dau Ea (KHẴY, su cbub kg bác Gas tt bá cld Ga ung 160 
104 (9) Không Tự Tánh (vô ngã) ................................ĂẶẶĂẰS<ci+eseeki 160 


‡(§ (Íí lu ĐÌiỂN HÌNG cccáca gio bánh dd kh hoa he 1a, 2luat Cua, 161 


AT 11116120 02 024262202 Ai2eacapbea 11 
[Ba NHÓM Thêm Vào Phần Thứ Hai] ..........................--5-5-5- 163 
MifffMET, NHOM “BA c0 uossasstlasogoilaesdbsasduaei 163 
TT... ÍŸÏŸĨÏjĨÏĨ“ŸĨFkẶƒƑŸƑĨƑ[{ HhằẴš HH nh nŸÝỶyỷŸ“ẽ 163 
108 (2) Những Hành Vi Sai Trái .............................---2©52©5s+cccccscccea 163 
109 (3) Những Ý Nghĩ .............................. SG SH HH 163 
110 (4) Những Nhận Thiức....................... 2-55 Scccccczterkerrrrrrerkee 164 
111 (5) Những Yếu TỐ...........................----- 25+ 52+e+S++tvE+teErterrkrrerree 164 
TT 7 107g GapknaeiiciiadtbiaOoadeuidtbeae 164 
112171 À0) N0 T  Í THẾ da dadaeiibiasaoosklelavllLd.19gieassea 165 
114 (8) Biết Hài LÒIgg ....................-- 5:55 ScSStetEtEErerrerrerrvee 165 
115 (9) Khó Tu SÉA.................... 5-5 St St E2 EEE1121211111111 21 xe 165 
Ï1§ GIỮI 5 HÀI lữ sài 6Asg 2s 6,c6386 SG 2iucseEeik 166 
NHÓM 2. ĐỜI SÓNG SA-MÔN..............................----c5ccccccccrecee 166 
117 (1) Quán Sát Thân. ...................................--------s©ce+cce+rcrrcreercee, 166 
118 (2) Quán Xét Thân Ở Bên Trong ...............................-.------5- 166 
Ti 1l) 0 (00TÚÚ TT da con ng day nhát laatixi06iisatesgsaagea 167 
120 (4) — 139 (23) Bhallika .............................. 22552552 Scccccrcererrerred lớ7 
NHÓM 3. NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC........... 168 
TU... (Ca... ẻ <4 sê a5 cố. sẽ << 168 
TH... . . -..À.( ^- Ẽ.. {ằ.ẽe  ằ..S . so 168 
TẾT cà HQ (a4... äa sẽ ổ  Ÿa.ẶẴ sẽ. <‹ 169 
F5) 17.05 J0 0 00000000 070070000/V000/00 00Ự 0 TT 169 


17/11) B6 HH) tá kái66eiasiiii6iiiGsiikddisiaLllldbsasi4lál6udákeid4 169 


BẢNG VIẾT 
CHÚ THÍCH 


¡0ã ...ốẻẻẻẽẻ 


XI 


XI 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
ĐÁNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ 


1 (1) Đáng Được Tặng Quà (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvathi 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: “Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng được 
tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, 
là ruộng gieo trồng công-đức cao nhấttrong thế gian (phước điền vô 
thượng ở trên đời). Sáu đó là gì? (1) Ở đây, [sau] khi nhìn thấy một hình- 
sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông- 
xả, có chánh-niệm, và có sự rõ-biết (tỉnh giác).!?5! (2) Khi nghe một âm- 
thanh bằng tai, một Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông- 
xả, có chánh-niệm, và có sự rõ-biết. (3) Khi ngửi một mùi-hương bằng 
mũi, một Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, có 
chánh-niệm, và có sự rõ-biết. (4) Khi nếm một mùi-vị bằng lưỡi, một Tỳ 
kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm, và 
có sự rõ-biết. (5) Khi cảm nhận một đối-tượng chạm xúc bằng thân, một 
Tỳ kheo không vui cũng không buồn mà an trú buông-xả, có chánh-niệm, 
và có sự rõ-biết. (6) Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, 


một Tỳ kheo không vui cũng không buôn mà an trú buông-xả, có chánh- 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


niệm, và có sự rõ-biết. Có được có sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là 
xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, 
đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhấttrong thế gian.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và hoan hỷ với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


2 (2) Đáng Được Tặng Quà (2) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng được 
tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, 
là ruộng gieo trồng công-đức cao nhấttrong thế gian (phước điền vô 


thượng ở trên đời). Sáu đó là gì?!252 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo đạt được và vận dụng nhiều loại thần-thông 
[năng-lực siêu thường (thuộc tâm linh)] khác nhau (/hẩn thông biến hóa, 
biến hóa thông) như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân 
thành một thân; tôi hiện hình và biến hình; tôi đi xuyên qua tường, đi 
xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui xuống 
đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước không bị 
chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang 
ngồi tréo chân; tôi có thể dùng tay mình chạm gõ vào mặt trăng và mặt 
trời quá uy lực và lớn mạnh như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 


Brahm8'. 


(2) “Với yêu-tô tai thiên thánh (hiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, người đó nghe được cả những âm thanh cõi trời vả 
cõi người, dù ở xa hay ở gần. 

(3) “Người đó hiểu được tâm của những chúng sinh và người khác 
(tha tâm thông), sau khi đã lẫy tâm mình bao trùm tâm của họ. Người đó 
hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, một tâm không có tham là 
tâm không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; một tâm không có sân 


là tâm không có sân; một tâm có si là tâm có s1; một tâm không có s1 là 


«3 


tâm không có s1; tâm co cụm (thụ động) là co cụm, và một cái tâm bị xao 
lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được khuếch đại, mở rộng] là tâm bao 
la, và một cái tâm không bao la là tâm không bao la; một cái tâm chưa vô 
thượng [còn có thể vượt trên] là tâm chưa vô thượng, và một cái tâm vô 
thượng [không thể vượt trên| là tâm vô thượng; một cái tâm đạt định là 
tâm đạt định, và một cái tâm không đạt định là tâm không đạt định; một 
cái tâm được giải thoát là tâm được giải thoát, và một cái tâm chưa được 
giải thoát là tâm chưa được giải thoát. 

(4) “Người đó có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình (ức 
mạng mỉnh); đó là, một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, 
năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn 
mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, 
một trăm ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế 
giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (ta nhớ rõ) “Ở (kiếp) 
đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, 
thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của ta như 
vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; 
rồi tiếp tục ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, với diện mạo 
như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm sướng và khô của 
ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào 
chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây." Người đó nhớ lại nhiều 


cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. 


(5) “Với yếu-tỗ mắt thiên thánh (rhiên nhãn minh), đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, người đó øi» ứhấy nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước 
lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, chuyên kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như 
vầy: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý sai trái; 
người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, trong một nơi-đến xấu 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh 
kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng đắn; những người không 
mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đăn, thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ được tái sinh vào một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời” Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài ngØƯỜi, 
người đó nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và 
cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và người đó 
hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo 
những nghiệp của mình, như vậy. 


(6) “Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu /ận minh), ngay trong 
kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 


nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được có sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


ổ (3) Các Căn 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Sáu đó là gì? Căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh- 
niệm, căn chánh-định, căn trí-tuệ, và, với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Có được có sáu phẩm 
chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, 
đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức 


cao nhất trong thế gian.” 


4 (4) Các Lực 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Sáu đó là gì? Năng lực niềm-tin, năng lực nỗ-lực, 
năng lực chánh-niệm, năng lực chánh-định, năng lực trí tuệ, và, với sự đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, 
người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong 
đó. Có được có sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


5 (5) Thuân Chúng (1) 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu yếu tố, một con ngựa thuần chủng 
xuất sắc của vua là xứng đáng của nhà vua, là một thứ (công cụ) của nhà 
vua, và được coi là một yếu tố của vương triều. Sáu đó là gì? Ở đây, một 
con ngựa thuần chủng xuất sắc của vua kiên nhẫn chịu đựng những hình- 
sắc, kiên nhẫn chịu đựng những âm-thanh, kiên nhẫn chịu đựng những 
mùi-hương, kiên nhẫn chịu đựng những mùi-vị, kiên nhẫn chịu đựng 
những đối-tượng chạm xúc, và được phú cho vẻ đẹp (sự đẹp mã, cân đối). 
Có được sáu yếu tố này, một con ngựa thuần chủng xuất sắc của vua là 
xứng đáng của nhà vua, là một thứ của nhà vua, và được coI là một yếu tố 


của vương triêu.!23 


“Cũng giống như vậy, có được sáu phẩm chất, một thứ là xứng đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Sáu đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo kiên nhẫn chịu 


đựng những hình-sắc, kiên nhẫn chịu đựng những âm-thanh, kiên nhẫn 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


chịu đựng những mùi-hương, kiên nhẫn chịu đựng những mùi-vị, kiên 
nhẫn chịu đựng những đối-tượng chạm xúc, và kiên nhẫn chịu đựng 
những hiện-tượng thuộc tâm. Có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là 
xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, 
đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


6 (6) Thuần Chúng (2) 


[Y hệt đoạn đấu kinh kế trên, chỉ khác điễu thứ sảu đổi thành “được phú 


cho sức mạnh]... 


[Y hệt đoạn sau kinh kế trên] 


7 (7) Thuần Chúng (3) 


[Y hệt đoạn đầu kinh kế trên, chỉ khác điều thứ sáu đổi thành “được phú 


cho tốc độ”].... 


[Y hệt đoạn sau kinh kế trên] 


8 (8) Những Điều Vô Thượng 


“Này các Tỳ kheo, có sáu điều vô thượng. Sáu đó là gì? Sự nhìn thấy 
vô thượng, sự nghe vô thượng, sự có-được vô thượng, sự tu tập vô thượng, 
sự phục vụ vô thượng, và sự tưởng niệm vô thượng. Đây là sáu điều vô 


thượng.”12% 


9 (9) Những Chủ Đề Tưởng Niệm 


“Này các Tỳ kheo, có sáu chủ đê (đê mục) đê tưởng niệm về (quán 
tưởng, niệm). Sáu đó là gì? Tưởng niệm vê Phật, tưởng niệm vê Giáo 
Pháp, tưởng niệm vê Tăng Đoàn, tưởng niệm về giới-hạnh, tưởng niệm về 


tâm rộng lòng bố-thí, và tưởng niệm về những thiên-thần. Đây là sáu sự 


tưởng niệm.”1255 


10 (10) Mahanaãma 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-ca (Sakya), ở Ka- 
pHavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha. 
Lúc đó có ông Mahãnãma (Đại Danh) người họ Thích-ca đến gặp và kính 


lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu 
hiểu giáo pháp thì thường an trú theo cách nào?”1256 


“Này Mahanama, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu 


hiểu giáo pháp thường an trú theo cách này: !?”7 


(1) “Ở đây, này Mahãnãma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác 
(đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức- 
hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 
muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, dựa vào Nhự Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nói với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng,!2° là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 


người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp,!? 


người đó tu tập 
sự tưởng niệm về Đức Phật. 


(2) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 
thấy, có thể được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 
Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, thì trong thời (gian) 
đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm 
người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào Giáo Pháp. {Một đệ tử thánh 
thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo 
Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có 
một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng 
thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm 
được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân 
bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa 
quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của 
Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Giáo Pháp. 


(3) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập 
cách thức tốt lành, tu tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn, thì 
trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; 
trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đa vào Tăng Đoàn. 
{Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về 
ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ 
kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. 
Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy 
hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống 


trong sự cân băng giữa quân chúng không cân băng, là người sông không 


.°0 


bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào 
dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Tăng Đoàn. 
(4) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
giới-hạnh của mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, 
không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về giới-hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, đựa vào giới-hạnh. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực 
thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo 
Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan- 
hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được 
gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng 
không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ 
ả1.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó 


tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh. 


(Š) “Lại nữa, này Mahãnama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm VỀ sự 
bố-thí của mình như vây: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta 
rằng, trong quần chúng bị ám muội bởi sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, ta 
sống ở nhà với một cái tâm không bị sự ô-nhiễm của tính keo-kiệt, rộng 
lòng hào hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ 
thiện, vui thích sự cho đi và chia sẻ.” Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về sự rộng lòng bố-thí của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người 
đó không bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn 
thuần là chánh trực, đựư vào sự bó-thí. {Một đệ tử thánh thiện có tâm 
chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm- 
hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo Pháp. Khi 
người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm 
sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt- 
định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa 
quần chúng không cân băng, là người sống không bị khổ ải giữa quần 
chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo 


Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về sự bố-thí. 


(6) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thần như vầy: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại 
thiên vương (bốn vị vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi 
(Tãvatimsa, cõi trời 33), những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), 
những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích 
sáng tạo (hóa lạc thiên), những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng 
tạo bởi những thiên thần khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần 
trong đoàn tùy tùng của trời Brahma (Phạm chúng thiên), và những thiên 


120 Trong tôi cũng có loại niểm-fin mà 


thần cao hơn những thiên thần đó. 
những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi 
người) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi 
cũng có loại giới-hạnh ... sự học-hiểu ... sự bố-thí ... trí-tuệ mà những 
thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) 
họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó.” Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, và 
trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, 
sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào 
những thiên-thần. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 
được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hý, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về những thiên-thần. 


«l1 


“Này Mahanama, một đệ tử thánh thiện là người đã đạt tới thánh quả 


và thâu hiểu giáo lý thì thường an trú đơn thuần theo cách này.” 


NHÓM 2 
SỰ HÒA HỢP 


11 (1) Sự Hòa Hợp (1) 
“Này các Tỳ kheo. Có sáu nguyên tắc đề hòa hợp.!?5! Sáu đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
hành-động từ ái đôi với với những đồng đạo của mình. Đây là một nguyên 
tắc để hòa hợp. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
lời-nói từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là một 
nguyên tắc đề hòa hợp. 

(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình đều luôn 
giữ fâm-ý từ ái đôi với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là một 
nguyên tắc đề hòa hợp. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại”? /ø¡-lóc chân 
chính đã có được một cách chân chính, ngay cả chỗ thức-ăn có được trong 
bình bát, và dùng những thứ đó chung với những đồng đạo của mình. Đây 


cũng là một nguyên tắc đề hòa hợp. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình cùng có 
chung với với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có tính chất) lành 
mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, hướng tới giải thoát, 
được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không bị dính-chấp, dẫn đến sự định-tâm. 
Đây cũng là nguyên tắc hòa hợp. 

(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình càng có 
chung với với những đồng đạo của mình loại cách-nhìn (chánh kiến) 


thuộc tính thiện và giúp giải thoát, và dẫn dắt người khác tu tập theo cách- 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


nhìn đó đi đến sự chắm-dứt khổ. Đây cũng là một nguyên tắc đề hòa hợp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu nguyên tắc đề hòa hợp.” 


12 (1) Sự Hòa Hợp (2) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu nguyên tắc đê hòa hợp tạo ra sự thân mên 
và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh châp, sự hòa đông, và sự 


đoàn kết. Sáu đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
hành-động từ ái đôi với với những đồng đạo của mình. Đây là một nguyên 
tắc hòa hợp để tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự 


bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
lời-nói từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là một 
nguyên tắc đề hòa hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng ... 

(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình đều luôn 
giữ tâm-ý từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là nguyên 
tắc hòa hợp để tạo ra sự thân mến và tôn trọng ... 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại những lợi lộc 
chân chính đã có được một cách chân chính, ngay cả chỗ thức ăn có được 
trong bình bát, và dùng những thứ đó chung với những đồng đạo của 
mình. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa hợp tạo ra sự thân mến và tôn 


trọng... 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình càng có 
chung với với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có tính chất) lành 
mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, hướng tới giải thoát, 
được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không bị dính-chấp, dẫn đến sự định-tâm. 
Đây cũng là một nguyên tắc đề hòa hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng ... 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình càng có 


chung với với những đồng đạo của mình loại cách-nhìn (chánh kiến) 


5 13 


thuộc tính thiện và giúp giải thoát, và dẫn dắt người khác tu tập theo cách- 
nhìn đó đạt đến sự diệt khổ. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa hợp tạo ra 


sự thân mên và tôn trọng ... 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu nguyên tặc đê hòa hợp tạo ra sự thân 
mên và tôn trọng, và dân tới sự găn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và 


sự đoàn kết.” (giống kinh ké trên, chỉ khác câu dẫn nhập và câu kết thúc) 


1ö (3) Sự Thoát Khỏi 


“Này các Tỳ kheo, có sáu yêu tô của (làm nên) của sự thoát-khỏi.!?93 


Sáu đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo có thể nói như vây: “Tôi đã tu tập và tu 
dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng zâm-f?, đã làm nó (pháp tu đó) thành cỗ 
xe (tu thừa) và căn bản của tôi, đã thực hiện nó, củng cố nó, và đảm nhận 


nó một cách đúng đăn, nhưng sự ác-ý vần còn ám muội tâm trí tôi. 


- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: “Không phải vậy! 
Đừng nói như vậy. Đừng diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn; vì sẽ không 
tốt lành nếu nói sai lời của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chắc chắn không 
nói như vậy. Này đạo hữu, không thể có được và không thể hình dung 
được một người đã tu tập và tu dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ, 
đã làm nó thành cỗ xe và căn bản của người đó, đã thực hiện nó, củng cố 
nó, và đảm nhận nó một cách đúng đắn, mà sự ác-ý vẫn còn ám muội tâm 
trí người đó. Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được gọi là 


sự thoát khỏi sự ác-ý đó chính là sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ.' 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo có thê nói như vây: “Tôi đã tu tập và tu 
dưỡng sự giải-thoát của tâm băng /âmn-bi, đã làm nó thành cỗ xe và căn 
bản của tôi, đã thực hiện nó, củng cô nó, và đảm nhận nó một cách đúng 


đăn, nhưng ý nghĩ làm-hại vẫn còn ám muội tâm trí tôi. 


- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: 'Không phải vậy! ... 
Này đạo hữu, không thể có được và không thể hình dung được một người 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


đã tu tập và tu dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng tâm-bi, đã làm nó thành 
cỗ xe và căn bản của người đó, đã thực hiện nó, củng cố nó, và đảm nhận 
nó một cách đúng đắn, mà ý nghĩ làm-hại vẫn còn ám muội tâm trí người 
đó. Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được gọi là sự thoát- 


khỏi ý nghĩ làm-hại đó chính là sự giải-thoát của tâm bằng tâm-bi. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có thể nói như vầy: “Tôi đã tu tập và tu 
dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng Zâm-(ày)-hý, đã làm nó thành cỗ xe và 
căn bản của tôi, đã thực hiện nó, củng cố nó, và đảm nhận nó một cách 
đúng đắn, nhưng sự không vui-lòng (không hài-lòng, bất mãn) vẫn còn ám 
muội tâm trí tôi. 124 

- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: 'Không phải vậy! ... 
Này đạo hữu, không thể có được và không thể hình dung được một người 
đã tu tập và tu dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng tâm-(tùy)-hỷ, đã làm nó 
thành cỗ xe và căn bản của người đó, đã thực hiện nó, củng cô nó, và đảm 
nhận nó một cách đúng đắn, mà ý nghĩ không vui-lòng vẫn còn ám muội 
tâm trí người đó. Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được 
gọi là sự thoát-khỏi sự không vui-lòng đó chính là sự giải-thoát của tâm 


bằng tâm-tùy-hÿ.” 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo có thê nói như vây: “lôi đã tu tập và tu 
dưỡng sự giải-thoát của tâm băng /âzn-xả, đã làm nó thành cỗ xe và căn 
bản của tôi, đã thực hiện nó, củng cô nó, và đảm nhận nó một cách đúng 


đăn, nhưng ý nghĩ tham-dục vẫn còn ám muội tâm trí tôi. 


- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: 'Không phải vậy! ... 
Này đạo hữu, không thể có được và không thể hình dung được một người 
đã tu tập và tu dưỡng sự giải-thoát của tâm bằng tâm-xả, đã làm nó thành 
cỗ xe và căn bản của người đó, đã thực hiện nó, củng cố nó, và đảm nhận 
nó một cách đúng đắn, mà ý nghĩ tham-dục vẫn còn ám muội tâm trí 
người đó. Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được gọi là sự 
thoát-khỏi ý nghĩ tham-dục đó chính là sự giải-thoát của tâm bằng tâm- 


xả. :1265 


° 15 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo có thê nói như vây: “Tôi đã tu tập và tu 
dưỡng sự giải-thoát vô dâu-hiệu (vô tướng) của tâm,!?“ đã làm nó thành 
cỗ xe và căn bản của tôi, đã thực hiện nó, củng cô nó, và đảm nhận nó một 


cách đúng đăn, nhưng thức của tôi vẫn còn chạy theo những dẫu-hiệu. 12% 


- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: 'Không phải vậy! ... 
Này đạo hữu, không thể có được và không thể hình dung được một người 
đã tu tập và tu dưỡng sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm, đã làm nó thành 
cỗ xe và căn bản của người đó, đã thực hiện nó, củng có nó, và đảm nhận 
nó một cách đúng đắn, mà thức của người đó vẫn chạy theo những dấu- 
hiệu. Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được gọi là sự 
thoát-khỏi tất cả những dấu-hiệu đó chính là sự giải-thoát vô dâu-hiệu của 


3 


tâm. 


(6) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể nói: “Tôi đã vứt bỏ 
[quan niệm] cái “Ta” và tôi không coi [bất cứ gì như] “Đây là ta', nhưng 


mũi tên nghi-ngờ và hoang-mang vân ám muội tâm trí tôi.” 


- “Nếu vậy người đó nên được khuyên như vây: “Không phải vậy!... 
Này đạo hữu, không thể có được và không thê hình dung được một người, 
sau khi đã vứt bỏ [quan niệm] cái “Ta” và không còn coi [bất cứ gì như] 
“Đây là ta, mà mũi tên nghi-ngờ và hoang-mang vẫn ám muội tâm trí 
người đó.` Không thể có chuyện đó. Bởi vì, này đạo hữu, cái được gọi là 
sự thoát-khỏi mũi tên nghi-ngờ và hoang-mang đó chính là sự bứng-bỏ cái 


sự tự-ta “Đây là ta` (tự ngã).ˆ1258 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu yếu tố của (làm nên) sự thoát-khỏi.” 


14 (4) Cái Chết Tốt Lành 


Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


(D “Này các đạo hữu, một Tỳ kheo sống qua thời gian của mình!?5 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


theo cách làm cho mình không có một cái chết tốt lành.!??? Và theo cách 
nảo một Tỳ kheo sống qua thời gian của mình làm cho mình không có một 
cái chết tốt lành? 


“Ở đây, (1) một Tỳ kheo thích thú làm việc, thích thú với công việc, 
chỉ lo (hết mình với) công việc;!?”! (2) người đó thích nói chuyện, thích 
thú với sự nói chuyện, chỉ lo sự nói chuyện; (3) người đó thích ngủ, thích 
thú với sự ngủ, chỉ lo ngủ; (4) người đó thích gặp gỡ người nảy người nọ, 
thích thú với sự gặp gỡ, chỉ lo gặp gỡ; (5) người đó thích dính líu người 
này người nọ, thích thú với sự dính líu, chỉ lo sự dính líu; (6) người đó 
thích tăng phóng (phóng tâm, bội tăng ô-nhiễm), thích thú với sự tăng 
phóng, chỉ lo sự tăng phóng.!?? Khi một Tỳ kheo sống qua thời gian của 
mình theo cách như vậy, người đó không có được một cái chết tốt lành. 
Đây được gọi là một Tỳ kheo thích thú sự hiện-hữu cá thể (danh tính),!?73 
là người chưa dẹp bỏ sự hiện-hữu cá thể để làm nên sự chấm-dứt khổ (= 
chấm dứt sự hiện-hữu). 


(I) “Này các đạo hữu, một Tỳ kheo sống qua thời gian của mình theo 
cách làm cho mình có một cái chết tốt lành. Và theo cách nào một Tỳ 


kheo sống qua thời gian của mình làm cho mình có một cái chết tốt lành? 


“Ở đây, (1) một Tỳ kheo không thích làm việc, không thích thú với 
công việc, không chỉ lo (hết mình với) công việc; (2) người đó không 
thích nói chuyện, không thích thú với sự nói chuyện, không chỉ lo sự nói 
chuyện; (3) người đó không thích ngủ, không thích thú với sự ngủ, không 
chỉ lo ngủ; (4) người đó không thích gặp gỡ người này người nọ, không 
thích thú với sự gặp gỡ, không chỉ lo gặp gỡ; (Š) người đó không thích 
dính líu người này người nọ, không thích thú với sự dính líu, không chỉ lo 
sự dính líu; (6) người đó không thích tăng phóng, không thích thú với sự 
tăng phóng, không chỉ lo sự tăng phóng. Khi một Tỳ kheo sống qua thời 
gian của mình theo cách như vậy, người đó có được một cái chết tốt lành. 
Đây được gọi là một Tỳ kheo vui thích Niết-bàn, là người đã dẹp bỏ sự 


hiện-hữu cá thê đê làm nên sự châm-dứt khô.” 


Sinh vật!””* chỉ lo sự phóng tâm [tăng phóng], 


° 17 


Là người chỉ thích thú sự phóng tâm, 
Đã không chứng được Niết-bàn: 
Là sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc. 


Nhưng ai biết đẹp bỏ sự phóng tâm, 
Vui thích với sự không phóng tâm, 
Đã chứng được Niết-bàn: 


Là sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc. 


15 (5) Sự Hỗi Tiếc 

Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo ... 

(D) [Tiếp tục y hệt 6 điều đoạn (D kinh 6:14 kế trên, và tiếp fục:]}... Khi 
một Tỳ kheo sống qua thời gian của mình theo cách như vậy, người đó 
chết với sự hối-tiếc. Đây được gọi là một Tỳ kheo thích thú sự hiện-hữu 
cá thê (danh tính), là người chưa dẹp bỏ sự hiện-hữu cá thể để làm nên sự 
chám-dứt khổ. 

qI) [Tiếp tục y hệt 6 điều đoạn (II) kinh 6:14 kế trên, và tiếp tục:]'... 
Khi một Tỳ kheo sống qua thời gian của mình theo cách như vậy, người 
đó chết không có sự hồi-tiếc. Đây được gọi là một Tỳ kheo vui thích Niết- 
bàn, là người đã dẹp bỏ sự hiện-hữu cá thể để làm nên sự chấm-dứt khổ.” 


[Tiếp tục phần thi kệ như kinh kế trên] 


16 (6) Nakula 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Bhagga, ở 
Sumsumãragira, trong khu vườn nai ở khu Rừng Bhesakalã. Bấy giờ, vào 
lúc đó có gia chủ tên Nakulapita [cha của Nakula] bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu gần chết. Rồi vợ của gia chủ là bà Nakulamätã [mẹ của Nakula] đã 
nói với ông ta điều này: 


“Này chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lăng.!25 Chết mà mang đầy 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


lo lắng sẽ đau khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở 


trách.1276 


(1) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Sau khi tôi mất, Naku- 
lamatãa] mẹ của Nakula sẽ không thể nuôi nắng con cái vả giữ gìn nhà 
cửa." Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo cách như vậy. Tôi giỏi nghề 
se bông và đệt len. Sau khi ông mất, tôi sẽ có thể nuôi nắng con cái và giữ 
gìn nhà cửa. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lắng. Chết mà 
mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế 


Tôn quở trách. 


(2) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Sau khi tôi mất, mẹ của 
Nakula sẽ lấy chồng khác.”!”7 Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo 
cách như vậy. Này chủ gia, ông và tôi đều biết rõ, suốt mười sáu năm qua 
chúng ta đã sống đời sống độc-thân của người tại gia.!?”8 Vì vậy, này chủ 
gia, đừng chết mà mang đây lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau 


khổ. Sự chết mà mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


(3) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Sau khi tôi mất, mẹ của 
Nakula sẽ không còn muốn đến thăm đức Thế Tôn và Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo.” Nhưng ông không nên nhìn vẫn đề theo cách như vậy. Sau khi ông 
mắt, tôi thậm chí còn thêm nhiệt thành (hăng hái, siêng hơn) đến gặp đức 
Thế Tôn và Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà 
mang đây lo lắng. Chết mà mang đầy lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang 


đầy lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


(4) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vậy: “Mẹ của Nakula không 
hoàn thiện giới-hạnh.'!?? Nhưng ông không nên nhìn vấn đề theo cách 
như vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của đức Thế 
Tôn đã hoàn thiện về giới-hạnh. Nếu có ai còn nghi ngờ hay không chắc 
về điều này, thì đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đang trú ở 
giữa xứ người Bhagøga, ở Sumsumaragrra, trong khu vườn nai ở khu Rừng 
Bhesakalä. Họ có thể đến hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết 
mà mang đây lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà 


mang đây lo lắng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


« 19 


(5) “Này chủ gia, có thể ông nghĩ như vây: “Mẹ của Nakula chưa đạt 
tỚI Sự vắng-lặng bên trong của tâm [sự định-tâm].* Nhưng ông không nên 
nhìn vấn đề theo cách như vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia 
mặc áo trắng của đức Thế Tôn đã đạt được sự vắng-lặng bên trong của 
tâm. Nếu có ai còn nghi ngờ hay không chắc về điều này, thì đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toản Giác đang trú ở giữa xứ người Bhagøa, ở 
Sumsumäãragira, trong khu vườn nai ở khu Rừng Bhesakalä. Họ có thể đến 
hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lăng. 
Chết mà mang đây lo lắng là đau khổ. Sự chết mà mang đây lo lăng đã bị 
đức Thế Tôn quở trách. 


(6) “Này chủ gia, có thê ông nghĩ như vây: “Mẹ của Nakula chưa đạt 
được chân đứng, chỗ đứng vững chắc, sự bảo đảm trong Giáo Pháp và 
giới luật này;!?8° cô ta chưa vượt qua sự nghi-ngờ, chưa loại bỏ hết sự ho- 
ansg-mang, chưa đạt được sự tự-tin, và chưa hết phụ thuộc vào người khác 
về giáo lý của Vị Thầy (Phật). Nhưng ông không nên nhìn vẫn đề theo 
cách như vậy. Tôi là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của 
đức Thế Tôn đã đạt được chân đứng, chỗ đứng vững chắc, sự bảo đảm 
trong Giáo Pháp và giới luật này; tôi là một trong số họ đã vượt qua sự 
nghi-ngờ, đã loại bỏ hết sự hoang-mang, đã đạt được sự tự-tin, và đã độc 
lập không cần nhờ người khác về giáo lý của Vị Thầy. Nếu có ai còn nghi 
ngờ hay không chắc về điều này, thì đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác đang trú ở giữa xứ người Bhagøa, ở Sumsumaragrra, trong khu vườn 
nai ở khu Rừng Bhesakalãa. Họ có thể đến hỏi đức Thế Tôn. Vì vậy, này 
chủ gia, đừng chết mà mang đây lo lắng. Chết mà mang đây lo lắng là đau 
khổ. Sự chết mà mang đây lo lăng đã bị đức Thế Tôn quở trách. 


Rồi, trong khi gia chủ Nakulapitä [cha của Nakula] đang được khởi 
xướng theo cách như vậy bởi người vợ Nakulamatä [mẹ của Nakulal, 
bệnh tình của ông ta lắng lặn ngay tại chỗ. Ông Nakulapitä đã khỏi bệnh, 
và đó là cách bệnh tình của ông ta được loại bỏ. 


Rồi, không lâu sau khi ông đã phục hồi khỏi bệnh, gia chủ Nakulapi- 
tã, chống gậy bước đi, đến gặp đức Thế Tôn. Ông kính lễ đức Thế Tôn, và 


20 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đó quả thực là phúc lành và lợi lạc cho chú, rằng người 
vợ Nakulamätä có lòng bi-mẫn đối với chú, mong muốn điều tốt lành cho 
chú, và đã khởi xướng và hướng dẫn cho chú. Thím Nakulamãtä là một 
trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã hoàn thiện về giới- 
hạnh. Thím ấy là một trong những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã 
đạt được sự vắng-lặng bên trong của tâm. Thím ấy là một trong những nữ 
đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta đã đạt được chân đứng, chỗ đứng vững 
chắc, sự bảo đảm trong Giáo Pháp và giới luật này, là người đã vượt qua 
sự nghi-ngờ, đã loại bỏ hết sự hoang-mang, đã đạt được sự tự-tin, và đã 
độc lập không cần nhờ người khác về giáo lý của Vị Thầy. Này gia chủ, 
điều đó quả thực là phúc lành và lợi lạc cho chú, rằng người vợ Naku- 
lamätã có lòng bi-mẫn đối với chú, mong muốn điều tốt lành cho chú, và 


đã khởi xướng và hướng dẫn cho chú.” 


17 (7) Thiện Lành 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, đức 
Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đến chỗ sảnh đường, ở đó đức Thế Tôn 
ngôi xuống chỗ ngôi đã được chuẩn bị. Vào buổi cuối chiều, Ngài Xá-lợi- 
phất cũng ra khỏi chỗ ấn cư và đi đến chỗ sảnh đường, đến nơi thầy ấy 
kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Ngài Mục-kiền-liên ... Ngài 
Đại Ca-diếp ... Ngài Đại Ca-chiên-diên ... Ngài Đại Câu-ti-la ... Ngài 
Đại Cunda ... Ngài Đại KappIna ... Ngài A-nậu-lâu-đà ... Ngài Revata ... 
Ngài Änanda, cũng ra khỏi chỗ ân cư và đi đến chỗ sảnh đường, đến nơi 


thầy ấy kính lễ đức Thế Tôn, và ngôi xuống một bên. 


Rồi, sau khi đã qua gần hết phiên ngồi thiền ban đêm, đức Thế Tôn 
đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi về chỗ ở. Ngay sau khi đức Thế Tôn đã đi, 
các ngài Tỳ kheo, cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ở. Nhưng 


những Tỳ kheo mới được thụ giới, chưa xuât gia lâu và mới vừa đên với 


«21 


Giáo Pháp và giới luật này, thì ngủ, ngáy đều cho tới khi mặt trời mọc. 
Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc vượt trên loài người, đức Thế Tôn 
đã nhìn thấy những Tỳ kheo đó ngủ, ngáy đều cho tới khi mặt trời mọc. 
Rồi đức Thế Tôn đã đi ra chỗ sảnh đường, ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn 


bị sẵn cho mình, và nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, Xá-lợi-phất ở đâu? Mục-kiền-liên ở đâu? Đại Ca- 
diếp ở đâu? Đại Câu-ti-la ở đâu? Đại Cunda ở đâu? Đại Kappina? A-nậu- 
lâu-đà ở đâu? Revata ở đâu? Ananda ở đâu? Những đệ tử trưởng lão đó đã 
đi đâu?” 

“Thưa Thế Tôn, không lâu sau khi đức Thế Tôn đi, những ngài đó 
cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ở của họ.” 

“Này các Tỳ kheo, khi những Tỳ kheo trưởng lão đi về, tại sao các 
thầy là những người mới thụ giới lại ngồi ngủ ngáy cho tới khi mặt trời 
mọc như vậy? 

(L) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe một vị vua được phong vương [được xức dầu lên đầu], trong suốt đời 
làm việc trị vì của mình, liệu ông có được quý mến và hải lòng đối với đất 
nước nếu phần nhiều thời gian của ông chỉ khoái thích nằm nghỉ, thích 


lười biếng, thích ngủ?”!%! 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta cũng chưa bao giờ thấy hay nghe điều như 


^ 


vậy. 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe một quan triều đình ... (3)... một hoàng tử nối dõi ... (4)... một vị 
tướng ... (5)... một trưởng làng ... (6) ... một trưởng bang hội, trong suốt 
đời làm lãnh đạo, liệu ông có được quý mến và hài lòng đối với phường 
hội nếu phần nhiều thời gian của ông chỉ khoái thích nằm nghỉ, thích lười 


biếng, thích ngủ?” 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


22 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta cũng chưa bao giờ thấy hay nghe điều như 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Ví dụ có một tu sĩ hay bả-la- 
môn dành phần nhiều thời gian của ông cho việc khoái thích nằm nghỉ, 
thích lười biếng, thích ngủ; là một người tu mà không phòng-hộ các cửa 
của các căn cảm-nhận (giác quan), là người không tiết-độ trong ăn uống, 
và không để-tâm (chú ý, để ý, hướng tâm trí) đến sự tỉnh-thức; là người 
thiếu sự minh-sát (thiền quán) nhìn vào những phẩm chất thiện lành; 
người không sống đề-tâm tới sự cố-gắng tu tập “những phần trợ giúp giác- 
ngộ” vào những canh đầu và canh sau của đêm. Các thầy có từng thấy hay 
nghe một người như vậy mà lại có thê chứng đắc như vây: “Với sự đã tiêu 
diệt những ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, 
người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong 
đó”, hay không?” 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta cũng chưa bao giờ thấy hay nghe điều như 


vậy. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Chúng ta sẽ phòng-hộ các cửa của các căn cảm-nhận, tiết-độ trong ăn 
uống, và để-tâm tới sự tỉnh-thức; chúng ta sẽ có sự minh-sát nhìn vào 
những phẩm chất thiện lành, và sẽ sống để-tâm tới sự cố-gắng tu tập 
“những phần trợ giúp giác-ngộ” vào những canh đầu và canh sau của 


đêm.?!?#? Này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


18 (8) Người Bán Cá 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn nhiều Tỳ kheo. 
Rồi, khi đang đi trên đường lộ cái, đến một chỗ nọ đức Thế Tôn nhìn thấy 


một người bán cá đang làm thịt cá để bán. Đức Thế Tôn ra khỏi đường lộ, 


„23 


đên ngôi xuông chỗ ngôi đã được dọn săn dưới một gôc cây, và nói với 


các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy người bán cá đang giết cá để 
bán hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


(L) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe một người bán cá nào nhờ công việc và nghề giết cá bán thịt nên sau 
nảy (nghiệp quả là) được đi lại bằng voi hay ngựa, bằng xe ngựa hay xe 
voi, hay thụ hưởng sự giàu có hay sống trên đống của cải to lớn, hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo, ta cũng chưa thấy hay nghe chuyện như vậy. 
Vì lý do gì? Vì người đó nhìn một cách tàn nhẫn vào những con cá bị bắt 
(trong chậu, trong thùng) khi chúng bị mang đến nơi giết thịt. Do vậy nên 
sau này người đó đâu được đi lại bằng voi hay ngựa, bằng xe ngựa hay xe 


vol, hay thụ hưởng sự giàu có hay sông trên đông của cải to lớn nào. 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Các thầy có từng thấy hay 
nghe một người bán thịt bò nào nhờ công việc và nghề giết bò bán thịt ... 
(3)... một người bán thịt cừu ... (4)... một người bán thịt heo ... (Š)... 
một người bán thịt gia cầm ... (6) ... một người bán thịt nai nào nhờ công 
việc và nghề giết nai bán thịt sau này (nghiệp quả là) được đi lại bằng voi 
hay ngựa, bằng xe ngựa hay xe voi, hay thụ hưởng sự giàu có hay sống 


trên đồng của cải to lớn, hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo, ta cũng chưa thấy hay nghe chuyện như vậy. 
Vì lý do gì? Vì người đó nhìn một cách tàn nhẫn vào những con bò ... 
những con nai bị bắt khi chúng bị mang đến nơi giết thịt. Do vậy nên sau 
này người đó đâu được đi lại bằng voi hay ngựa, bằng xe ngựa hay xe voi, 


hay thụ hưởng sự giàu có hay sống trên đồng của cải to lớn nảo. 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Này các Tỳ kheo, những ai nhìn một cách tàn nhẫn vào những con 
vật đã bị bắt khi chúng bị mang đến nơi giết thịt thì sau này (nghiệp quả 
là) sẽ không được đi lại bằng voi hay ngựa, bằng xe ngựa hay xe voi, hay 
thụ hưởng sự giàu có hay sống trên đồng của cải to lớn nào. Như vậy phải 
nói sao về những người nhìn một cách tàn nhẫn vào một người bị kết án 
đang bị mang đi xử tử? Điều đó (sự nhìn một cách tàn nhẫn đó) sẽ dẫn tới 
sự nguy hại và khổ đau dài lâu của họ. Khi thân tan rã, sau khi chết, họ sẽ 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi 


dưới, trong địa ngục.” 


19 (9) Chánh Niệm Về Cái Chết (1) 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãdika, trong hội trường 
gạch. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm về cái chết, nếu được tu tập vả tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bất- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của nó.!?#3 Nhưng, này các Tỳ kheo, các 
thầy có tu tập sự chánh-niệm về cái chết hay không?” 

(1) Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con có tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 

“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 

“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
một ngày và một đêm nữa, vậy ta nên chú-tâm (tác ý) tới giáo lý của đức 
Thế Tôn.!?% Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều!?!?°Š Chính theo cách này 
con tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 

(2) Một Tỳ kheo khác nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


5 25 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thây tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
một ngày nữa, vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu vậy ta 
có thê thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh-niệm về 
cái chết.” 

(3) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thây tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 20 phút nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian đủ để ăn một bữa 
cơm khát thực],!?5 vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu 
vậy ta có thể thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh- 
niệm về cái chết.” 

(4) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 
cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 2 phút nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian ẩủ để nhai và nuốt 
bốn hay năm miếng ăn], vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. 
Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự 


chánh-niệm về cái chết.” 


(5) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


khoảng nửa phút nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian đủ để nhai và 
nuốt một miếng ăn], vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu 
vậy ta có thê thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh- 
niệm về cái chết.” 

(6) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thây tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 1-2 giây nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian đủ để thỏ-ra sau 
khi thỏ-vô, hoặc để thở-vô sau khi thỏ-ra], vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý 
của đức Thế Tôn. Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều! Chính theo cách này 
con tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


Sau khi điêu này được nói ra, đức Thê Tôn nói với các Tỳ kheo đó: 


“Này các Tỳ kheo, (1) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như 
vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống mội ngày và một đêm ...°; và (2) Tỳ kheo tu 
tập sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống một ngày 
..."; (3) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ 
còn sống 20 phú ...”; (4) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như 
vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 2 phút ...”: đây được gọi là những Tỳ kheo 
còn sống một cách lơ-tâm phóng dật. Họ tu tập sự chánh-niệm về cái chết 
một cách chậm chạp (cho mục-tiêu) để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu 


tận). 


Nhưng, (5) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như vầy: “Biết 
đâu ta chỉ còn sống øửa phút ...°; và (6) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về 
cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống 7-2 giây ...”: đây được gọi là 
những Tỳ kheo sống một cách chuyên-chú. Họ tu tập sự chánh-niệm về 


cái chết một cách nhiệt-tâm (miên mật) để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy: 


“Chúng ta sẽ sống một cách chuyên-chú. Chúng ta sẽ tu tập sự chánh-niệm 


«27 


về cái chết một cách nhiệt-tâm đạt tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm.” Các 


thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


20 (10) Chánh Niệm Về Cái Chết (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãdika, trong hội trường 
gạch. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm về cái chết, nếu được tu tập vả tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bất- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của nó. Nhưng, này các Tỳ kheo, các thầy 
có tu tập sự chánh-niệm về cái chết hay không?” 


1287 môt 


(D “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi ngày đã hết và đêm đã tới, 
Tỳ kheo quán chiếu như vây: “Ta có thể chết bởi nhiều nguyên nhân. (1) 
Do rắn căn, hay bò cạp hay bò sát cắn ta, và ta có thể chết; đó là một sự 
cản trở cho ta. (2) Ta có thể vấp té, hoặc (3) thức ăn (độc, xấu) có thê hại 
chết ta, hoặc (4) túi mật của ta có thể bị kích động, hoặc (5) đờm đãi của 
ta có thê bị kích động, hoặc (6) khí độc trong (thân) ta có thể bị kích động, 
làm ta chết; đó sẽ là sự cản trở cho ta.” (Những khả năng gây chết này cũng 
có ghi trong kinh 5:77, đoạn (2), trong đó gọi là 'những hiểm-họa tương lai” 
của một người sống tu trong rừng) 


(a) “Tỳ kheo đó nên quán chiếu như vầy: “Liệu ta có còn những phẩm 
chất bất thiện xấu ác nào chưa được trừ bỏ, điều đó sẽ trở thành sự cản trở 
cho ta nếu ta chết tối nay?? Nếu, sau khi quán xét, Tỳ kheo đó biết: “Ta 
còn những phẩm chất bất thiện xấu ác chưa được trừ bỏ, điều đó sẽ trở 
thành sự cản trở cho ta nếu ta chết tối nay”, thì người đó cần đặt ra sự 
mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt-tâm, sự nhiệt-thành, sự không 
biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, sự rõ-biết (tỉnh giác) để dẹp bỏ những phẩm 
chất bắt thiện xấu ác đó. 

“Ví dụ một người có quần áo hay đầu tóc đang bị lửa cháy cần phải 
có ngay sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt-tâm, sự nhiệt- 


thành, sự không biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, sự rõ-biết để dập tắt [lửa 


28 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


cháy trên] áo quần hay đầu tóc của mình. Cũng giống như vậy, Tỳ kheo 
đó phải đặt ra sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt-tâm, sự 
nhiệt-thành, sự không biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, sự rõ-biết để dẹp bỏ 


những phẩm chất bất thiện xấu ác đó. 


(b) “Nhưng nếu, sau khi quán xét, Tỳ kheo đó biết như vầy: “Ta 
không còn những phẩm chất bắt thiện xấu ác chưa được trừ bỏ, điều đó sẽ 
không trở thành sự cản trở cho ta nếu ta chết tối nay”, thì người đó sông 
trong sự khoan-khoái và hoan-hỷ đó, tu tập ngày và đêm trong những 


phẩm chất thiện lành. 


(II) “Nhưng khi đêm đã hết và ngày đã tới, một Tỳ kheo quán chiếu 
như vây: “Ta có thể chết bởi nhiều nguyên nhân. (1) Do rắn cắn ... hoặc 
(6) khí độc trong (thân) ta có thê bị kích động, làm ta chết; đó sẽ là sự cản 
trở cho ta.” 


x, 66 


[Tiếp tục giống hệt phần (D. (a), (b) ở trên, chỉ khác là chữ “tối nay” 
được thay bằng chữ “ngày hôm nay”. ] 

“Này các Tỳ kheo, đó là, sự chánh-niệm về cái chết, nêu được tu tập 
và tu dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự 


bât-tử, có sự bât-tử là chung cuộc của nó.” 


NHÓM 3 
NHỮNG ĐIÊU VÔ THƯỢNG 


21 (1) Samaka (1) 


“Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ Thích-ca ở 
Sãmagämaka, gần hồ sen. Lúc đó, khi đêm đã khuya, có một thiên thần 
với vẻ đẹp tuyệt vời, chiếu sáng hết hồ sen, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thế Tôn và đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có ba phẩm chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 
kheo. Ba đó là gì? (1) Thích thú làm công việc, (2) thích thú nói chuyện, 


.«29 


và (3) thích thú ngủ. Đây là ba phẩm chất dẫn tới sự sa sút của một Tỳ 
kheo.” 

Đây là lời vị thiên thần đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi vị thiên thần đó, 
do nghĩ “Vị Thầy đã đồng ý với mình' nên đã kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mất tại đó. 

Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời ... [Phái kể lại như trên] ... và biến mất ngay tại đó. 

“Này các Tỳ kheo, đó là điều bất hạnh và mất mát đối với những thầy 
nào ở đây mà ngay cả những thiên thần cũng biết là đang sa sút những 
phẩm chất thiện lành. !28 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy thêm ba phẩm chất [khác] dẫn tới sự sa- 
sút. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì có ba phẩm chất [khác] dẫn tới sự sa- 
sút? (4) Thích thú gặp gỡ giao lưu, (Š) là (người) khó tu sửa được, và (6) 
có bạn bè (đạo hữu) xấu. Đây là ba phẩm chất [khác] dẫn tới sự sa sút. 


“Này các Tỳ kheo, những ai trong quá khứ đã sa sút những phẩm chất 
thiện lành đều sa sút bởi do sáu phẩm chất này. Những ai trong tương lai 
sẽ sa sút những phẩm chất thiện lành đều sa sút bởi do sáu phẩm chất này. 
Và những ai trong hiện tại đang sa sút những phẩm chất thiện lành đều sa 


sút bởi do sáu phâm chât này.” 


22 (2) Không Sa Sút 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sáu phâm chất dẫn tới sự 


không sa-sút. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sáu phẩm chấtt dẫn tới sự không sa 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


sút? (I) Không thích thú làm công việc, (2) không thích thú nói chuyện, 
(3) không thích thú ngủ, (4) không thích thú gặp gỡ giao lưu, (4) là 
(người) dễ được tu sửa, và (5) có bạn (đạo hữu) tốt. Đây là sáu phẩm chất 


dẫn tới sự không sa-sút. 


“Này các Tỳ kheo, những ai trong quá khứ đã không sa sút những 
phẩm chất thiện lành đều không sa sút nhờ sáu phẩm chất này. Những ai 
trong tương lai sẽ không sa sút những phẩm chất thiện lành đều không sa 
sút nhờ sáu phẩm chất này. Và những ai trong hiện tại đang không sa sút 


những phẩm chất thiện lành đều không sa sút nhờ sáu phẩm chất này.” 


23 (3) Hiểm Họa 


(1) “Này các Tỳ kheo, “hiểm họa" là một cách để chỉ những khoái-lạc 


giác quan (dục lạc). 


(2) 'Khổ' là một cách để chỉ những khoái-lạc giác quan. (3) “Bệnh” là 
một cách để chỉ những khoái-lạc giác quan. (4) “Ung nhọt” là một cách để 
chỉ những khoái-lạc giác quan. (5) “Sự trói buộc” là một cách để chỉ những 
khoái-lạc giác quan. (6) “Bãi lầy? là một cách để chỉ những khoái-lạc giác 


quan. 


“Và, này các Tỳ kheo, tại sao “hiểm họa" là một cách để chỉ những 
khoái-lạc giác quan? Người ta bị kích thích bởi tham-dục giác quan, bị trói 
buộc bởi tham-muốn và nhục-dục, không thoát khỏi những hiểm họa 
thuộc kiếp này hay những hiểm họa thuộc kiếp sau; do vậy “hiểm-họa' là 
một cách đề chỉ những khoái-lạc giác quan. 

“Và tại sao “khổ”... “bệnh'... “ung nhọt”.... “sự trói buộc”... “bãi 
lầy' là một cách để chỉ những khoái-lạc giác quan? Người ta bị kích thích 
bởi tham-dục giác quan, bị trói buộc bởi tham-muốn và nhục-dục, không 
thoát khỏi những hiểm họa thuộc kiếp này hay những hiểm họa thuộc kiếp 


sau; do vậy “hiêm họa” là một cách đê chỉ những khoái-lạc giác quan.” 


Hiêm họa, khô, bệnh 


s31 


Ung nhọt, sự trói buộc, bãi lầy: 
Những chữ này mô tả những khoái-lạc giác quan 
Mà những người phàm phu bị trói buộc vào đó. 


Họ đã nhìn thấy sự hiểm-họa của sự dính-chấp (thủ), 

Là nguồn gốc của sinh-tử. 

Sau khi được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp (diệt thủ), 
Trong sự (trạng thái đã) tuyệt dứt sinh-tử: 

Những bậc hạnh-phúc đó đã đạt được sự an-toàn; 

Họ đã đạt tới Niết-bàn ngay trong kiếp này. 

Sau khi đã vượt qua mọi sự sân-hận và sự hiểm-họa, 


Họ đã siêu thoát khỏi mọi sự khô đau.”12% 


24 (4) Núi Himalaya 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo có thể chẻ phá dãy 
núi Himalaya (Hy-mã-lạp sơn), vua của những ngọn núi, sá gì sự vô-minh 
đốn mạt! !?° Sáu đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là (1) thiện khéo về chứng- 
đắc sự định-tâm (tầng thiền định); (2) thiện khéo về thời-gian chứng nhập 
trong sự định-tâm; (3) thiện khéo về sự thoát-ra khỏi sự định-tâm; (4) 
thiện khéo về sự phù-hợp cho sự định-tâm; (5) thiện khéo về những trú-xứ 
của sự định-tâm; và (6) thiện khéo về giải-pháp đối với sự định-tâm.!??! 
Có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo có thể chẻ dãy núi Himalaya, 


I2 


vua của những ngọn núi, sá gì sự vô-minh đôn mạt 


25 (5) Tưởng Niệm 
“Này các Tỳ kheo, có sáu chủ-đề này để tưởng niệm.!?”? Sáu đó là gì? 
(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Như Lai như vây: 'Đức 
Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn 
thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc- 


lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những 


32 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Như Lai, 
thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, hay 
sỉ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. Người đó rời khỏi 
tham, bản thân tự do khỏi nó, thoát ra khỏi nó. Này các Tỳ kheo, “tham” là 
một cách để chỉ năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. Sau khi đã làm (sự 


1293 


tưởng niệm) này thành một cơ-sở,!?'3 một số chúng sinh ở đây được thanh 


lọc theo cách như vậy. 


(2) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Giáo Pháp như vây: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thê trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.` Khi một đệ tử thánh 
thiện tưởng niệm Giáo Pháp, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực. Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được 
thanh lọc theo cách như vậy. 


(3) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Tăng Đoàn như vây: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, tu 
tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách thức đúng 
đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng Đoàn này của 
các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp 
đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công- 
đức cao nhất trong thế gian (phước điển vô thượng ở trên đời).' là đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng đường, là ruộng gieo 
trồng công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế gian." Khi một đệ 
tử thánh thiện tưởng niệm Tăng Đoàn, thì trong thời (gian) đó tâm người 
đó không bị ám muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó 
đơn thuần là chánh trực. Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở 
đây được thanh lọc theo cách như vậy. 


(4) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về giới-hạnh của 
mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, không bị vết 


«33 


nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, không bị 
dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về ĐIỚI- 
hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội 
bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 
cách như vậy. 


(Š) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm VỀ sự rộng lòng bố-thí 
của mình như vây: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta rằng, 
trong quần chúng bị ám muội bởi sự ỗ-nhiễm bởi tính keo-kiệt, ta sống ở 
nhà với một cái tâm không bị ố-nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng hào 
hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ thiện, vui 
thích sự cho đi và chia sẻ.” Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về tâm 
bố-thí của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội 
bởi tham, sân, hay sỉ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 


cách như vậy. 


(6) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về những thiên-thần 
như vây: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương (bốn vị 
vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 33), 
những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), những thiên thần ở cõi trời 
Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích sáng tạo (hóa lạc thiên), 
những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng tạo bởi những thiên thần 
khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần trong đoàn tùy tùng của trời 
Brahmã (Phạm chúng thiên), và những thiên thần cao hơn những thiên 
thần đó. Trong tôi cũng có loại niểm-rin mà những thiên thần đó đã từng 
có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) họ đã được tái sinh 
(thành thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi cũng có loại giới-hạnh ... 
sự học-hiểu ... sự bô-thí.... trí-tuệ mà những thiên thần đó đã từng có 
được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) họ đã được tái sinh 
(thành thiên thần) trên những cõi đó.) 


Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm niềm-tin, giới-hạnh, sự học- 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


hiểu, sự bố-thí, và trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị 
ám muội bởi tham, sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực. Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được 
thanh lọc theo cách như vậy. Này các Tỳ kheo, “tham' là một cách để chỉ 
năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. Sau khi đã làm (sự tưởng niệm) này 
thành một cơ-sở, một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo cách như 


^ 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu chủ-đê đê tưởng niệm.” 


26 (6) Ngài Ca-Chiên-Diên 
Ở đó Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahãkaccäna) đã nói với các Tỳ kheo: 
“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Ca-chiên-diên đã nói 
điều này: 

“Này các đạo hữu, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, rằng đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, người biết và thấy, đã tìm ra lỗi-mở 
[nguyên văn: /Øi mở giữa nơi bị giam cầm, bị nhốt kín] để dẫn tới sự 
thanh-lọc của chúng sinh, đỀ vượt qua sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não), để thành tựu phương pháp 
(cách tu, pháp tu), để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, sáu chủ-đề để tưởng 
niệm.!”? Sáu đó là gì? 

(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Như Lai như vây: 'Đức 
Thế Tôn là một A-la-hán ... bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó 
không bị ám muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn 
thuần là chánh trực. Người đó rời khỏi tham, bản thân tự do khỏi nó, thoát 
ra khỏi nó. Này các Tỳ kheo, “tham” là một cách để chỉ năm đối-tượng 
khoái-lạc giác quan. Người đệ tử thánh thiện này sống với một cái tâm 


hoàn toàn giống như không-gian: rộng lớn [quảng đại], bao la [được 


.35 


khuếch đại, mở rộng], vô lượng, không sự thù-ghét và không sự ác-ý. Sau 
khi đã làm (sự tưởng niệm) này thành một co-sở, một số chúng sinh ở đây 


được thanh lọc theo cách như vậy. 1Š 


(2) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo ... được tự thân 
chứng nghiệm bởi người có trí." Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm 
Giáo Pháp, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi 
tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 
cách như vậy. 


(3) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... 
là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế gian. 
Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm Tăng Đoàn, thì trong thời (gian) đó 
tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm 
người đó đơn thuần là chánh trực. Người đó rời khỏi tham ... một số 
chúng sinh ở đây được thanh lọc theo cách như vậy. 


(4) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về giới-hạnh của mình 
là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, không bị vết nhơ, 
mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, không bị dính 
chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về giới-hạnh 
của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi 
tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 
cách như vậy. 


(Š) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về sự rộng lòng bố-thí 
của mình như vây: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta rằng, 
trong quần chúng bị ám muội bởi sự ỗ-nhiễm bởi tính keo-kiệt, ta sống ở 
nhà với một cái tâm không bị ố-nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng hào 
hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ thiện, vui 


thích sự cho đi và chia sẻ.` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về tâm 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


bố-thí của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội 
bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 
cách như vậy. 


(6) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về những thiên-thần 
như vây: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương ... 
trong tôi cũng có loại ø/ới-hạnh ... sự học-hiểu... sự bô-thí ... trí-tuệ mà 
những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi 
người) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó.” Khi một 
đệ tử thánh thiện tưởng niệm niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, 
và trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi 
tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực. 
Người đó rời khỏi tham ... một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo 
cách như vậy. Này các Tỳ kheo, “tham” là một cách để chỉ năm đối-tượng 
khoái-lạc giác quan. Người đệ tử thánh thiện này sống với một cái tâm 
hoàn toàn giống như không-gian: rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự 
thù-ghét và không sự ác-ý. Sau khi đã làm (sự tưởng niệm) này thành một 
cơ-sở, một số chúng sinh ở đây được thanh lọc theo cách như vậy. 

“Này các đạo hữu, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, rằng đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, người biết và thấy, đã tìm ra lỗi-mở để 
dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, đỀ vượt qua sự buồn sâu, than khóc, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, để thành tựu phương pháp (cách tu, 


pháp tu), để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, sáu chủ-đề đề tưởng niệm.” 


27 (7) Thời Lúc (1) 


Lúc đó có một Tỳ kheo đã đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngôi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu thời lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ 
kheo đáng kính?”1?2 


“Này Tỳ kheo, có sáu thời thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo đáng 


«37 


kính. Sáu đó là gì? 


(1) “Ở đây, khi tâm của một Tỳ kheo bị ám muội và khống chế bởi 
tham-dục, và người đó không hiểu được sự thoát-khỏi tham-dục đúng như 
nó thực là, thì trong thời đó người đó nên đến gặp một Tỳ kheo đáng kính 
và thưa với vị ấy: “Này đạo hữu, tâm của tôi bị ám muội và khống chế bởi 
tham-dục, và tôi không hiểu được sự thoát-khỏi tham-dục đúng như nó 
thực là gì. Mong thầy chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp để loại bỏ tham-dục.” Rồi 
vị Tỳ kheo đáng kính sẽ chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp đề loại bỏ tham- 
dục. Đây là thời lúc thích hợp thứ nhất đề đến gặp một Tỳ kheo đáng kính. 


(2) “Lại nữa, khi tâm của một Tỳ kheo bị ám muội và khống chế bởi 
sự ác-ý, và người đó không hiểu được sự thoát-khỏi sự ác-ý đã khởi sinh 
đúng như nó thực là, thì trong thời đó người đó nên đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính và thưa với vị ây: “Này đạo hữu, tâm của tôi bị ám muội và 
khống chế bởi sự ác-ý ..." Rồi vị Tỳ kheo đáng kính sẽ chỉ dạy cho người 
đó Giáo Pháp để loại bỏ sự ác-ý. Đây là thời lúc thích hợp thứ hai để đến 
gặp một Tỳ kheo đáng kính. 


(3) “Lại nữa, khi tâm của một Tỳ kheo bị ám muội và khống chế bởi 
sự đò-đần và buồn-ngủú, và người đó không hiểu được sự thoát-khỏi sự 
đờ-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh đúng như nó thực là, thì trong thời đó 
người đó đó nên đến gặp một Tỳ kheo đáng kính và thưa với vị ấy: “Này 
đạo hữu, tâm của tôi bị ám muội và khống chế bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ 
..." Rồi vị Tỳ kheo đáng kính sẽ chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp để loại 
bỏ sự đò-đẫn và buồn-ngủ. Đây là thời lúc thích hợp thứ ba để đến gặp 
một Tỳ kheo đáng kính. 


(4) “Lại nữa, khi tâm của một Tỳ kheo bị ám muội và khống chế bởi 
sự bắt-an và hồi-tiếc, và người đó không hiểu được sự thoát-khỏi sự bất- 
an và hồi-tiếc đã khởi sinh đúng như nó thực là, thì trong thời đó người đó 
đó nên đến gặp một Tỳ kheo đáng kính và thưa với vị ấy: “Này đạo hữu, 
tâm của tôi bị ám muội và khống chế bởi sự bắt-an và hồi-tiếc ...” Rồi vị 
Tỳ kheo đáng kính sẽ chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp để loại bỏ sự bất-an 
và hồi-tiếc. Đây là thời lúc thích hợp thứ tư để đến gặp một Tỳ kheo đáng 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


kính. 


(5) “Lại nữa, khi tâm của một Tỳ kheo bị ám muội và khống chế bởi 
sự nghi-ngờ, và người đó không hiểu được sự thoát-khỏi sự nghi-ngờ đã 
khởi sinh đúng như nó thực là, thì trong thời đó người đó nên đến gặp một 
Tỳ kheo đáng kính và thưa với vị ấy: “Này đạo hữu, tâm của tôi bị ám 
muội và khống chế bởi sự nghi-ngờ ..." Rồi vị Tỳ kheo đáng kính sẽ chỉ 
dạy cho người đó Giáo Pháp để loại bỏ sự nghi-ngờ. Đây là thời lúc thích 
hợp thứ năm đề đến gặp một Tỳ kheo đáng kính. 


(6) “Lại nữa, khi một Tỳ kheo không biết và thấy đối-tượng nào để 
dựa vào nó và chú tâm tới nó đề đạt tới sự lập tức tiêu-diệt ô-nhiễm.!2”7 thì 
trong thời đó người đó nên đến gặp một Tỳ kheo đáng kính và thưa với vị 
ấy: “Này đạo hữu, tôi không biết và thấy đối-tượng nào để dựa vào nó và 
chú tâm tới nó để đạt tới sự lập tức tiêu-diệt ô-nhiễm.” Rồi vị Tỳ kheo 
đáng kính đó sẽ chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp để đạt tới sự tiêu-diệt ô- 
nhiễm. Đây là thời lúc thích hợp thứ sáu để đến gặp một Tỳ kheo đáng 
kính. 


“Này Tỳ kheo, đây là sáu thời lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính.” 


28 (8) Thời Lúc (2) 

Trong một lần có một số Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạ1), trong khu vườn nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi những 
thiên thần hạ giới). Rồi, sau khi trở về sau một vòng đi khất thực, sau khi 
ăn trưa, những Tỳ kheo đó tụ tập và cùng ngôi với nhau trong hội trường, 
lúc đó trong số họ đã khởi sinh cuộc đàm đạo như vầy: 

“Này các đạo hữu, cái gì là thời lúc thích hợp để đi gặp một Tỳ kheo 
đáng kính?” 

(a) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với các trưởng lão: 


“Này các đạo hữu, sau khi một Tỳ kheo đáng kính trở về sau một 


«39 


vòng khất thực, sau khi ăn trưa, vị ấy rửa chân, và ngồi xuống với hai 
chân chéo nhau, giữ lưng thăng đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm 
trước mặt mình: đó là thời lúc thích hợp đề đến gặp vị ấy.” 

(b) Sau khi người đó nói xong, một Tỳ kheo khác nói với người đó: 

“Này đạo hữu, đó không phải lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính. Sau khi một Tỳ kheo đáng kính trở về sau một vòng khất thực, 
sau khi ăn trưa, vị ấy rửa chân, và ngồi xuống với hai chân chéo nhau, giữ 
lưng thăng đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt mình, sự 
mệt mỏi của vị ấy [sau khi đi khất thực] và bữa ăn trưa của vị ấy cũng 
chưa tiêu bớt. Vì vậy đó không phải thời lúc thích hợp đề đến gặp vị ấy. 
Nhưng vào buổi cuối chiều, khi một Tỳ kheo đáng kính ra khỏi chỗ ân cư 
và ngôi dưới chái hiên chỗ-ở với hai chân chéo nhau, giữ lưng thăng đứng, 
sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt mình: đó là thời lúc thích 


hợp đề đến gặp vị ấy.” 


(c) Sau khi người đó nói xong, một Tỳ kheo khác nữa nói với người 
đó: 

“Này đạo hữu, đó không phải lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính. Vào buôi cuối chiều, khi một Tỳ kheo đáng kính ra khỏi chỗ ân 
cư và ngồi dưới mái hiên chỗ-ở với hai chân chéo nhau, giữ lưng thăng 
đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt mình, lúc đó đối-tượng 
thiền định mà vị ấy đã chú-tâm vào vẫn còn có mặt đối với vị ấy.!22# Vì 
vậy đó không phải thời lúc thích hợp để đến gặp vị ấy. Nhưng khi một Tỳ 
kheo đáng kính thức dậy khi đêm bắt đầu tàn và đang ngồi với hai chân 
chéo nhau, giữ lưng thăng đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt mình: đó là lúc thích hợp đề đến gặp vị ấy.” 

(d) Sau khi người đó nói xong, một Tỳ kheo khác lại nói với người 
đó: 

“Này đạo hữu, đó không phải lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính. Khi một Tỳ kheo đáng kính thức dậy khi đêm bắt đầu tàn và 


đang ngồi với hai chân chéo nhau, giữ lưng thăng đứng, sau khi đã thiết 


40 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


lập sự chánh-niệm trước mặt mình, lúc đó thân của vị ấy còn tươi mới; sẽ 
dễ dàng cho vị ấy chú-tâm tới giáo lý của các vị Phật. Vì vậy đó không 
phải thời lúc thích hợp để đến gặp vị ấy.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài Đại Ca-chiên-diên đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão đó: 

“Này các đạo hữu, trước mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe và học được 
điều này: 

““Này Tỳ kheo, có sáu thời lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ kheo 
đáng kính. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, này Tỳ kheo, khi tâm của một Tỳ kheo 
bị ám muội và khống chế bởi tham-dục ... [/é? f/c nguyên đoạn này được 
Phật nói trong kinh 6:27 kế trên:].... (2) ... bị ám muội và khống chế bởi 
sự ác-ý ... (3) ... bị ám muội và khống chế bởi sự đờ-đẫn và buồn-ngủ ... 
(4)... bị ám muội và khống chế bởi sự bất-an và hối-tiếc ... (5)... bị ám 
muội và khống chế bởi sự nghi-ngờ ... (6)... khi một Tỳ kheo không biết 
và thấy đối-tượng nào để dựa vào và chú-tâm vào để đạt tới sự lập tức 
tiêu-diệt ô-nhiễm ... Rồi vị Tỳ kheo đáng kính đó sẽ chỉ dạy cho người đó 
Giáo Pháp để tiêu diệt ô-nhiễm. Đây là sáu thời lúc thích hợp thứ sáu để 
đến gặp một Tỳ kheo đáng kính. 

“Này các đạo hữu, trước mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe và học được 
điều này: “Này Tỳ kheo, đây là sáu thời lúc thích hợp để đến gặp một Tỳ 
kheo đáng kính.”” 


29 (9) Ngài UdãyT 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Udãyï: “Này UdãyI, có bao 
nhiêu chủ-đề đề tưởng niệm?” 

Khi điều này được nói ra, thầy UdãyT im lặng ... Và (Phật hỏi lại) đến 
lần thứ ba thầy Udãyï vẫn im lặng. 

Rồi Ngài Änanda mới nói với thầy Udãyï: “Kìa đạo hữu Udãyï, Vị 


Thầy đang nói với thầy mà.” 


“4l 


“Tôi có nghe đức Thê Tôn nói, này đạo hữu Ananda.” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo nhớ lại (tưởng niệm, quán tưởng) 
nhiều cõi kiếp quá khứ của mình, đó là một lần sinh, hai lần sinh ... [giống 
đoạn (4) kinh 6:02] ... Người đó nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ với những 
tổng quan và chi tiết như vậy.” 


Rồi đức Thế Tôn mới nói với thầy Änanda: 
“Này Änanda, ta biết con người nông cạn như Udãyï không tận tụy 


hết mình để đạt tới phần tâm bậc cao.!??? Này Ananda, có bao nhiêu chủ- 


đê đê tưởng niệm?” 
““Thưa Thê Tôn, có năm chủ-đê đê tưởng niệm. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo: (¡) “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ 
(hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó. 


(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc). 


“Chủ-đề tưởng niệm này, nếu được tu tập và tu dưỡng theo cách này, 


sẽ dẫn đến sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này.!°90 


(2) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo chú tâm tới nhận-thức về 


ánh sáng: người đó tập trung vào nhận-thức về ban ngày như vây: “Ngày 


42 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


sao, đêm vậy; đêm sao ngày vậy.` Như vậy, với một cái tâm là mở rộng và 
không che đậy, người đó tu tập một cái tâm thâm nhuân sự sáng-tỏ.!?%! 
Chủ-đê tưởng niệm này, nêu được tu tập và tu dưỡng theo cách này, sẽ 


dẫn đến sự đạt được sự-biết và sự-thấy. 


(3) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo quán sát chính thân này từ 
gót chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được bao bọc trong da, chứa đầy 
những thứ không-sạch: “Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, đờm, màng phối, lá lách, ruột non, phối, màng 
treo (mỡ sa), bao tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
nhớt, nước bọt, nước mũi, dịch khớp, và nước tiểu." Chủ-đề tưởng niệm 
này, nếu được tu tập và tu dưỡng theo cách này, sẽ dẫn đến sự loại bỏ 
nhục-dục (diệt dục). 


(4) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, (¡) giả sử một Tỳ kheo nhìn thấy một xác 
chết bị quăng ra nghĩa địa sau khi chết được một, hai, hay ba ngày, sình 
lên, thâm tím, chảy dịch mủ. Người đó so sánh thân của mình với xác chết 
như vây: “Thân này (của mình) cũng giống bản chất đó; rồi cũng sẽ như 
vậy; chăng hơn gì xác chết đó.'!% Hoặc (ii) giả sử người đó nhìn thấy 
một xác chết bị quăng ra nghĩa địa, đang bị cắn mồ bởi những con quạ, 
diều hâu, kền kền, chó, chó rừng, hay những sinh vật khác. Người đó so 
sánh thân của mình với xác chết như vây: “Thân này cũng giống bản chất 
đó; rồi cũng sẽ như vậy; chắng hơn gì xác chết đó.” Hoặc (c) giả sử người 
đó nhìn thấy một xác chết bị quăng ra nghĩa địa, (iii) là một bộ xương với 
thịt và máu, được dính với nhau bằng những sợi gân ... (iv) là một bộ 
xương không thịt còn máu, được dính với nhau bằng những sợi gân... (v) 
là một bộ xương không thịt không máu, được dính với nhau bằng những 
sợi gân ... (vi) là những phần xương rớt rời ra đủ hướng: này là xương 
tay, kia là xương chân, này là xương ống, kia là xương đùi, này là xương 
chậu, kia là xương sống, và kia là xương sọ. Người đó so sánh thân của 
mình với xác chết như vầy: “Thân này cũng giống bản chất đó; rồi cũng sẽ 
như vậy; chắng hơn gì xác chết đó.” Hoặc (d) giả sử người đó nhìn thấy 
một xác chết bị quăng ra nghĩa địa, (vii) là những phần xương đã phai 


«43 


thành màu trắng, màu của vỏ sò ... (viii) là những phần xương nằm dồn 
lại, đã hơn một năm ... (ix) ... là những phần xương đã mục nát, rã thành 
bụi đất. Người đó so sánh thân của mình với xác chết như vây: “Thân này 
cũng giống bản chất đó; rồi cũng sẽ như vậy; chăng hơn gì xác chết đó.) 
Người đó so sánh thân của mình với xác chết như vây: “Thân này cũng 
giống bản chất đó; rồi cũng sẽ như vậy; chăng hơn gì xác chết đó.” Chủ-đề 
tưởng niệm này, nếu được tu tập và tu đưỡng theo cách này, sẽ dần tới sự 
bứng bỏ cái °ta` (phá ngã). 

(5) “Lại nữa, thưa Thế Tôn: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” Chủ-đề tưởng niệm này, nếu 
được tu tập và tu dưỡng theo cách này, sẽ dẫn tới sự thâm nhập của nhiều 


loại yêu-tô.!°%3 


“Thưa Thế Tôn, đây là năm chủ-đề tưởng niệm.” 


“Tốt, tốt, này Änanda! Vậy thì, này Ananda, hãy ghi nhớ luôn chủ-đề 
tưởng niệm thứ sáu này. 

(6) “Ở đây, khi bước tới một Tỳ kheo luôn có chánh-niệm, khi bước 
lại người đó luôn có chánh-niệm, khi đứng người đó luôn có chánh-niệm, 
khi ngồi người đó luôn có chánh-niệm, khi năm xuống [để ngủ] người đó 
luôn có chánh-niệm, khi làm việc gì người đó luôn có chánh-niệm. Chủ-đề 
tưởng niệm này, nếu được tu tập và tu đưỡng theo cách này, sẽ đẩn tới sự 


chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác). ` 


30 (10) Những Điều Vô Thượng 


“Này các Tỳ kheo, có sáu điều vô thượng [không còn cao hơn nữa, 
không thể vượt trên]. Sáu đó là gì? (1) Sự nhìn-thấy vô thượng, (2) sự- 
nghe vô thượng, (3) sự có-được vô thượng, (4) sự tu-tập vô thượng, (Š) sự 


phục-vụ vô thượng, và (6) sự tưởng-niệm vô thượng. !*% 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nhìn-thấy vô thượng? Ở đây, có 
người đến để nhìn thấy voi báu, ngựa báu, ngọc báu, hoặc đến để nhìn 
thấy những cảnh quan khác nhau; hoặc khác, họ đến để nhìn thấy một tu sĩ 
hay bà-la-môn có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự thực-hành sai 
lạc (tà tu). Có sự nhìn-thấy như vầy; điều này ta không chối cãi. Nhưng sự 
nhìn-thấy như vậy là thấp, tầm thường, phàm tục, không thánh thiện, và 
không ích lợi; nó không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy 
nhiên, khi một người có niềm-tin được ổn định, sự kính-mộ được ồn định, 
đã nhất-quyết, đầy sự tự-tin, đến để nhìn-thấy (gặp) Như Lai hay một đệ 
tử của Như Lai: sự nhìn-thấy vô thượng này là để dẫn tới sự thanh-lọc của 
chúng sinh, để vượt qua Sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 
tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não), để thành tựu phương pháp (pháp tu, 
cách tu), đề chứng ngộ Niết-bàản. Đây được gọi là sự nhìn-thấy vô thượng. 
Như vậy là sự nhìn-thấy vô thượng. 


(2) “Và theo cách nào thì có sự-nghe vô thượng? Ở đây, có người 
nghe âm thanh tiếng trống, tiếng đản, tiếng hát, hoặc nghe những âm 
thanh khác nhau; hoặc khác, họ đến để nghe Giáo Pháp của những tu sĩ 
hay bà-la-môn có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự thực-hành sai 
lạc. Có sự-nghe như vậy; điều này ta không chối cãi. Nhưng sự-nghe như 
vậy là thấp, tầm thường, phàm tục, không thánh thiện, và không ích lợi; nó 
không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy nhiên, khi một người có 
niềm-tin ổn định, sự kính-mộ được ồn định, đã nhất-quyết, đầy sự tự-tin, 
đến để nghe Như Lai hay một đệ tử của Như Lai: sự-nghe vô thượng này 
là để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, để vượt qua sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, để thành tựu phương pháp (pháp 
tu, cách tu), để chứng ngộ Niết-bản. Đây được gọi là sự-nghe vô thượng. 
Như vậy là sự-nghe vô thượng. 


(3) “Và theo cách nào là sự có-được vô thượng? Ở đây, có người có 
được con trai, có vợ, hoặc sự giàu có; hoặc họ có được nhiêu thứ đô đạc 


° 45 


hàng hóa; hoặc khác, họ có được niềm-tin vào những tu sĩ hay bà-la-môn 
có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự thực-hành sai lạc. Có sự có- 
được như vậy; điều này ta không chối cãi. Nhưng sự có-được như vậy là 
thấp, tầm thường, phàm tục, không thánh thiện, và không ích lợi; nó 
không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy nhiên, khi một người có 
niềm-tin ổn định, sự kính-mộ được ổn định, đã nhất-quyết, đầy sự tự-tin, 
có-được niềm-tin vào Như Lai hay một đệ tử của Như Lai: sự có-được vô 
thượng này là đề dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, để vượt qua sự buồn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, để thành tựu phương 
pháp (pháp tu, cách tu), để chứng ngộ Niết-bàn. Đây được gọi là sự có- 
được vô thượng. Như vậy là sự có-được vô thượng. 


(4) “Và theo cách nào là sự tu-tập vô thượng? Ở đây, có người tập 
luyện về (điều khiển) voi, về ngựa, về xe, về cung tên, về kiếm thuật; hoặc 
họ tập luyện về những lĩnh vực khác nhau; hoặc khác, họ tu tập dưới/theo 
một tu sĩ hay bả-la-môn có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự thực- 
hành sai lạc. Có sự tập-luyện như vậy; điều này ta không chối cãi. Nhưng 
sự tập luyện này là thấp, tầm thường, phảm tục, không thánh thiện, và 
không ích lợi; nó không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy 
nhiên, khi một người có niềm-tin ôn định, sự kính-mộ được ổn định, đã 
nhất-quyết, đầy sự tự-tin, đến ứ áp theo Như Lai hay một đệ tử của Như 
Lai: sự tu-tập vô thượng này là đề dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, để 
Vượt qua sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, đề 
thành tựu phương pháp (pháp tu, cách tu), để chứng ngộ Niết-bàn. Đây 
được gọi là sự tu-tập vô thượng. Như vậy là sự tu-tập vô thượng. 


(5) “Và theo cách nào là sự phục-vụ vô thượng? Ở đây, có người 
phục vụ một người giai cấp chiến-sĩ (khattiya), một bà-la-môn (brahmin), 
một gia-chủ; hoặc họ phục vụ nhiều người khác nhau; hoặc khác, họ phục 
vụ một tu sĩ hay bà-la-môn có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự 
thực-hành sai lạc. Có sự phục-vụ như vậy; điều này ta không chối cãi. 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Nhưng sự phục vụ này là thấp, tầm thường, phảàm tục, không thánh thiện, 
và không ích lợi; nó không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy 
nhiên, khi một người có niềm-tin ổn định, sự kính-mộ được ổn định, đã 
nhất-quyết, đầy sự tự-tin, 2c vụ Như Lai hay một đệ tử của Như Lai: sự 
phục-vụ vô thượng này là để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, để vượt 
qua sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, để thành 
tựu phương pháp (pháp tu, cách tu), để chứng ngộ Niết-bản. Đây được gọi 


là sự phục-vụ vô thượng. Như vậy là sự phục-vụ vô thượng. 


(6) “Và theo cách nào là sự tưởng-niệm vô thượng? Ở đây, có người 
tưởng niệm sự có-được con trai, vợ, sự giàu có; hoặc khác, họ tưởng niệm 
những sự có-được (đắc lợi) khác nhau; hoặc khác, họ tưởng niệm một tu sĩ 
hay bà-la-môn có những cách-nhìn sai lạc (tà kiến), có sự thực-hành sai 
lạc. Có sự tưởng-niệm như vậy; điều này ta không chỗi cãi. Nhưng sự 
tưởng niệm này là thấp, tầm thường, phàm tục, không thánh thiện, và 
không ích lợi; nó không dẫn tới sự không còn mê-thích (tỉnh ngộ), sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, và Niết-bàn. Tuy 
nhiên, khi một người có niềm-tin ôn định, sự kính-mộ được ổn định, đã 
nhất-quyết, đầy sự tự-tin, ởng niệm Như Lai hay một đệ tử của Như Lai: 
sự tưởng-niệm vô thượng này là để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, 
để vượt qua Sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, đề 
thành tựu phương pháp (pháp tu, cách tu), để chứng ngộ Niết-bàn. Đây 
được gọi là sự tưởng-niệm vô thượng. Như vậy là sự tưởng-niệm vô 
thượng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu điều vô thượng.” 


Sau khi đã có được sự nhìn-thấy tốt nhất, 
Và sự-nghe vô thượng, 

Và sự có-được vô thượng, 

Vui thích với sự tu-tập vô thượng, 

Chú tâm vào sự phục-vụ, 


Họ tu tập sự tưởng-niệm nối kết với sự sống tách-ly, 


* 47 


Sự an-toàn, dẫn tới sự bât-tử. 


Hoan hỷ trong sự chuyên-chú (tu tập), 
Cần trọng (về tương lai), được kiềm chế bởi giới-hạnh, 
Vào lúc họ chứng ngộ 


Cũng là lúc sự khổ chấm dứt. 


NHÓM 4 
NHỮNG THIÊN THÂN 


31 (1) Học Nhân (1) 


“Này các Tỳ kheo, sáu phẩm chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 
kheo là bậc học nhân. Sáu đó là gì? Thích thú làm công việc, thích thú nói 
chuyện, thích thú ngủ, thích thú gặp gỡ giao lưu, không phòng hộ các cửa 
của các căn cảm-nhận (các giác quan), và không tiết độ trong ăn uống. 


Sáu phẩm chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là bậc học nhân. 


“Này các Tỳ kheo, sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo là bậc học nhân. Sáu đó là gì? Không thích thú làm công 
việc, không thích thú nói chuyện, không thích thú ngủ, không thích thú 
gặp gỡ giao lưu, luôn phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận, và tiết độ 
trong ăn uống. Sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 


kheo là bậc học nhân.” 


32 (2) Sự Không Sa Sút (1) 

Lúc đó, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với vẻ đẹp tuyệt vời, 
chiếu sáng hết Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn và đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Sáu đó là gì? Tôn kính trọng Vị Thầy (Phật), tôn kính Giáo 


Pháp, tôn kính Tăng Đoàn, tôn kính sự tu-tập, tôn kính sự chuyên-chú, và 


48 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


tôn kính sự hiếu-khách.!°% Đây là sáu phẩm chất dẫn tới sự không sa-sút 
của một Tỳ kheo.” 

Đây là lời vị thiên thần đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi vị thiên thần đó, 
do nghĩ “Vị Thầy đã đồng ý với mình' nên đã kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mất tại đó. 

Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời ... [Phật kể lại nguyên câu chuyện trên] ... và biễn mất 
ngay tại đó.” 


Tôn trọng đối với Vị Thây, 

Tôn trọng đối với Giáo Pháp, 

Sâu sắc tôn kính Tăng Đoản, 

Tôn trọng đối với sự chuyên-chú 
Tôn kính sự hiểu-khách: 

Thì Tỳ kheo này không thể rớt khỏi 


Mà gân với Niêt-bàn. 


33 (3) Sự Không Sa Sút (2) 


“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời, chiếu sáng khắp Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đến gặp ta, 


kính lễ và đứng qua một bên, và thưa với ta: 


““Thưa Thế Tôn, có sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Sáu đó là gì? Tôn kính trọng Vị Thầy (Phật), tôn kính Giáo 
Pháp, tôn kính Tăng Đoàn, tôn kính sự tu-tập, tôn kính sự biết xấu-hồ về 
mặt đạo đức, và tôn kính sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức. Đây là sáu phẩm 
chất dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo." Đây là lời vị thiên thần đã 
nói. Rồi vị thiên thần đó kính lễ ta, đi vòng ra giữ ta ở hướng bên phải 
mình, và biến mắt tại đó.” 


Tôn trọng đối với Vị Thây, 


° 40 


Tôn trọng đối với Giáo Pháp, 

Sâu sắc tôn kính Tăng Đoàn, 

Có đủ sự biết xấu-hồ và biết sợ-hãi về mặt đạo đức, 
Cung kính và tôn kính: 

Người như vậy không thể rớt khỏi 


Mà gần với Niết-bàn. 


34 (4) Ngài Mục- Kiền-Liên 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthi (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, trong khi Ngài Mục-kiền- 
liên đang ở một mình ở nơi ấn dật, dòng ý nghĩ này đã khởi sinh trong 


thầy ấy: 


“Những thiên thần nào biết rằng: “Chúng ta là bậc Nhập-lưu, không 
còn bị [tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự 
giác-ngộ”?” 

Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo tên là Tissa vừa mới chết và được tái 
sinh trong một cõi trời brahmã (phạm thiên giới). Ở đó họ đều biết thầy ấy 
bây giờ là “vị trời Tissa, uy dũng và uy lực”. Rồi, nhanh như một người 
khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay, thầy Mục-kiên-liên biến mất khỏi Khu 
Vườn Jeta và hiện ra trong cõi trời brahma đó. Khi nhìn thấy thầy Mục- 
kiền-liên đi đến từ xa, vị trời Tissa đã nói với thầy ấy: 

“Nào, thầy Mục-kiền-liên đáng kính! Hân hạnh đón tiếp thầy, thầy 
Mục-kiền-liên đáng kính! Đã từ lâu giờ mới có cơ hội thầy ghé đến đây. 
Xin mời ngồi, thầy Mục-kiền-liên đáng kính. Chỗ ngôi đã được dọn sẵn.” 
Thầy Mục-kiền-liên ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Vị trời Tissa 
kính lễ và đứng sang một bên. Thầy Mục-kiền-liên mới nói với vị trời: 

“Này Tissa, những thiên thần nào biết rằng: “Chúng ta là bậc Nhập- 
lưu, không còn bị [tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang 


hướng tới sự giác-ngộ”?” 


50 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(1) “Thầy Mục-kiền-liên đáng kính, những thiên thần [được trị vì bởi] 


tứ đại thiên vương [bốn vị vua trời lớn] có biết như vậy.” 


“Này Tissa, có phải tất cả những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại 


thiên vương đều biết như vậy?” 


“Không phải tất cả, thưa thầy Mục-kiền-liên đáng kính. Những ai 
không có được niềm-tin bất lay chuyền vào Phật, Pháp, Tăng, và những ai 
thiếu giới-hạnh (đức-hạnh) được quý trọng bởi những bậc thánh, thì không 
có biết điều đó. Nhưng những ai có-được niềm-tin bất lay chuyển vào 
Phật, Pháp, Tăng, và những ai có được giới-hạnh được quý trọng bởi 
những bậc thánh, thì biết được: “Chúng ta là bậc Nhập-lưu, không còn bị 
[tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác- 


A 339 


ngộ. 


(2) “Có phải chỉ có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương có biết điều đó hay những thiên thần ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, 
33)... (3) những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma) ... (4) những thiên 
thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita) ... (5) những thiên thần vui thích sáng tạo 
(Hóa lạc thiên) ... (6) những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của những 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên) cũng có biết như vậy?” 


“Thưa thầy Mục-kiền-liên đáng kính, những thiên thần Tha hóa tự tại 


thiên có biết như vậy.” 


“Này Tissa, có phải tất cả những thiên thần Tha hóa tự tại thiên đều 


có biết như vậy?” 


“Không phải tất cả, thưa thầy Mục-kiền-liên đáng kính. Những ai 
không có được niềm-tin bất lay chuyên vào Phật, Pháp, Tăng, và những ai 
thiếu giới-hạnh (đức-hạnh) được quý trọng bởi những bậc thánh, thì không 
có biết điều đó. Nhưng những ai có-được niềm-tin bất lay chuyển vào 
Phật, Pháp, Tăng, và những ai có được giới-hạnh được quý trọng bởi 
những bậc thánh, thì biết được: “Chúng ta là bậc Nhập-lưu, không còn bị 
[tái sinh trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác- 


^A 3132 


ngộ. 


“51 


Rôi, sau khi hài lòng và hoan hỷ với lời nói của vị trời Tissa, nhanh 
như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, thầy Mục-kiền-liên biến 
mât khỏi cõi trời đó và hiện tra lại ở Khu Vườn Ÿ]eta. 


35 (5) Thuộc Trí Biết Đích Thực 


“Này các Tỳ kheo, sáu điều này thuộc trí-biết đích thực. Sáu đó là gì? 
Nhận-thức về sự vô-thường, nhận-thức về sự khổ trong những thứ vô 
thường, nhận-thức về sự vô-ngã trong những thứ khổ, nhận-thức về sự 
dẹp-bỏ, nhận-thức về sự chán-bỏ, nhận-thức về sự chấm-dứt.!?%% Đây là 
sáu điều thuộc trí-biết đích thực (minh).” 


36 (6) Những Tranh Chấp 
“Này các Tỳ kheo, sáu gốc rễ tạo ra những tranh-chấp. Sáu đó là gì? 


(1) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo hay nóng giận và bực tức. Khi 
một Tỳ kheo sống #ay nóng giận và bực tức, thì người đó sống không có 
sự tôn trọng và Tôn trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn, và 
người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo như vậy tạo ra những 
tranh-chấp trong Tăng đoàn, dẫn tới nguy hại và bất hạnh cho nhiều 
người, dẫn tới sự mất mát, sự nguy hại và sự khổ cho những thiên thần và 
loài người. Giờ nếu các thầy nhận thấy được bất kỳ gốc rễ nào có trong 
chính mình hoặc trong người khác gây ra tranh-chấp, thì các thầy phải 
chuyên-cần tu (tinh cần) để trừ bỏ cái gốc rễ xấu gây ra tranh-chấp đó. Và 
nếu các thầy không nhận thấy gốc rễ nào có trong chính mình hoặc trong 
người khác gây ra tranh-chấp, thì các thầy cũng phải chuyên-cần tu theo 
cách như vậy để cho gốc rễ gây tranh-chấp không phát sinh lại trong 
tương lai. Như vậy là (a) có sự trừ bỏ gốc rễ xấu gây ra tranh-chấp; như 
vậy là (b) có sự không phát sinh lại gốc rễ xấu gây ra tranh-chấp trong 
tương lai. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo kinh thường và xắc xược ... (3) ghen ty và 


52 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


keo kiệt ... (4) lừa dối và gian lận... (5) có những ý-định xấu và cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến)... (6) có chấp theo những cách-nhìn sai lạc của 
mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan cố, khó mà từ bỏ chúng. Khi 
một Tỳ kheo sống (2) kinh thường và xắc xược ... (6) cô chấp theo những 
cách-nhìn sai lạc của mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan cố, khó 
mà từ bỏ chúng, thì người đó sống không có sự tôn trọng và Tôn trọng đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự 
tu-tập. Một Tỳ kheo như vậy tạo ra những tranh-chấp trong Tăng đoàn, 
dẫn tới nguy hại và bất hạnh cho nhiều người, dẫn tới sự mất mát, sự nguy 
hại và sự khổ cho những thiên thần và loài người. Giờ nếu các thầy nhận 
thấy được bất kỳ gốc rễ nào có trong chính mình hoặc trong người khác 
gây ra tranh-chấp, thì các thầy phải chuyên-cần tu (tỉnh cần) để trừ bỏ cái 
gốc rễ xấu gây ra tranh-chấp đó. Và nếu các thầy không nhận thấy gốc rễ 
nào có trong chính mình hoặc trong người khác gây ra tranh-chấp, thì các 
thầy cũng phải chuyên-cần tu theo cách như vậy để cho gốc rễ gây tranh- 
chấp không phát sinh lại trong tương lai. Như vậy là (a) có sự trừ bỏ gốc 
rễ xâu gây ra tranh-chấp; như vậy là (b) có sự không phát sinh lại gốc rễ 


xấu gây ra tranh-chấp trong tương lai. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu gốc rễ tạo ra những tranh-chấp.” 


37 (7) Sự Cho Đi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthI (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có vị nữ đệ tử 
tại gia tên là VelukantakT Nandamätä [mẹ của (Tỳ kheo) Nanda] đã chuân 
bị “bữa cúng-dường có được sáu yếu-tố” cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo 
được dẫn đầu bởi Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Mục-kiên-liên. Với mắt thiên 
thánh (thiên nhãn), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, đức Thế 
Tôn nhìn thấy vị nữ đệ tử tại gia Ve]ukantakĩ Nandamatã đang chuẩn bị 
bữa cúng dường, Đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, nữ đệ tử tại gia VelukantakT Nandamatä đang 


.53 


chuân bị “bữa cúng-dường có được có sáu yêu-tô” cho Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo được dẫn đầu bởi thầy Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên. Và theo cách 
nào là một “sự cúng-dường gôm có sáu yêu-tô”? Ở đây, người cúng dường 


(thí chủ) có ba yếu-tố và những người nhận có ba yếu tố. 


“Cái gì là ba yếu-tố của người cúng dường? (1) Người cúng dường là 
hoan-hÿ trước khi bố-thí; (2) cô ấy có tâm bình-lặng và tự-tin trong hành 
động bồ-thí; và (3) cô ấy là phẩn-khởi sau khi bố-thí. Đây là ba yêu-tố của 
người cúng dường. 


“Và cái gì là ba yếu-tố của những người nhận? Ở đây, (4) những 
người nhận là không có tham, hoặc đang tu tập để loại bỏ tham; (5) họ 
không có sân, hoặc đang tu tập để loại bỏ sân; (6) họ không có s1, hoặc 


đang tu tập đề loại bỏ sỉ. Đây là ba yếu-tỗ của những người nhận. 


“Như vậy người cúng dường có ba yếu-tố và những người nhận có ba 
yếu-tố. Theo cách như vậy là sự cúng-dường có được sáu yếu-tô. Không 
dễ gì đo được công-đức của một sự cúng-dường như vậy để nói như kiểu: 
“Dòng chảy công-đức là rất nhiều như vầy, dòng chảy thiện-lành là rất 
nhiều như vậy, đó là đưỡng-chất của hạnh phúc—là thuộc cõi trời, chín 
muồi thành hạnh phúc, đưa dẫn tới cõi trời—sẽ dẫn tới điều được ước, 
được mong và đáng thích, đưa đến ích lợi và hạnh phúc của một người 
(người cúng dường)”; mà phải nói đó là vô-lường [không thể đếm được]. 
vô-lượng [không thể đo được], là một khối công-đức không lô. 


“Này các Tỳ kheo, giống như không dễ gì đo được lượng nước trong 
đại dương mà nói như kiểu: “Có rất nhiều thùng nước), hay “nhiều trăm 
thùng nước”, hay “nhiều ngàn thùng nước", hay “nhiều trăm ngàn thùng 
nước" như vầy hay như vậy; mà phải coi đó là một khối nước khống lò, 
vô-lường, vô-lượng. Cũng giống như vậy, không dễ gì đo được công-đức 
của một sự cúng-dường như vậy để nói như kiểu: “Dòng chảy công-đức là 
rất nhiều như vầy, dòng chảy thiện-lành là rất nhiều như vậy ...”.... mà 


phải nói đó là vô-lường, vô-lượng, là một khôi công-đức không lô.” 


Trước khi bố-thí một người hoan-hỷ; 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Trong khi đang bố-thí người đó ôn định tâm trong sự thành-tín; 
Sau khi bố-thí người đó phân khởi: 

Đây là sự thành công trong hành động cúng-dường. 

Khi họ (những người nhận) không có tham và sân, 

Không có si và những ô-nhiễm, 

Tự-chủ, sống đời sống tâm linh, 

Thì đó là ruộng phước cho sự cúng-dường được tròn vẹn. 


Sau khi đã làm sạch bản thân,!°? 
Và bố-thí bằng chính tay mình, 
Hành động từ-thiện đó là rất nhiều phước quả, 


Cho bản thân mình và trong liên quan những người khác. 


Sau khi làm một việc từ-thiện như vậy, 
Với một cái tâm không dính tính keo-kiỆt, 
Người có trí, giàu có niềm-tin, 


Sẽ được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, không khổ đau. 


38 (8) Tự Phát 


Lúc đó có một bà-la-môn đên gặp và chào hỏi qua lại với đức Thê 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, 
và nói với đức Thê Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm, tôi nắm giữ một luận thuyết và quan điểm như vây: 
“Không có sự tự mình chủ-động, không có sự chủ-động bởi người 


khác z8 


“Này bà-la-môn, ta chưa bao giờ thấy hay nghe ai năm giữ một luận 
thuyết và quan điểm như vậy. Bởi vì, làm sao một người có thể tự mình đi 
tới và tự mình đi lui theo ý mình mà có thể nói: “Không có sự tự mình 


chủ-động, không có sự chủ-động bởi người khác. `? 


(1) “Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? Có yếu tô (thành tố là sự) chủ- 
động [tự-phát, khởi-sự], hay không?”!° 


°55 


“Có, thưa thầy.” 


“Khi có yếu tô chủ-động, những chúng sinh được thấy có chủ-động 
hoạt động, đúng không? 


“Đúng, thưa thầy.” 


“Khi những chúng sinh được thấy chủ-động hoạt động bởi vì có yếu 
tố chủ-động, thì đây là sự tự mình chủ-động, đây là sự chủ-động bởi người 
khác, đúng không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy.” 


(2) “Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? Có yếu tổ (thành tố là sự) kiên-trì 


nh! 


.. (3)... có yếu tố cố-gắng ... (4) ... có yêu tố sức-mạn .. (5) có yếu 


tố liên-tục ... (6)... có yếu tố ép-buộc, hay không?” 

“Có, thưa thầy.” 

“Có, thưa thầy.” 

“Khi có yếu tố ép-buộc, những chúng sinh được thấy có chủ-động 
hoạt động, đúng không? 

“Đúng, thưa thầy.” 

“Khi những chúng sinh được thấy chủ-động hoạt động bởi vì có yếu 
tố ép-buộc, thì đây là sự tự mình chủ-động, đây là sự chủ-động bởi người 
khác, đúng không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy.” 

“Này bà-la-môn, ta chưa bao giờ thấy hay nghe ai nằm giữ một luận 
thuyết và quan điểm [như của ông]. Bởi vì, làm sao một người có thể tự đi 
tới và tự đi lui theo ý mình mà có thể nói: “Không có sự tự mình chủ- 
động, không có sự chủ-động bởi phần người khác.”? 

“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc thưa Thầy Cô-đàm! 
Thầy Cô-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng đứng lại 
những thứ bị chúi đầu, khai mở những øì bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị 


lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng nhìn thấy 


56 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, 
và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm 
nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


39 (9) Sự Khởi Sinh 


(D “Này các Tỳ kheo, có ba nguyên nhân này làm khởi sinh nghiệp. 
Ba đó là gì? (1) Tham là một nguyên nhân làm khởi sinh nghiệp; (2) sân là 
một nguyên nhân làm khởi sinh nghiệp; và (3) sĩ là một nguyên nhân làm 
khởi sinh nghiệp. 

“Không phải sự vô-tham khởi sinh từ tham; mà chỉ có tham khởi sinh 
từ tham. Không phải sự vô-sân khởi sinh từ sân; mà chỉ có sân khởi sinh 
từ sân. Không phải sự vô-si khởi sinh từ s1; mà chỉ có sĩ khởi sinh từ sĩ. 

“Không phải [những cõi] những thiên thần và loài người—hay những 
nơi-đến tốt lành nào khác— được nhìn thấy là do nghiệp được sinh ra từ 
tham, sân, si; mà chỉ có địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ thống 
khổ—cũng như những nơi-đến xấu đữ— được nhìn thấy do nghiệp sinh ra 


từ tham, sân, si. Đây là ba nguyên nhân làm khởi sinh nghiệp. 


(H) “Này các Tỳ kheo, có ba nguyên nhân [khác] làm khởi sinh 
nghiệp. Ba đó là gì? (4) Vô-tham là một nguyên nhân làm khởi sinh 
nghiệp; (Š) vô-sân là một nguyên nhân làm khởi sinh nghiệp; và (6) vô-s1 


là một nguyên nhân làm khởi sinh nghiệp. 


“Không phải tham khởi sinh từ sự vô-tham; mà chỉ có vô-tham khởi 
sinh từ vô-tham. Không phải sân khởi sinh từ sự vô-sân; mà chỉ có vô-sân 
khởi sinh từ vô-sân. Không phải s1 khởi sinh từ sự vô-s1; mà chỉ có vô-si 
khởi sinh từ vô-si. 

“Không phải địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ thống 
khổ—hay những nơi-đến xấu đữ nào khác— được nhìn thấy do nghiệp 
sinh ra từ sự vô-tham, vô-sân, và vô-si; mà, chỉ có [những cảnh giới] 


những thiên thần và loài người—cũng như những nơi-đến tốt lành khác— 


«57 


được nhìn thầy do nghiệp sinh ra từ sự vô-tham, vô-sân, và vô-si. Có ba 


nguyên nhân [khác] làm khởi sinh nghiệp.” 


40 (10) Ngài Kimbila 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kimbilã, trong một vườn 
cây nicula (lộc vừng).!$ Lúc đó có Ngài Kimbila đến gặp và kính lễ đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


(D “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 
không tiếp tục lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn? 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát niết-bàn [chứng 
ngộ Niết-bàn cuối cùng khi qua đời], những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 
đệ tử tại gia nam, và đệ tử tại gla nữ sống không có sự tôn trọng và tôn 
kính đối với Vị Thầy (Phật). (2) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn 
kính đối với Giáo Pháp. (3) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối 
với Tăng Đoàn. (4) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự 
tu-tập. (5) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự chuyên- 
chú. (6) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự hiểu-khách 
(tiếp đãi). Đây là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành không tiếp tục 


dài lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn. 


(II) “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 


sẽ tiếp tục lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn?” 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát niết-bàn, những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo mi, đệ tử tại gia nam, và đệ tử tại gia nữ sống VỚI SỰ 
tôn trọng và tôn kính đối với Vị Thầy (Phật). (2) Họ sống với sự tôn trọng 
và tôn kính đối với Giáo Pháp. (3) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính 
đối với Tăng Đoàn. (4) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự tu- 
tập. (5) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự chuyên-chú. (6) 
Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự hiếu-khách. Đây là 
nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành sẽ tiếp tục đài lâu sau khi một 
Như Lai bát-niết-bàn.” 


58 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


41 (11) Một Khối Gỗ 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kên. Rồi, vào buổi sáng, thầy 
Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi xuống khỏi 
Đỉnh Núi Kền Kên cùng với một số Tỳ kheo. Tới một chỗ thầy ấy nhìn 
thấy một khối gỗ to lớn, và nói với các Tỳ kheo: 

“Này các đạo hữu các thầy có thấy khối gỗ to lớn đó không?” 

“Có, thưa đạo hữu.” 


(1) “Này các đạo hữu, nếu muốn một Tỳ kheo có thần thông [năng 
lực tâm linh siêu thường], là người đã đạt được sự làm-chủ cái tâm, có thể 
chú-tụ (tập trung, hội tụ, chú tâm) vào khối gỗ đó (như) là đất. Cái gì là cơ 
sở cho điều này? Bởi yếu-tô đất có mặt trong khối gỗ đó. Dựa trên cơ sở 
này, một Tỳ kheo có được thần thông, người đó đã đạt tới sự làm-chủ cái 


tâm có thê chú-tụ vào nó là đât. 


(2)-(4) “Này các đạo hữu, nêu muốn một Tỳ kheo có thần thông, là 
người đã đạt được sự làm-chủ cái tâm, có thể chú-tụ vào khối gỗ đó là 
nước ... là lửa ... là khí. Cái gì là cơ sở cho điều này? Bởi yếu-tô đất có 
mặt trong khối gỗ đó. Dựa trên cơ sở này, một Tỳ kheo có được thần 
thông, người đó đã đạt tới sự làm-chủ cái tâm có thể chú-tụ vào nó là nước 
... là lửa... là khí. 


(5)-(6) “Này các đạo hữu, nếu muốn một Tỳ kheo có thần thông, là 
người đã đạt được sự làm-chủ cái tâm, có thể chú-tụ vào khối gỗ đó là đẹp 
... là không hấp dẫn. Cái gì là cơ sở cho điều này? Bởi yếu tố đẹp ... yếu 
tố không hấp dẫn có mặt trong khối gỗ đó. Dựa trên cơ sở này, một Tỳ 
kheo có được thần thông, người đó đã đạt tới sự làm-chủ cái tâm có thể 


chú-tụ vào nó là đẹp ... là không hấp dẫn.” 


42 (12) Ngài Nagita !°12 


.59 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc 
đó mới tới khu làng Icchãnañgala của những bà-la-môn người Kosala. Ở 
đó đức Thế Tôn trú trong khu rừng rậm ở vùng Icchãnangala. Các gia chủ 
bà-la-amôn ở làng Icchãnangala nghe tin: [“Nghe nói sa-môn Côổ-đàm, 
người con của dân tộc Thích-Ca đã xuất gia từ một gia đình họ Thích-Ca, 
vừa mới đến làng lIcchãnangala, và giờ đang trú ở khu rừng rậm ở Ic- 
chãnangala. Giờ tin đồn tốt về Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc 
Thế Tôn đó là một A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ 
toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh, chân trí) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng 
(vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, 
Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho 
những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành 
ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho 
thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết.”] Giờ sẽ tốt lành để 


đi gặp những vị A-la-hán đó.” 


Rồi, khi đêm đã qua, những gia chủ bả-la-môn của làng Icchãnagala 
mang nhiều thứ thức-ăn khác nhau và đi đến khu rừng rậm vùng Ic- 
chanangala. Họ đứng ở bên ngoài cửa rừng và gây ra những tiếng ồn ảo 
huyện náo. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Nãgita là người hầu cận của đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn mới nói với thầy Nãgita: 

“Này Nãgita, ai đang làm những tiếng ồn ào huyên náo vậy? Ai nghe 
cứ tưởng như một đám ngư dân đang hò hét lúc vây bắt một đàn cá.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là những gia chủ bà-la-môn ở làng Icchãnaigala, 
họ mang đến nhiều thứ thức-ăn khác nhau. Họ đang đứng ngoài cửa rừng 


[và muốn cúng dường chúng] cho Thế Tôn và Tăng đoàn các Tỳ kheo.” 


“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


đừng đến với ta. Có những người không thể có được niềm chân phúc của 
sự từ-bỏ, niềm chân phúc của sự tách-ly (ân dật), niềm chân phúc của sự 
bình-an, niềm chân phúc của sự giác-ngộ khi họ muốn có; ta thì dễ dàng 
có được, không khó khăn hay rắc rối gì. Hãy để họ thụ hưởng khoái lạc 


thâp hèn, khoái lạc lười nhác, khoái lạc của “lợi, vinh, danh”.” 


“Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn đồng ý! Mong bậc Phúc Lành đồng 
ý! Giờ là lúc đức Thế Tôn hãy đồng ý. Vì dù đức Thế Tôn có đi đâu, 
những bả-la-môn và gia chủ ở thành thị hay vùng quê cũng sẽ đi theo. 
Giống như khi trời mưa lớn và nước đều chảy dồn xuống dốc. Tương tự 
vậy, dù đức Thế Tôn đi đâu, những bà-la-môn và gia chủ ở thành thị hay 
vùng quê cũng sẽ đi theo. Vì lý đo gì? Vì đức-hạnh và trí-tuệ của đức Thế 


”? 


Tôn. 


“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 
đừng đến với ta. Có những người không thể có được niềm chân phúc của 
sự từ-bỏ ... Hãy để họ thụ hưởng khoái lạc thấp hèn, khoái lạc lười nhác, 
khoái lạc của “lợi, vinh, danh”.— 


(1) “Ở đây, này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống gần rìa một 
khu làng đang ngồi trong trạng thái định-tâm. Rồi ý này xảy đến với ta: 
“Giờ một người giúp việc hay một sa-di hay một người đồng-đạo sẽ làm vị 
ấy rớt khỏi sự định-tâm.”!3!3 Vì lý do này, ta không hài lòng với sự trú-ở 


của Tỳ kheo đó gần rìa một khu làng. 


(2) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng và đang ngủ gật. Rồi ý này xảy đến với ta: 'Giờ vị này sẽ 
xua tan sự buôn ngủ và chú tâm duy nhất vào nhận-thức về khu rừng, [một 
trạng thái của] sự duy-nhất.°!°! Vì lý do này, ta hài lòng với sự trú-ở của 


Tỳ kheo đó trong rừng. 


(3) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng trong trạng thái không định-tâm. Ý nảy xảy đến với ta: 
“Giờ vị này sẽ tập trung [định] cái tâm chưa đạt định của mình hoặc phòng 


hộ cái tâm chưa đạt định của mình.” Vì lý do này, ta hài lòng với sự trú-ở 


“6l 


của Tỳ kheo đó trong rừng. 


(4) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng trong trạng thái định-tâm. Ý này xảy đến với ta: “Giờ vị 
này sẽ giải thoát cái tâm chưa được giải thoát của mình hoặc phòng hộ cái 
tâm chưa được giải thoát của mình." Vì lý do này, ta hài lòng với sự trú-ở 


của Tỳ kheo đó trong rừng. 


(5) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống ở gần rìa một khu 
làng, là người nhận được (từ thí chủ) y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh. Do ham muốn sự “lợi, vinh, danh” nên 
người đó lơ là sự sống tách-ly (ân dật); người đó lơ là sự sống ở những 
nơi-ở xa lánh trong rừng núi. Sau khi vô những khu làng, những thị trấn, 
và những kinh thành, người đó chọn chỗ cư-trú trong đó luôn. Vì lý do 


nảy, ta không hài lòng với sự trú-ở của Tỳ kheo đó gần rìa một khu làng. 


(6) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng, là 
người nhận được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh. Sau khi đã xua tan mọi sự “lợi, vinh, danh”, người đó không 
lơ là sự sống tách-ly; người đó không lơ là sự sống ở những nơi-ở xa lánh 
trong rừng núi. Vì lý do này, ta hài lòng với sự trú-ở của Tỳ kheo đó trong 
rừng. 

“Này Nãgita, khi ta đang đi du hành trên đường lộ và không nhìn thấy 
có aI trước mặt hay sau lưng mình, ngay cả những người đang đi đại tiện 


hay tiểu tiện, thì trong thời đó ta thấy an nhiên.”1$! 


62 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


NHÓM 5 
DHAMMIKA 


43 (1) Nãga 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthI (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï đề khất 
thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn nói với Ngài Ananda: 


“Này Änanda, chúng ta hãy đến chỗ Lâu Đài của Migãramãtãä [mẹ 


của Migãra] trong Khu Vườn Phía Đông để an trú qua ngày.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. 

Rồi đức Thế Tôn, cùng với thầy Änanda, đi đến chỗ Lâu Đài của 
Migãramãtã trong Khu Vườn Phía Đông. Rồi vào buổi cuối chiều đức Thế 
Tôn ra khỏi chỗ ân cư và nói với thầy Änanda: 

“Này, Änanda, chúng ta hãy đến chỗ gần cổng phía đông để tắm.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. 


Rồi đức Thế Tôn, cùng với thầy Ananda, đi đến chỗ công phía đông 
để tắm. Sau khi tắm xong ở chỗ gần cổng phía đông và đi ra, đức Thế Tôn 
vẫn mặc đồ và đứng lau khô mình (thân, đầu tóc, chân, tay). Trong lúc đó, 
có con voi đực của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la), 
nó tên là “Seta” (Bạch tượng), đang đi ra công phía đông cùng với dàn 
hợp âm gồm nhạc và trống. Người ta nhìn thấy voi và nói: “Voi đực của 
nhà vua thật đẹp! Voi đực của nhà vua thật đẹp dáng! VoIi đực của nhà vua 


thật to lớn! Đó là một nãøa, thực sự là một nãga.”!316 


Khi điều này được nói ra, Ngài Udãyï đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, chỉ vì người ta nhìn thấy một con voi có thân hình to 
lớn thì họ nói đó là: “Một nãga, thực sự là một nãga!° hay người ta cũng 


nói như vậy khi nhìn thấy những thứ [khác] có thân to lớn không lỗ?” 


«63 


“(1) Này UdãyT, khi người ta nhìn thấy một con voi có thân hình to 
lớn thì họ nói đó là: “Một nãga, thực sự là một naga!ˆ (2) Khi người ta 
nhìn thấy một con ngựa ... (3) ... một con bò ... (4) ... một con rắn ... (5) 
... một cây to... (6) ... một con người có thân hình to lớn thì họ nói đó là: 
“Một nãga, thực sự là một nãga!?. Nhưng, này Udãy1, trong thế giới này có 
những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmã, trong quần thể chúng sinh 
nảy có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta gọi 
một người là nãga (người to lớn) là người không làm gì ác bằng thân, lời- 
nói, và tâm.”!# 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thế Tôn, về cách mà điều 
này đã được nói ra bởi đức Thế Tôn rằng: “Nhưng, này Udãy], trong thế 
giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmä, trong quần thể 
chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người, ta gọi một người là nãga (người to lớn) là người không làm gì ác 
băng thân, lời-nói, và tâm.” Thưa Thế Tôn, con xin góp vui với lời dạy tốt 


lành này của Thế Tôn băng mấy dòng kệ sau đây: !$18 


“Một con người là bậc đã giác-ngộ toàn thiện, 
Thuần hóa bản thân, và đạt định, 
Đang bước đi theo đạo của trời brahma, 


Người đó vui thích sự bình-an của tâm. 


“Tôi đã nghe từ bậc A-la-hán đó rằng: 

Ngay cả những thiên thần cũng kính lễ bậc ấy, 
Loài người cũng tôn kính bậc ấy, 

Đó là bậc đã vượt trên tắt cả. 

“Bậc ấy đã vượt thoát khỏi mọi gông-cùm, 

Đã ra khỏi rừng rậm đến được chỗ quang-đãng;!$!9 
Vụi thích sự từ-bỏ những khoái-lạc giác quan, 

Bậc ấy như vàng tinh được thoát hết quặng thô. 


“Bậc ây là một nãøga, bậc chiêu sáng hơn tât cả, 


Như dãy núi Himalaya giữa những núi non khác. 


64 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Giữa tất tất cả mọi thứ, bậc ấy được gọi là nãga, 


Đó là bậc vô-thượng,mới thực sự xứng danh như vậy.!329 


'“lôi sẽ tuyên dương vì ngài, thưa “nãga': 
Đúng thực, bậc ấy không làm điều xấu-ác. 
Sự hiền-từ và sự vô-hại, 

Là hai chân của một nãøga. 

“Sự sống thanh-bần và độc-thân, 

Là hai chân còn lại của nãøa.!3?! 

Niềm-tin là thân người to lớn của nãga, 

Và sự buông-xả là hai ngà của näøa. 

“Chánh-niệm là cổ của bậc ấy; đầu bậc ấy là trí-tuệ, 
Sự điều-tra và sự quán-chiếu về những hiện-tượng. !32 
Giáo Pháp là nhiệt độ cân bằng ở bụng nãga, 

Và sự sống tách-ly (ấn dật) là đuôi nga. !3?3 
“Bậc thiền giả này vui thích sự yên-ủi,!3 
Đã giỏi đạt-định ở bên trong. 

Khi đi, naga đạt-định; 

Khi đứng, nãga đạt-định. 


“Khi nằm, nãøa đạt-định; 

Khi ngồi nãga cũng đạt-định. 

Ở mọi nơi nãga đều trì giới: 

Đây là sự thành tựu của nãøa. 

“Bậc ẫy ăn thức ăn không bị chê trách (phi tội lỗi), 
Chứ không ăn những thứ đáng bị chê trách. 

Khi bậc ẫy nhận được thức-ăn và y-phục, 

Bậc ấy không cất trữ chúng. 


“Sau khi đã cắt bỏ mọi sự gông-cùm và sự trói-buộc, 
Từ loại thô tế tới loại vi tế: 

Thì dù có đi phương nào, 

Bậc ấy cũng đi không sự lo-lắng. 


«65 


“Như bông sen được sinh ra, 

Và lớn lên trong nước bùn, 

Nhưng không bị nhiễm bùn nhơ, 

Vẫn tươi đẹp và tỏa hương thơm ngát. 

“Cũng vậy, Đức Phật được thiện sinh trong thế gian, 
Sống trú trong thế gian,!325 

Nhưng không bị dính dơ bởi thế gian, 

Như bông sen [không bị nhiễm dơ] bởi nước bùn. 


“Ngọn lửa lớn cháy rực, 
Sẽ tắt đi khi hết nhiên liệu, 
Và khi tất cả than cháy cũng không còn, 


Đó được gọi là sự tắt-ngâm.!32 


“Ví dụ này, chuyên tải ý nghĩa, 
Đã được dạy bởi bậc trí hiền. 
Những nãga lớn sẽ biết nãga (nảy) 


Đã được dạy bởi bậc nãga.!*?? 


“Hết tham, hết sân, 

Hết si, hết những ô-nhiễm (lậu tận), 

Bậc nãøa, sau khi đã bỏ thân này, 
Vô-nhiễm, đã hoàn toàn tắt ngắm (hết dục) 


Và đã chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn).”1328 


44 (2) Cô Migasala 


Lúc đó, vào buôi sáng, Ngài Änanda mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi đến nhà của nữ đệ tử tại gia tên Migasälã, tới đó thầy ấy ngồi 
xuống chỗ ngôi đã chuẩn bị sẵn cho mình. Rồi nữ đệ tử tại gia Migasälã 
đã ra gặp thầy Änanda, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra 


sao, trong đó người sông độc-thân và người không sông độc-thân đêu có 


66 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


cùng nơi-đến trong kiếp sau? Cha của con là Purãna sống độc-thân, sống 
tách-ly (ấn dật), kiêng cữ tính dục, kiêng cữ những thói tật cá nhân phàm 
tục. Khi cha chết, đức Thế Tôn đã tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng 
thái Nhất-lai!3?? và đã tái sinh trong số (nhóm, đoàn) những thiên thần cõi 


1332 là Isidatta không sống độc-thân 


trời Đâu-suất (Tusita).” Chú của con 
mà sống một đời sống hôn nhân mãn nguyện. Khi chú chết, đức Thế Tôn 
đã tuyên bố: “Ông ấy đã chứng đắc trạng thái Nhất-lai và đã tái sinh trong 
số (nhóm, đoàn) những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita).” Thưa thầy 
Änanda, vậy lời dạy này của đức Thế Tôn nên được hiểu ra sao, trong đó 
người sống độc-thân và người không sống độc-thân đều có cùng nơi-đến 
trong kiếp sau?” 


“Thưa chị, đức Thê Tôn tuyên bô sao thì nó là vậy.”!3! 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã nhận thức-ăn cúng dường từ nhà 
Migasälä, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. Sau khi trở về sau 
một vòng đi khất thực đó, sau khi ăn trưa, thầy Änanda đã đến gặp Đức 


Thế Tôn, thầy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buồi sáng, con mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi tới nhà của nữ đệ tử tại gia Migasälã ... [/hẩy ấy kể lại 
toàn bộ chuyện như trên, cho tới:] ... Khi cô ấy hỏi con điều này, con đã trả 
lời: “Thưa chị, đức Thế Tôn tuyên bồ sao thì nó là vậy.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasälã, một 
phụ nữ dốt, không giỏi, với trí hiểu biết của một phụ nữ, như vậy?!332 Và 


ai là những người có sự-biêt vê ai là ưu hơn, ai là kém hơn?!33 


“Này Änanda, có sáu loại người được thấy có trong thế gian. Sáu đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, này Änanda, có một người là hiền từ, là một người đồng 
hành dễ mến, những Tỳ kheo đồng đạo đều vui vẻ sống với người đó. 
Nhưng người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], không học hiểu [về 
chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó không 


1334 


đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào. Khi thân tan rã, sau khi chết, người 


° 67 


đó hướng tới sự suy-đôi, không hướng tới sự khác-biệt cao hơn nào; người 
đó là người đi tới chỗ suy-đôi, không đi tới chỗ khác-biệt cao hơn nào. 

(2) “Rồi nữa, này Änanda, có một người là hiền từ, là một người đồng 
hành dễ mến, những Tỳ kheo đồng đạo đều vui vẻ sống với người đó. Và 
người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiểu [về chúng], và thâm nhập 
[chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời. Khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới khác-biệt cao hơn, không 
hướng tới sự suy-đồi; người đó là người đi tới chỗ khác-biệt cao hơn, 
không đi tới chỗ suy-đồi. 

+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
này có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 


1335 sẽ thực sự dẫn đến nguy 


người kia là ưu hơn?” Sự phán xét đó của họ 
hại và khô đau dài lâu mà thôi. 

“Này Änanda, giữa hai người đó thì cái người (2) [là hiền từ ... và 
người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời”] là vượt trên và siêu xuất hơn 
người (1) kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo Pháp mang (chở) người đó 
đi.!3 Nhưng ai ngoải Như Lai mà có thể biết được sự khác nhau này 
(giữa họ)? 


“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 


mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, thì có thể phán xét về người ta.- 


(3) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và nhiều lúc có những trạng thái tham!*°” khởi 
sinh trong người đó. Và người đó đã không lắng nghe [những giáo lý], 
không học hiểu [về chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, 
và người đó không đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt cao 
hơn nào; người đó là người đi tới chỗ suy-đồi, không đi tới chỗ khác-biệt 
cao hơn nào. 


(4) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 


68 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(sân) và tự-ta (ngã mạn), và nhiều lúc có những trạng thái tham khởi sinh 
trong người đó. Nhưng người đó đã lắng nghe [những giáo lý], học hiểu 
[về chúng], và thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt tới sự 
giải-thoát tạm thời. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng tới khác- 
biệt cao hơn, không hướng tới sự suy-đôi; người đó là người đi tới chỗ 
khác-biệt cao hơn, không đi tới chỗ suy-đồi. 


+ “Này Änanda, những ai hay phán xét người ta sẽ phán xét về họ... 


Chỉ ta, hay bậc giống ta, có thê phán xét về người ta.-!338 


(5) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và có nhiều lúc người đó tham gia vào những 
cuộc lời qua tiếng lại.!?? Và người đó đã không lắng nghe [những giáo 
lý], không học hiểu [về chúng], và không thâm nhập [chúng] bằng chánh- 
kiến, và người đó không đạt tới sự giải-thoát tạm thời nào. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó hướng tới sự suy-đồi, không hướng tới sự khác-biệt 
cao hơn nào; người đó là người đi tới chỗ suy-đồi, không đi tới chỗ khác- 
biệt cao hơn nào. 

(6) “Rồi nữa, này Änanda, trong một người thấy có tính tức-giận 
(sân) và tự-ta (ngã mạn), và có nhiều lúc người đó tham gia vào những 
cuộc lời qua tiếng lại. Nhưng người đó đã lăng nghe [những giáo lý], học 
hiểu [về chúng], và thâm nhập [chúng] bằng chánh-kiến, và người đó đạt 
tới sự giải-thoát tạm thời. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó hướng 
tới khác-biệt cao hơn, không hướng tới sự suy-đồi; người đó là người đi 
tới chỗ khác-biệt cao hơn, không đi tới chỗ suy-đồi. 


+ “Này Änanda, những người hay phán xét sẽ phán xét về họ: “Người 
nảy có cùng phẩm chất như người kia. Tại sao người này là kém hơn và 
người kia là ưu hơn?? Sự phán xét đó của họ sẽ thực sự dẫn đến nguy hại 
và khổ đau dài lâu mà thôi. 

“Này Änanda, giữa hai người đó thì người (6) [trong người đó thấy 
có tính tức-giận (sân)... và người đó đạt tới sự giải-thoát tạm thời] thì 
vượt trên và siêu xuất hơn người (5) kia. Vì lý do gì? Vì dòng chảy Giáo 


« 69 


Pháp mang người đó đi. Nhưng ai ngoài Như Lai mà có thể biết được sự 
khác nhau này (giữa họ)? 


“Bởi vậy, này Änanda, đừng có phán xét đối với người ta. Đừng phán 
xét này nọ về người ta. Những ai phán xét về người ta là tự làm hại chính 


mình. Chỉ ta, hay bậc giống ta, có thê phán xét về người ta.- 


“Đích thị ai là nữ đệ tử tại gia tên Migasäla, một phụ nữ dốt, không 
giỏi, với sự hiểu biết của một phụ nữ, như vậy? Và ai là những người có 
sự-biết về ai là ưu hơn, ai là kém hơn? 

“Đây là sáu loại người được thấy có trong thế gian. 

“Này Änanda, cho dù Isidatta có được cùng loại giới-hạnh mà Purãna 
đã có, thì ngay cả Purãna lúc đó còn không thể biết về nơi-đến (tái sinh) 
của mình. Và cho dù Puraäna có được cùng loại trí-tuệ mà Isidatta đã có, 
thì ngay cả Isidatta lúc đó còn không thê biết về nơi-đến của mình. Này 
Änanda, theo cách này thì hai người này mỗi người đều kém hơn (người 
kia) một phương diện.”! (/c Puzãna kém hơn Isidatta về trí-tuệ, Isidat- 


ta kém hơn Purãna về giới-hạnh) 


45 (3) Nợ 

(1) “Này các Tỳ kheo, có phải nghèo là cái khổ trong thế gian đối với 
người thích thụ hưởng dục-lạc (khoái-lạc giác quan)?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

(2) “Nếu một người nghèo, nghèo khó, bần cùng bị mắc nợ, có phải 
nợ cũng là cái khô trong thế gian đối với người thích hưởng dục-lạc? 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


(3) “Nêu một người nghèo, nghèo khó, bân cùng đã bị mắc nợ, hứa 
trả tiền lời, có phải tiền lời cũng là cái khổ trong thế gian đối với người 
thích hưởng dục-lạc?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn” 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(4) “Nếu một người nghèo, nghèo khó, bần cùng đã hứa trả tiền lời 
nhưng không thể trả tiền lời, họ (chủ nợ) chửi bới người đó. Có phải sự bị 
chửi bới cũng là cái khổ trong thế gian đối với người thích hưởng dục- 
lạc?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn” 

(5) “Nếu một người nghèo, nghèo khó, bần cùng bị chửi bới mà 
không trả tiền, họ sẽ tố giác người đó. Có phải sự bị tố giác cũng là cái 
khổ trong thế gian đối với người thích hưởng dục-lạc?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn” 

(6) “Nếu một người nghèo, nghèo khó, bần cùng bị tố giác mà không 
trả tiền, họ sẽ bỏ tù người đó. Có phải sự bị nhốt tù cũng là cái khổ trong 
thế gian đối với người thích hưởng dục-lạc?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn” 


“Vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với người thích hưởng dục-lạc, thì sự 
nghèo là cái khổ trong thế gian; sự mắc nợ là cái khổ trong thế gian; sự 
phải trả tiền lời là cái khổ trong thế gian; sự bị chửi trách là cái khổ trong 
thế gian; sự bị tố giác là cái khổ trong thế gian; và sự bị nhốt tù là cái khổ 


trong thế gian. 


(1) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một người không có 
niềm-tin vào [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, khi một người không 
có sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức đề có [tu dưỡng] những phẩm chất thiện, 
khi một người không có sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức đề có [sự tu dưỡng] 
những phẩm chất thiện, khi một người không có sự nỗ-lực (tinh tấn) để có 
[sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, khi một người không có trí-tuệ để 
có [sự tu dưỡng] những phẩm chất thiện, thì theo Giới Luật của Thánh 
Nhân người đó được gọi là một kẻ nghèo nàn, nghèo khó, bần cùng. 

(2) “Do đã không có niềm-tin, không biết xấu-hồ về mặt đạo đức, 
không biết sợ-hãi về mặt đạo đức, không nỗ-lực, không trí-tuệ để có [sự tu 


dưỡng] những phẩm chất thiện, nên người nghèo nàn, nghèo khó, bần 


«7l 


cùng đó dính vào những hành-vi sai trái cua thân, lời-nói, và tâm (ba ác 


hành). Ta gọi đây là “sự mặc nợ” của người đó. 


(3) “Để che giấu hành-vi thân sai trái của mình, người đó dung 
dưỡng ý muốn xấu ác. Người đó ước: “Cầu cho không có ai biết “tây” của 
ta."; người đó cô ý [với ý đồ]: “Cầu cho không có ai biết “tấy” của ta.”; 
người đó nói những câu nói [với ý đồ]: 'Cầu cho không có ai biết “tây” của 
ta.; người đó cố làm những hành động [với ý đồ]: “Cầu cho không có ai 
biết “tây” của ta.” 

“Để che giấu hành-vi lời-nói sai trái của mình ... Đề che giẫu hành- 
vỉ tâm sai trái của mình, người đó dung dưỡng ý muốn xấu ác. Người đó 
ước: “Cầu cho không có ai biết “tây” của ta.'; người đó cô ý [với ý đồi]: 
“Cầu cho không có ai biết “tây” của ta.”; người đó nói những câu nói [với ý 
đồ]: 'Cầu cho không có ai biết “tẩy” của ta”; người đó cô làm những hành 
động [với ý đồ]: “Cầu cho không có ai biết “tây” của ta. Ta gọi đây là 
“tiền lời phải trả” của người đó. 

(4) “Những Tỳ kheo hành-vi tốt thiện (thiện hành) nói (chê, trách) 
người đó: “Ông thầy này hành vi kiêu vậy, hành xử kiểu vậy.” Ta gọi đây 
là “sự bị chửi” của người đó. 

(5) “Rồi sau khi người đó đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi 
trống, những ý-nghĩ bất thiện xấu ác đi kèm sự hốồi-tiếc sẽ tấn công (hành 


hung) người đó. Ta gọi đây là “sự bị tô giác” của người đó. 


(6) “Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người nghèo nàn, nghèo khó, 
bần cùng đó, là người đã dính vào những hành-vi sai trái của thân, lời-nói, 
và tâm, sẽ bị dính trong sự tù đày của địa-ngục hay trong sự tù đày của cõi 
súc-sinh. Này các Tỳ kheo, ta không thấy sự tù đảy nào khác khủng kiếp 
và khắc nghiệt [và] sự trỏ-ngại nào khác cản trở sự đạt tới 'sự an-toàn 
khỏi mọi sự trói-buộc” hơn là sự tù đày của địa-ngục hay sự tù đày của cõi 


súc-sinh.” 


Sự nghèo được gọi là cái khổ trong đời, 


Sự mắc nợ cũng là như vậy. 


72 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Một người nghèo thì thành bị nợ nần, 

Bị rắc rồi trong khi lo thụ hưởng bản thân. 
Khi người ta xử tội người đó, 

Và người đó cũng bị tù đày. 

Sự tù đày thực sự là nỗi khổ 


Đôi với người mong muôn lợi lộc và dục lạc. 


Cũng vậy, theo giới luật của Thánh Nhân, 
Người bên trong mình thiếu niềm-tin 
Là người không biết xấu-hỗ và bất chấp, 


Sẽ tích đầy cả đống nghiệp xấu ác. 


Sau khi đã dính vào hành-vI saI trái 
Bởi thân, lời-nói, và tâm, 
Người đó tạo nên mong muôn: 


“Câu không có ai biệt được “tây” của ta.” 

Người đó vặn vẹo băng thân, 

[Văn vẹo] bừng lòI-nói hay băng tâm; 

Người đó chông chât những việc làm xâu ác, 

Lặp đi lặp lại, theo cách này hay cách khác. 

Kẻ ngu làm điêu ác này, biệt rõ 

Những việc làm xâu ác của mình, như một người nghèo nàn, 
Người rớt vào nợ nân, 

BỊ rắc rôi trong khi lo thụ hưởng bản thân. 

Rôi những ý-nghĩ của người đó sẽ xử tội người đó; 
Những trạng thái tâm khô đau được ¡nh ra từ sự hôi-hận 
[Theo sát người đó dù người đó có đi đâu| 

Dù vô làng hay vô rừng. 

Kẻ ngu làm điêu ác này, 

Biệt rõ những việc làm xâu ác của mình, 


Sẽ ổi tới một cõi [suc sinh] 


Hoặc thậm chí hướng tới địa ngục. 


Đây thực sự là nôi khô của sự trói-buộc!?“! 


Từ đó một người có trí được thoát khỏi nó, 
Sự bô thí băng của cải mình làm ra một cách chân chính, 


Ôn định tâm mình trong sự tự-tin. 


Người tại gia được phú cho niềm-tin 

Đã tạo được vận may cho cả hai trường hợp: 

Cho phúc lợi của mình trong kiếp này 

Và cho sự hạnh phúc trong những kiếp sau. 

Như vậy điều này dành cho những người sống tại gia 


Công-đức này gia tăng thông qua sự rộng lòng bố-thí.!*2 


Cũng vậy, theo giới luật của Thánh Nhân, 

Người có niềm-tin là vững chắc, 

Là người được phú sự biết xâu-hỗ, biết sợ hãi điều sai trái, 
Có trí và được kiềm chế bởi giới-hạnh, 

Thì được cho là sống một cách hạnh phúc 

Theo giới luật của Thánh Nhân. 


Sau khi đã đạt được sự hạnh phúc về tâm linh, 

Rồi người đó ngã về sự buông-xả. 

Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngạI, 

Luôn phát khỏi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), 

Người đó chứng nhập trong những tầng thiền định, 


Được hợp-nhât, tỉnh-giác, và có chánh-niệm. 


Sau khi đã biết mọi sự đúng như chúng thực là, 
Thông qua hoàn toàn không còn dính-chấp (thủ diệt), 
Tâm được giải-thoát một cách đúng đắn 


Bằng sự đã phá bỏ tất cả những gông-cùm (kiết sử diệt) 


Với sự đã phá bỏ những gông-cùm của sự hiện-hữu, 


Đôi với bậc vững-chãi, đã chân chánh giải-thoát, 


«73 


74 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Thì sự-biết này xảy ra: 


“Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyền.” 
Đây là trí-biết tối thượng; 

Đây là sự hạnh-phúc tối thượng. 

Hết ưu sầu, hết bụi bắn, và được an-toàn, 


Đây là “sự hêt khỏi nợ-nân" cap nhât. 


46 (4) Ngài Cunda 

Tôi nghe như vây. Trong một lần có Ngài Đại Cunda (Mahãcunda) 
đang sống giữa xứ người Ceti ở Sahajãti. Ở đó thầy ấy đã nói với các Tỳ 
kheo: 

“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Cunda nói điều này: 


(1) “Ở đây, này các đạo hữu, những Tỳ kheo là những người chuyên 


1343 chê bai những Tỳ kheo là người tu thiền như vầy: “Họ cứ 


về Giáo Pháp 
thiền ngẫm và suy ngẫm, [còn nói rằng]: “Chúng tôi là những thiền giả, 
chúng tôi là những thiền giả!”!*“ Tại sao họ lại thiền? Họ thiền theo 
đường lối nào? Họ thiền theo cách nào?? Trong trường hợp [1] này, những 
Tỳ kheo chuyên Giáo Pháp không hài lòng, và những Tỳ kheo chuyên tu 
thiền cũng không hài lòng, và cả hai họ đang không thực hành vì ích lợi 
của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt lành, ích lợi và 


hạnh phúc của nhiêu người, của những thiên thân và loài người. 


(2) “Nhưng những Tỳ kheo tu thiền thì chê bai những Tỳ kheo 
chuyên Giáo Pháp như vầy: “Họ bất an, kiêu căng, vô tích sự, nói nhiều, 
nói dong dài, có tâm rối-mờ (thiếu chánh-niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu 
tỉnh-giác), không đạt định, với những cái tâm lan man trôi giạt, với các 
căn cảm-nhận (giác quan) lơi lỏng, [còn nói răng]: “Chúng tôi là những 


người chuyên Giáo Pháp, chúng tôi là những người chuyên Giáo Pháp!” 


° 75 


Tại sao họ lại là những người chuyên về Giáo Pháp? Họ chuyên về Giáo 
Pháp theo đường lối nào? Họ chuyên về Giáo Pháp theo cách nào? Trong 
trường hợp [2] này, những người tu thiền không hài lòng, và những người 
chuyên Giáo Pháp cũng không hài lòng, và cả hai họ đang không thực 
hành vì ích lợi của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt 
lành, ích lợi và hạnh phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài 
nĐƯưỜi. 

(3) “Này các đạo hữu, những Tỳ kheo là những người chuyên Giáo 
Pháp chỉ khen ngợi những Tỳ kheo cũng chuyên về Giáo Pháp, không 
khen những người tu thiền. Trong trường hợp [3] này, những Tỳ kheo 
chuyên Giáo Pháp không hài lòng, và những Tỳ kheo chuyên tu thiền 
cũng không hài lòng, và cả hai họ đang không thực hành vì ích lợi của 
nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt lành, ích lợi và hạnh 
phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài người. 

(4) “Nhưng những Tỳ kheo là những người tu thiền chỉ khen ngợi 
những Tỳ kheo là những người cũng tu thiền, không khen những người 
chuyên Giáo Pháp. Trong trường hợp [4] này, những người tu thiền là 
không hài lòng, và những người chuyên những người tu thiền không hài 
lòng, và những người chuyên Giáo Pháp cũng không hài lòng, và cả hai 
họ đang không thực hành vì ích lợi của nhiều người, vì hạnh phúc của 
nhiều người, vì sự tốt lành, ích lợi và hạnh phúc của nhiều người, của 
những thiên thần và loài người. 

(5) “Do vậy, này các đạo hữu, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Những aI trong chúng ta là những người chuyên Giáo Pháp sẽ khen ngợi 
những Tỳ kheo tu thiền.” Các thầy nên luyện tập mình như vậy. Vì lý do 
gì? Này các đạo hữu, bởi vì những người đó là tuyệt vời và hiếm có trong 
thế gian, đó là những người sống sau khi đã bằng thân mình chạm vào yếu 
tố bất-tử, 1245 

(6) “Do vậy, này các đạo hữu, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Những ai trong chúng ta là những người tu thiền sẽ khen ngợi những 


người chuyên Giáo Pháp.” Các thầy nên luyện tập mình như vậy. Vì lý do 


76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


gì? Này các đạo hữu, bởi vì những người đó là tuyệt vời và hiểm có trong 
thế gian, đó là những người nhìn thấy được một thứ (pháp, vấn đề, chất 
liệu) thâm sâu và giản minh (gọn và rõ rệt, cô đọng và rõ ràng) sau khi 


đã thâm nhập nó bằng trí-tuệ.”!34 


47 (5) Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (1) 


Lúc đó có du sĩ tên Moliyasïvaka đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn.!# Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Ngài, thường nghe nói: “Có thê trực tiếp nhìn thấy được, có thể 
trực tiếp nhìn thấy được.” Thưa Ngài, theo cách nào Giáo Pháp là có thể 
trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thể 


ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí”2”1348 


“Vậy thì, này Sivaka, giờ đến lượt ta hỏi ông về vấn đề này. Ông cứ 
trả lời nếu thấy được. Này Sĩvaka, ông nghĩ sao? (1) Khi có tham bên 
trong mình ông có biết: 'Có tham bên trong mìnhˆ và khi không có tham 
bên trong mình ông có biết: 'Không có tham bên trong mình”, hay 
không?” 


“Có biết, thưa Ngài.” 


“Như vậy đó, này Sïvaka, khi có tham trong mình, ông biết “Có tham 
bên trong mình, và khi không có tham trong mình, ông biết 'Không có 
tham bên trong mình": theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng 


dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 


“Này STvaka, ông nghĩ sao? (2) Khi có sân bên trong mình ... (3)... 
Khi có si bên trong mình ... (4) ... Khi có một trạng thái kết nối với tham 
bên trong mình ...!#” (5)... Khi có một trạng thái kết nối với sân bên 
trong mình ... (6)... Khi có một trạng thái kết nối với si bên trong mình, 


ông có biết: “Có một trạng thái kêt nối với si bên trong mình”, và khi 


°s7/ 


không có một trạng thái kết nối với sỉ bên trong mình, ông có biết: “Không 


có một trạng thái kết nối với sỉ bên trong mình”, hay không?” 
“Có biết, thưa Ngài.” 


“Như vậy đó, này STvaka, khi có một trạng thái kết nối với si bên 
trong mình, ông có biết 'Có một trạng thái kết nối với si bên trong mình", 
và khi không có một trạng thái kết nối với si bên trong mình, ông có biết 
“Không có một trạng thái kết nối với si bên trong mình”: theo cách như 
vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời 
người đến đề thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi 
người có trí.” 

“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! ... [đớn fục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở rên]... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


48 (6) Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (2) 


Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, thường nghe nói: “Có thê trực tiếp nhìn thấy được, có 
thể trực tiếp nhìn thấy được.” Thầy Cồ-đàm, theo cách nào Giáo Pháp là 
có thê trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, 
có thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí”?” 

“Vậy thì, này bà-la-môn, giờ đến lượt ta hỏi ông về vấn đề này. Ông 
cứ trả lời nếu thấy được. Này bà-la-môn, ông nghĩ sao? (1) Khi có tham 
bên trong mình ông có biết: “Có tham bên trong mình" và khi không có 
tham bên trong mình ông có biết: 'Không có tham bên trong mình", hay 
không?” 

“Có biết, thưa Ngài.” 


“Như vậy đó, này bà-la-môn, khi có tham trong mình, ông biết “Có 


78 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


tham bên trong mình”, và khi không có tham trong mình, ông biết 'Không 
có tham bên trong mình”: theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng 


dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 


“Này bả-la-môn, ông nghĩ sao? (2) Khi có sân bên trong mình ... (3) 
... Khi có si bên trong mình ... (4)... Khi có tội lỗi thuộc thân bên trong 
mình?Š°... (5)... Khi có tội lỗi thuộc lời-nói bên trong mình ... (6)... 
Khi có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình ông có biết: “Có tội lỗi thuộc tâm 
bên trong mình", và khi không có tội lỗi về tâm bên trong mình ông có 
biết: 'Không có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình”, hay không?” 


“Có biết, thưa thầy.” 


“Như vậy đó, này bà-la-môn, khi có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình, 
ông có biết “Có tội lỗi thuộc tâm bên trong mình”, và khi không có tội lỗi 
thuộc tâm bên trong mình, ông có biết “Không có lỗi thuộc tâm bên trong 
mình”: theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự 
thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 

“Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! ... [đớn fục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở rên]... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


49 (7) Ngài Khema (l) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài Khe- 
ma và Ngài Sumana cũng đang ở SävatthI, trong Khu Vườn Của Người 
Mù. Lúc đó họ đến gặp đức Thế Tôn, và kính lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Rồi thầy Khema mới thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã diệt sạch 


ô-nhiễm, người đã sông đời sông tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, 


«79 


đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã phá sạch những gông-cùm 
(trói buộc sự) hiện-hữu, người đã hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết 
cuối cùng, thì điều này: (1) “Có người siêu hơn ta”, hay (2) “Có người 
bằng ta”, hay (3) 'Có người kém ta không còn xảy ra với người đó.” 

Đây là điều thầy Khema đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi thầy Khema, do 
nghĩ “Vị Thầy đã đồng ý với mình” nên đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 
đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi ra. 

Rồi, ngay sau khi thầy Khema đi khỏi, thầy Sumana đã thưa với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã diệt sạch 
ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, 
đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã phá sạch những gông-cùm 
hiện-hữu, người đã hoàn toản giải thoát thông qua trí-biết cuối cùng, thì 
điều này: (4) 'Không có người siêu hơn ta”, hay (2) “Không có người bằng 
ta”, hay (3) “Không có người kém ta” không còn xảy ra với người đó.” 

Đây là điều thầy Sumana đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi thầy Sumana, 
do nghĩ “Vị Thầy đồng ý với mình nên đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính 


lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và ra về. !351 


Rồi, ngay sau khi cả hai vị Tỳ kheo đó đi khỏi, đức Thế Tôn mới nói 
với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy những người họ tộc tuyên 
bố trí-biết cuối cùng (của mình). Họ tuyên bố ý nghĩa nhưng không mang 
bản ngã của mình vào trong bức tranh.!*2 Nhưng hình như có một số 
người ngu ở đây lại tuyên bồ trí-biết cuối cùng của mình như một trò đùa. 
Họ sẽ gặp phải sự phiền khô.” 

Họ không [xếp hạng mình] là ưu hay kém, 
Họ cũng không xếp hạng mình là ngang băng. !35 
Sự sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống: 


Họ tiếp tục như vậy, hết bị những gông-củm. 


§0 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


50 (8) Các Căn Cảm Nhận '*°1 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) khi không có sự kiềm-chế các căn cảm- 
nhận (các giác quan), đối với người thiếu sự kiềm-chế các căn cảm-nhận, 
là (2) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến giới-hạnh. Khi không có giới- 
hạnh, người thiếu hụt về giới-hạnh là (3) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa 
đến sự chánh-định. Khi không có chánh-định, người thiếu chánh-định là 
(4) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng 
như chúng thực là. Khi không có sự-biết và sự-thấy, người thiếu sự-biết và 
sự-thấy như vậy là (5) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự 
không còn mê-thích] và sự chán-bỏ. Khi không có sự tỉnh-ngộ và sự chán- 
bỏ, người thiếu sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là (6) thiếu nguyên-nhân cận kề 
đưa đến sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây mà thiếu hụt cành và lá, thì chỗi, vỏ, phần gỗ mềm 
và gỗ lõi của nó sẽ không phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) khi 
không có sự kiềm-chế các căn cảm-nhận, đối với người thiếu sự kiềm-chế 
các căn cảm-nhận, là (2) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến giới-hạnh ... 
là (3) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định ... là (4) thiếu 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng 
thực là ... là (5) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ và sự 
chán-bỏ ... là (6) thiếu nguyên-nhân cận kè đưa đến sự-biết và sự-thấy của 


sự giải-thoát. 


(II) “Này các Tỳ kheo, (1) khi có sự kiềm-chế các căn cảm-nhận, đối 
với người có sự kiềm-chế các căn cảm-nhận, là (2) có được nguyên-nhân 
cận kề đưa đến giới-hạnh. Khi có giới-hạnh, đối với người có đủ giới-hạnh 
là (3) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định. Khi có sự 
chánh-định, người có được sự chánh-định là (4) có được nguyên-nhân cận 
kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là. Khi có 
sự-biết và sự-thấy, người có được sự-biết và sự-thấy như vậy là (5) có 
được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự không còn mê-thích] và 


sự chán-bỏ. Khi có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, người có được sự tỉnh-ngộ 


NhÀI 


và sự chán-bỏ là (6) có được nguyên-nhân cận kê đưa đên sự-biệt và sự- 


thấy của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây có đủ cành và lá, thì chồi, vỏ, phần gỗ mềm và gỗ 
lõi của nó sẽ phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) khi có sự kiềm- 
chế các căn cảm-nhận, đối với người có sự kiỀm-chế các căn cảm-nhận, là 
(2) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến giới-hạnh ... là (3) có được 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định ... là (4) có được nguyên- 
nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là 
... là (5) có được nguyên-nhân cận kè đưa đến sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ 
... là (6) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy của sự 


giải-thoát.” 


51 (9) Ngài Ananda 


Lúc đó Ngài Änanda đến gặp Ngài Xá-lợi-phất và chào hỏi qua lại 
với nhau. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống 
một bên, và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào một Tỳ kheo (a) nghe được một 
giáo lý người đó chưa nghe trước đó, (b) không quên những giáo lý người 
đó đã nghe trước đó, (c) mang đến tâm những giáo lý mà người đó đã 


1355 


quen thuộc, *®* vả (d) hiêu được điêu người đó chưa hiệu trước đó?” 


“Thầy Änanda học hiểu nhiều. Vậy xin mời thầy hãy tự mình làm rõ 
vẫn đề này luôn. 

“Vậy, đạo hữu Xá-lợi-phất, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Tôi sẽ 
nói.” 
“Được, này đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại. Thầy Änanda đã nói 
điều này: 

“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, (1) một Tỳ kheo học Giáo Pháp 
theo những thể loại kinh: kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng 
nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh 


82 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


trích dẫn, kinh bốn sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh 
vấn đáp. (2) Người đó chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác một cách 
chỉ tiết như mình đã nghe nó và học nó. (3) Người đó làm cho người khác 
lặp lại Giáo Pháp một cách chi tiết như họ đã nghe nó và học nó. (4) 
Người đó tụng đọc lại Giáo Pháp một cách chi tiết như mình đã nghe nó 
và học nó. (5) Người đó suy ngẫm, xem xét, và dùng tâm kiểm tra Giáo 
Pháp như mình đã nghe nó và học nó. (6) Người đó nhập kỳ an cư mùa 
mưa (kiết hạ) ở một nơi an cư có những Tỳ kheo trưởng lão sống ở đó là 
những người học rộng, là những người thừa tự của di sản (tức Phật Pháp), 
là những người thiện thạo về Giáo Pháp, những người thiện thạo về giới 
luật, những người thiện thạo về những toát-yếu (đại cương, mẫu đề, mat- 
ika; của kinh điển). Rồi lúc này lúc khác (trong kỳ an cư), người đó đến 
gặp họ và vấn hỏi: “Thưa quý thầy, điều này là sao? Ý nghĩa của điều này 
là gì? Rồi những vị trưởng lão đó sẽ khai mở cho người đó những điều 
chưa được khai mở, làm rõ cho người đó những điều còn mập mờ, và xua 
tan sự nghi ngờ của người đó về những chỗ (luận điểm) còn làm nghi ngờ. 
Này đạo hữu Xá-lợi-phất, chính theo cách nảy (giúp cho) một Tỳ kheo 
nghe được một giáo lý người đó chưa nghe được trước đó, không quên 
những giáo lý người đó đã nghe được, mang tâm đến với những giáo lý đó 


mà người đó đã quen thuộc, và hiêu được điêu người đó chưa hiệu được.” 


“Này đạo hữu, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, là cách mà điều này 
đã được tuyên thuyết bởi Thầy Änanda. Và chúng tôi coi thầy Ananda là 
người có được sáu phẩm chất này: (1) Vì thầy Ananda đã học hiểu Giáo 
Pháp bằng những thể loại kinh: kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh 
giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), 
kinh trích dẫn, kinh bốn sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và 
kinh vấn đáp. (2) Thầy Änanda chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác 
một cách chỉ tiết như mình đã nghe nó và học nó. (3) Thầy Änanda làm 
cho người khác lặp lại Giáo Pháp một cách chỉ tiết như họ đã nghe nó và 
học nó. (4) Thầy Änanda tụng đọc lại Giáo Pháp một cách chi tiết như 
mình đã nghe nó và học nó. (5) Thầy Ãnanda suy ngẫm, xem xét, và dùng 


tâm kiểm tra Giáo Pháp như mình đã nghe nó và học nó. (6) Thầy Änanda 


.- 83 


nhập kỳ an cư mùa mưa (kiết hạ) ở một nơi an cư có những Tỳ kheo 
trưởng lão sống ở đó là những người học rộng, là những người thừa tự của 
di sản (tức Phật Pháp), là những người thiện thạo về Giáo Pháp, những 
người thiện thạo về giới luật, những người thiện thạo về những toát-yếu 
(của kinh điển). Rồi lúc này lúc khác (trong kỳ an cư), thầy Änanda đến 
gặp họ và vấn hỏi: “Thưa quý thầy, điều này là sao? Ý nghĩa của điều này 
là gì?' Rồi những vị trưởng lão đó khai mở cho thầy những điều chưa 
được khai mở, làm rõ cho thầy những điều còn mập mờ, và xua tan sự 


nghi ngờ của thầy về những chỗ (luận điểm) còn làm nghi ngờ.” 


52 (10) Người Giai Cấp Chiễn Sĩ 


Lúc đó bà-la-môn JãnussonT đã đến gặp và và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thầy Cô-đàm, cái gì là mục tiêu của những người giai cấp chiến- 
sĩ (khattiya)? Họ tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự (hỗ trợ, bận tâm) cái gì? 
Họ chủ định về (nhắm tới) cái gì? Mục tiêu rốt ráo (tột bực) của họ là cái 
BỊ th 


“Này bà-la-môn, những người giai câp chiên-sĩ có mục tiêu là sự 
giàu-có; họ tìm kiêm trí-tuệ; họ phụng sự quyên-lực; họ chủ định về lãnh- 


thô; và mục tiêu rôt ráo của họ là sự thông-trị.” 


(2) “Nhưng, Thầy Cỗổ-đàm, cái gì là mục tiêu của những bả-la-môn? 
Họ tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu 
rốt ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những bà-la-môn có mục tiêu sự giàu-có; họ tìm 
kiếm trí-tuệ; họ phụng sự những chú thuật Vệ-đà; họ chủ định về sự cúng- 
tế; và mục tiêu rốt ráo của họ là (được tái sinh lên) cõi trời brahmã (phạm 
thiên giới).” 


(3) “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là mục tiêu của những gia-chủ? Họ 


84 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


tìm kiêm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rôt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những gia-chủ có mục tiêu là sự giàu-có; họ tìm 
kiêm trí-tuệ; họ phụng sự nghê-nghiệp của mình; họ chủ định vê công- 


việc làm ăn; và mục tiêu rôt ráo của họ là hoàn thành công-việc làm ăn.” 


(4) “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là mục tiêu của những phụ-nữ? Họ 
tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rốt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những phụ-nữ có mục tiêu là sự giàu-có; họ tìm 
kiếm sự làm-đẹp (trang điểm); họ phụng sự (hỗ trợ) những con trai của họ; 
họ chủ định về sự không có đối-thủ (như thê thiếp của chồng ...); và mục 


”? 


tiêu rốt ráo của họ là quyền-uy (như trong cung, trong nhà ...). 


(5) “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, cái gì là mục tiêu của những kẻ-trộm? Họ 
tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục tiêu rỐt 
ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những kẻ-trộm có mục tiêu là sự trộm-cướp; họ tìm 
kiếm những chỗ rậm rạp che núp; họ phụng sự nghè-nghiệp của họ; °Š7 họ 
chủ định những nơi tối tăm; và mục tiêu rốt ráo của họ là sự không bị nhìn 
thấy.” 


(6) “Nhưng, Thầy Cô-đàm, cái øì là mục tiêu của những sa-môn (tu 
sĩ? Họ tìm kiếm cái gì? Họ phụng sự cái gì? Họ chủ định về cái gì? Mục 
tiêu rốt ráo của họ là cái gì?” 

“Này bà-la-môn, những sa-môn có mục tiêu là sự kiên-nhẫn và hiền- 
từ; họ tìm kiếm trí-tuệ; họ phụng giới-hạnh; họ chủ định VỀ “sự không-có- 


øì';!*® và mục tiêu rột ráo của họ là Niễt-bàn.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cö- 
đàm biệt rõ mục-tiêu, sự tìm-kiêm, sự phụng-sự, sự chủ-định, và mục-tiêu 
rốt ráo của những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, những gia- 


chủ, những phụ-nữ, những kẻ-trộm, và những sa-môn. 


°Ö 85 


“Thật xuất sắc, thưa Thầy Côổ-đàm! ... [đớn fục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở trên] ... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


5Ö (11) Sự Chuyên Chú 

Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, có thứ (pháp) gì, nếu được tu tập và tu dưỡng, thì có 
thê thành tựu cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành 


thuộc kiếp sau?” 
“Có một thứ như vậy, này bà-la-môn.” 
“Và đó là gì?” 
“Đó là sự chuyên-chú (không phóng dật, không lơ tâm, không lơ tu). 


(1) “Này bà-la-môn, giống như (như một nguyên lý rằng) mọi dấu 
chân của muôn thú đều nằm lọt trong dấu chân voi, và dấu chân voi được 
tuyên bố là bậc nhất về kích cỡ trong số đó. Cũng giống như vậy, sự 
chuyên-chú là một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, thì có thể thành tựu 


cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành thuộc kiếp sau. 


(2) “Giống như mọi thanh kèo của một ngôi nhà mái nhọn đều dựa 
vào đỉnh mái, ngã vào đỉnh mái, hội tụ về đỉnh mái, và đỉnh mái được 
tuyên bố là bậc nhất trong số đó. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là 
một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành ... 

(3) “Giống như một người cắt lau sậy, sau khi cắt một bó cây sậy, 
túm lấy đầu của chúng, giũ được phần góc, giũ được hai bên, và đập được 
chúng. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là một thứ ... có thể thành tựu 


cả hai sự tốt lành ... 


(4) “Giống như khi cắt lấy cuống một chùm xoài, thì tất cả những trái 


86 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


xoài trong chùm đều dính theo cuống đó. Cũng giống như vậy, sự chuyên- 
chú là một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành ... 


(5) “Giống như mọi hoàng tử đều là những hạ thần của một vị vua 
quay chuyển bánh xe, và vị vua quay chuyên bánh xe (chuyển luân 
vương) đó là bậc nhất trong số họ. Cũng giống như vậy, sự chuyên-chú là 
một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành ... 


(6) “Giống như sự chiếu sáng của tất cả những sao trên trời không 
bằng 1/16 sự chiếu sáng của mặt trăng, và sự chiếu sáng của mặt trăng 
được tuyên bố là bậc nhất trong số những tỉnh tú đó. Cũng giống như vậy, 
sự chuyên-chú là một thứ ... có thể thành tựu cả hai sự tốt lành ... 


“Này bả-la-môn, đây là một thứ (pháp), nếu được tu tập và tu dưỡng, 
thì có thể thành tựu cả hai sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt 


lành thuộc kiếp sau.” 


“Thật xuất sắc, thưa Thầy Côổ-đàm! ... [đớn fục như đoạn cuối kinh 
6:38 ở trên] ... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


04 (12) Ngài Dhammika 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kền Kèn. Vào dịp đó có Ngài Dhammika là Tỳ kheo cư trú ở 
huyện thị quê hương của mình, hay trú ở trong tất cả bảy tịnh xá trong 
huyện nhà của mình.!*? Ở đó, thầy Dhammika đã xúc phạm những Tỳ 
kheo đến viếng trú, mắng chửi họ, làm hại họ, tắn công họ, và quát tháo 
họ, và những Tỳ kheo đó đã bỏ đi. Họ không trú lại, bỏ đi khỏi tịnh xá. 

Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với một đệ tử tại gia ở huyện nhà: “Chúng 
tôi đã phục vụ Tăng Đoàn các Tỳ kheo những y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh, nhưng những Tỳ kheo viếng trú 
đã bỏ đi. Họ không trú lại mà đi khỏi tịnh xá. Tại sao như vậy?” 


( Rồi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Thầy Dhammika này đã xúc phạm 


° 87 


những Tỳ kheo đến viếng trú, mắng chửi họ, làm hại họ, tấn công họ, và 
quát tháo họ, và những Tỳ kheo đó đã bỏ đi. Họ không trú lại, bỏ đi khỏi 
tịnh xá. Chắc chúng ta nên tống tiễn thầy Dhammika khỏi tịnh xá.” 

Rồi những đệ tử tại gia đó đã đến chỗ thầy Dhammika và nói với thầy 
ấy: “Thưa thầy, mời thầy rời khỏi tịnh xá. Thầy đã trú ở đây đủ lâu rồi.” 

Rồi thầy Dhammika đã bỏ đi đến ở một tịnh xá khác (thứ hai); rồi ở 
đó thầy ấy lại tiếp xúc phạm những Tỳ kheo đến viếng trú, măng chửi họ, 
làm hại họ, tấn công họ, và quát tháo họ, và những Tỳ kheo đó đã bỏ đi. 
Họ không trú lại, bỏ đi khỏi tịnh xá. () Rồi ý nghĩ này lại xảy đến với 
những đệ tử tại gia ở huyện nhà ... [ứiếp fục diễn ra như đoạn trên, đến chỗ 
họ đến gặp thầy Dhammika và mời thây ấy đi khỏi:] “Thưa thầy, mời thầy đi 
khỏi tịnh xá. Thầy đã trú ở đây đủ lâu rồi.” 

Rồi thầy Dhammika bỏ đi đến ở một tịnh xá khác (thứ ba); rồi ở đó 
thầy ây lại tiếp xúc phạm những Tỳ kheo đến viếng trú .... Họ không trú 
lại, bỏ đi khỏi tịnh xá. 

(ii) Rồi ý nghĩ này lại xảy đến với những đệ tử tại gia ở huyện nhà: 
“Thầy Dhammika này đã xúc phạm những Tỳ kheo đến viếng trú ... Họ 
không trú lại, bỏ đi khỏi tịnh xá. Chắc chúng ta nên tống tiễn thầy 
Dhammika khỏi cả bảy tịnh xá ở huyện nhà.” 

Rồi những đệ tử tại gia đó đã đến chỗ thầy Dhammika và nói với thầy 
ấy: “Thưa thầy, mời thầy đi khỏi cả bảy tịnh xá ở huyện nhà.” 

Rồi thầy Dhammika nghĩ rằng: “Ta đã bị tống khứ bởi những đệ tử 
tại gia khỏi tất cả bảy tịnh xá ở huyện nhà. Giờ ta phải đi đâu?” Rồi ý nghĩ 
này xảy đến với thầy ấy: “Vậy ta đến gặp đức Thế Tôn.” 

Rồi thầy Dhammika mang theo bình bát và cà sa và đi đến Rãjagaha. 
Đi dần dà sau nhiều chặng thầy ấy cũng đến được Rãjagaha, và rồi thầy ấy 
đi lên Đỉnh Núi Kền Kên, ở đó thầy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã hỏi thây ấy: 


“Từ đâu thầy đến đây, này Bà-la-môn Dhammika?”1390 


88 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Thưa Thế Tôn, những đệ tử tại gia ở huyện nhà của con đã tống khứ 
con khỏi tất cả bảy tịnh xá ở đó.” 

“Đủ rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Giờ thầy đã đến chỗ ta, tại sao 
còn lo lắng rằng thầy đã bị tây chay khỏi những chỗ đó? Này Bà-la-môn 
Dhammika, trong quá khứ có một số nhà buôn đường biển đã giông thu- 
yên ra khơi, mang theo một con chim chỉ địa. Khi con thuyền vẫn chưa 
đến chỗ có thể nhìn thấy đất liền, họ thả con chim ra. Nó lập tức bay phía 
đông, phía tây, phía bắc, phía nam, bay lên, bay tứ hướng. Nếu nó nhìn 
thấy đất liền ở đâu, nó bay thắng tới đó. Nhưng nếu nó không thấy đất 
liền, nó bay trở lại thuyền. Theo cách giống vậy, khi thầy đã bị tống khứ 
khỏi những nơi đó, thầy đã tới chỗ ta.” 


“Này Bà-la-môn Dhammika, trong quá khứ Vua Koravya có một cây 
đa đề (banyan) hoàng gia tên là cây “Khéo Trồng”, nó có năm cành thân, 
có bóng mát dịu, và đẹp mắt. Tán của nó trải rộng tới mười hai do-tuần 
(dặm Ấn); hệ rễ của nó trải rộng năm do-tuần. Những trái quả của nó to 
bằng nồi nấu ăn và ngọt như mật ong nguyên chất. Nhà vua và những 
cung phi của ông dùng trái cây của một cành, quân đội dùng của một cành 
khác, dân thị thành và dân quê dùng của một cành khác, những tu sĩ và bà- 
la-môn dùng của một cành khác, và những con thú và chim chóc ăn của 
một cành khác. Chắng ai cần canh giữ cành trái cây của mình, cũng không 
ai lẫy trái cây ở cành của người khác. 

“Rồi, Bà-la-môn Dhammika, có một người đến hái ăn nhiều trái tới 
mức no tràn, ăn xong bẻ gảy cành, rồi bỏ đi. Ý nghĩ này đã xảy đến với 
một vị thiên thần đang sống trên cây đó: “Thật đáng ngạc nhiên và lạ lùng, 
con người này xấu xa tới mức nào! Ông ta hái ăn nhiều trái cây tới mức no 
tràn, rồi bẻ gảy cành, và bỏ đi! Mình thấy chuyện này sẽ khiến sau này 
cây đa đề sẽ không ra trái nữa.” Rồi sau đó cây đa đề đó không ra trái nữa. 
Sau đó, Vua Koravya đã đến gặp vua trời Đế-thích (Sakka), người trị vì 
những thiên thần, và thưa với vị trời: “Xin ngài lắng nghe, thưa đức trời 
được tôn kính, ngài nên được biết rằng cây đa đề hoàng gia không còn ra 


trải nữa.” 


° 89 


“Rồi vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần, đã thực hiện một 
chiêu thức thần thông làm xảy ra một trận mưa bão lớn kéo đến đó, cuốn 


1361 


xoáyˆ””' và bứng gôc cây đa đê. 


“Rồi, này Bà-la-môn Dhammika, vị thiên thần đã sống trên cây đó 
đứng qua một bên, buồn rầu và khổ sở, khóc đầy nước mắt. Vua trời Đế- 
thích đến gặp thiên thần đó và nói: “Này tiên, tại sao tiên lại đứng một 
bên, buồn rầu và khổ sở, khóc đầy nước mắt như vậy? — “Thưa Trời, là 
bởi do một trận mưa bão lớn đã đến, cuốn xoáy và bứng gốc chỗ-ở của 
con.” — “Nhưng, này tiên, tiên có làm theo phận sự của một cây trồng khi 
trận mưa bão lớn đến, cuốn xoáy và bứng gốc chỗ-ở của tiên, hay không?? 
— “Nhưng, thưa Trời, theo cách nào là một cây trồng làm theo phận sự của 
một cây trồng? — 'Ở đây, nảy tiên, những ai cần rễ thì lấy rễ; những ai 
cần vỏ cây thì lẫy vỏ cây; những ai cần lá thì lẫy lá cây; những ai cần hoa 
thì lấy hoa; và những ai cần trái thì lấy trái. Vì có điều như vậy tiên không 
cần phải khó chịu hay bất mãn. Đó là cách một cây trồng làm theo phận sự 
của một cây trồng (tức không sân không ưu với điều vốn thường xảy ra) — 
“Thưa Trời, con đã không làm theo phận sự của một cây trồng khi có trận 
mưa bão lớn đến, cuốn xoáy và bứng gốc chỗ-ở của con." — “Này tiên, nếu 
tiên muốn làm theo phận sự của một cây trồng, thì chỗ-ở của tiên có thể 
được hoàn phục trở lại như trước đây.” — “Thưa Trời, con sẽ làm theo phận 


sự của một cây trồng. Mong sao chỗ-ở của con được trở lại như trước.” 


“Rồi, này Bà-la-môn Dhammika, vua trời Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đã làm một chiêu thức thần thông làm một trận mưa bão lớn 
đến, dựng đứng lại cây đa đề hoàng gia và rễ cây được bọc vỏ rễ trở lại. 
Cũng giống như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, thầy có làm theo phận sự 
của một sa-môn khi những đệ tử tại gia ở huyện nhà đã tống khứ thầy khỏi 
tất cả bảy tịnh xá ở đó, hay không?” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào là một sa-môn làm theo phận 
sự của một tu sĩ?” 
“Ở đây, này Bà-la-môn Dhammika, một sa-môn thì không sỉ nhục 


(lại) người sỉ nhục mình, không măng chửi người măng chửi mình, và 


90 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


không tranh cãi với người tranh cãi mình. Đó là cách một sa-môn làm theo 


phận sự của một tu sĩ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đã không làm theo phận sự của một sa-môn khi 
những đệ tử tại gia ở huyện nhà đã tống khứ con khỏi tất cả bảy tịnh xá ở 
đó.” 

(1) “Này Bà-la-môn Dhammika, trong quá khứ có một vị thầy tên là 
Sunetta (Diệu Nhãn), là giáo chủ một giáo phái tâm linh, là người không 
còn tham-muốn đối với những dục-lạc (khoái-lạc giác quan). Vị thầy 
Sunetta có nhiều trăm đệ tử. Ông dạy một Giáo Pháp cho những đệ tử của 
mình để họ được (tái sinh) cộng trú (với những thiên thần và trời) trong 
cõi trời brahma.!“ Khi ông đang chỉ dạy một Giáo Pháp như vậy, () 
những ai không đặt niềm-tin vào ông thì khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
trong địa ngục; (11) nhưng những ai đã đặt niềm-tin vào ông thì được tái 


sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời. 


(2) “Trong quá khứ có một vị thầy tên là Mũgapakkha ... (3)... có 
một vị thầy tên là Aranemi ... (4)... có một vị thầy tên là Kuddãlaka ... 
(5)... có một vị thầy tên là Hatthipäla.... (6)... có một vị thầy tên là 
Jotipala, là giáo chủ một giáo phái tâm linh, là người không còn tham- 
muốn đối với những dục-lạc. Vị thầy Jotipãla có nhiều trăm đệ tử. Ông 
dạy một Giáo Pháp cho những đệ tử của mình đề họ được (tái sinh) cộng 
trú (với những thiên thần và trời) trong cõi trời brahmã. Khi ông đang chỉ 
dạy một Giáo Pháp như vậy, (ï) những ai không đặt niềm-tin vào ông thì 
khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục; (1i) nhưng những ai đã đặt 
niềm-tin vào ông thì được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một 
CÕI trời. 

“Này Bà-la-môn Dhammika, ông nghĩ sao? Có sáu vị thầy là những 
người sáng lập những giáo phái tâm linh, là những người không còn tham- 
muốn đối với những dục-lạc, họ có nhiều trăm đệ tử. Nếu một người nào, 


với một cái tâm thù-ghét, sỉ nhục và măng chửi họ và những cộng đông đệ 


.«0] 


tử của họ, thì người đó không tạo được chút phước-đức nảo, có đúng 
không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Nếu một người, với một cái tâm thù-ghét, đã sỉ nhục và mắng chửi 
sáu vị thầy và những cộng đồng đệ tử của họ, thì người đó đã tạo nhiều 
thất-phước. Nhưng nếu, một người, với một cái tâm thù-ghét, chỉ cần sỉ 
nhục và mắng chửi một người đã thành tựu về chánh-kiến, !3%3 thì người đó 
còn tạo rất nhiều thất-phước hơn nữa. Vì lý do gì? Này Bà-la-môn 
1364 


Dhammika, ta nói răng, không có sự tôn thương nào ”””” đôi với những 


)!3% cho bằng (sự tổn thương) đối với những tu sĩ 


người ngoài (ngoại đạo 
đồng đạo (của thây). Bởi vậy, này Bà-la-môn Dhammika, thầy nên tu tập 
bản thân như vây: “Chúng ta không để sân-hận đối với những tu-sĩ đồng 
đạo khởi sinh trong tâm mình.'!% Này Bà-la-môn Dhammika, thầy nên tu 


tập bản thân như vậy.” 


Sunetta, Muũgapakkha 

Bà-la-môn Aranemn, 

Kuddalaka, và Hatthipala thanh niên bà-la-môn, 
Là những vị thầy. 


Và Jotipala [được biết với tên] là Govinda 
Quan chân tế của bảy [vị vua]: 
Họ là những bậc vô hại, 


Sáu vị thầy đều có được danh tiếng. 


Không bị hư bại, được giải-thoát nhờ sự bi-mẫn, 
Họ đã vượt thoát khỏi gông-cùm của nhục-dục. 
Sau khi đã hết nhục-dục, 


Họ được tái sinh trên cõi trời brahmia. 


Những đệ tử của họ cũng vậy 
Có tới hàng trăm người, 
Cũng không bị hư bại; được giải-thoát trong sự bi-mẫn, 


Đã vượt thoát khỏi gông-cùm của nhục-dục. 


92 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Sau khi đã hết nhục-dục, 

Họ cũng được tái sinh trên cõi trời brahma. 
AI có những ý nghĩ thù ghét, 

Mắng chửi những bậc nhìn-thấy ngoài đạo, 
Là những bậc đã không còn tham-dục, 

[Là những bậc có tâm]| đã đạt định— 

Thì người đó đã tạo ra nhiều thất-phước! 
Nhưng cái người có ý nghĩ thù ghét, 

Mắng chửi một đệ tử của Phật, 

Là một Tỳ kheo đã thành tựu về (chánh) kiến, 


Thì càng tạo rất nhiều thất-phước hơn nữa! 


Không ai nên tắn công một người thánh thiêng, 

Là người đã dẹp bỏ những tà-kiến này nọ (bậc Nhập-lưu) 
Người này được gọi là bậc thánh thứ bảy, 

Trong Tăng đoàn của những bậc thánh, 

Là người không phải không còn tham-muốn đối với những dục-lạc, 
Với các căn vẫn còn yếu: 

Đó là tín, niệm, tắn, định, tuệ. 

Nếu ai công kích một Tỳ kheo như vậy, 

Thì trước tiên người đó đã làm hại chính mình; 

Rồi, sau khi đã làm hại chính mình, 

Người đó gây hại người khác. 

Khi một người biết phòng hộ bản thân, 

Tức là người khác cũng được phòng hộ. 

Vì vậy người nên biết phòng hộ bản thân, 

Thì người trí hiền luôn không bị làm tổn thương. 


„93 


[Năm Mươi Kinh Thứ Hai| 


NHÓM 1 
NHÓM LỚN 


O0 (I1) Ngài Soụa 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kên. Bấy giờ, vào dịp đó Ngài 
Sona cũng đang ở Rãjagaha, trong khu Rừng Mát.!°7 


Rồi, trong khi thầy Sona đang ở một mình trong sự tách-ly (ấn dật), 
dòng ý nghĩ sau đây đã khởi lên trong tâm thầy ấy: “Mình là một trong 
những đệ tử nỗ-lực (tỉnh tần) nhất của đức Thế Tôn, nhưng tâm mình vẫn 
chưa được giải thoát khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) bằng sự không còn 
dính-chấp (thủ diệt). Giờ trong nhà mình có nhiều của cải, và mình có khả 
năng vừa thụ hưởng sự giàu có vừa làm việc công đức. Hay mình bỏ tu và 
quay lại đời sống thấp tục, như vậy mình có thể thụ hưởng sự giàu có và 
làm việc công đức.” 

Rồi, sau khi biết được dòng ý nghĩ trong tâm của thầy Sona, nhanh 
như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế Tôn biến khỏi 
Đỉnh Núi Kền Kên và hiện ra ở khu Rừng Mát ngay trước mặt thầy Sona. 
Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi mới được dọn sẵn cho mình. Thầy 
Sona kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới 
nói VỚI thầy ẫy: 

“Này Sona, khi thầy đang ở một mình trong sự tách-ly, có phải dòng 
ý nghĩ này đã khởi lên trong tâm thầy: “Mình là một trong những đệ tử nỗ- 
lực (tinh tấn) nhất của đức Thế Tôn, nhưng tâm mình vẫn chưa được giải 
thoát khỏi những ô-nhiễm bằng sự không còn dính-chấp. Giờ trong nhà 
mình có nhiều của cải, và mình có khả năng vừa thụ hưởng sự giàu có vừa 
làm việc công đức. Hay mình bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục, như vậy 
mình có thể thụ hưởng sự giàu có và làm việc công đức”, đúng vậy 
không?” 


94 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Dạ đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 

“Này Sona, hãy nói ta nghe, trước kia khi thầy còn sống ở nhà, thầy 
có giỏi chơi đàn tỳ-bà không?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Này Sona, thầy nghĩ sao? Khi dây đờn quá căng, cây đàn có kêu 
tiếng hay và dễ chơi hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi dây đờn quá lỏng, cây đàn có kêu tiếng hay và dễ chơi hay 
không?” 


“Dạ cũng không, thưa Thế Tôn.” 


“Nhưng, này Sona, khi dây đòn không quá căng và không quá lỏng 
mà được chỉnh ở bậc cân băng, cây đàn có kêu tiếng hay và dễ chơi hay 
không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này Sona, nếu sự nỗ-lực được phát khởi một 
cách quá cô ép thì sẽ dẫn tới sự bắt-an, và nếu sự nỗ-lực quá lơi lỏng thì 
dẫn đến sự lười-biếng. Do vậy, này Sona, hãy chọn ra một mức cân bằng 
của sự nỗ-lực, đạt được sự cân-đối của các căn tâm linh, và chọn lây đối- 


tượng ngay đó.”1398 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Sona đáp lại. 


Sau khi đức Thế Tôn đã ban cho thầy Sona sự khởi xướng (giáo giới) 
như vậy, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế 
Tôn biến khỏi khu Rừng Mát và hiện ra lại trên Đỉnh Núi Kèn Kên. Rồi, 
một thời gian sau, thầy Sona đã chọn ra một mức cân-bằng của sự nỗ-lực, 
đạt được sự cân-đối của các căn tâm linh, và chọn lấy đối-tượng ngay đó. 
Rồi, sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định, không bao lâu sau đó thầy Sona, với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 


ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, thầy ấy đã tự mình chứng ngộ 


„95 


sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã 
chứng nhập trong đó, thây ấy an trú trong đó. Thầy ấy trực tiếp biết: “Sinh 
đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Sona đã 


trở thành một trong những vị A-la-hán. 


Sau khi đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán, thầy nghĩ: “Vậy mình sẽ 
đến gặp đức Thế Tôn và tuyên bố về trí-biết cuối cùng trước mặt đức Thế 
Tôn.” Rồi thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã diệt sạch 
ô-nhiễm, người đã sông đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, 
đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã phá sạch những gông-cùm 
(trói buộc sự) hiện-hữu, người đã hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết 
cuối cùng, người đó ý-định (nhắm tới, chí hướng) tới sáu điều: sự từ-bỏ, 
sự sống độc-cư (một mình), sự không đau-đón, sự tiêu diệt dục-vọng (ái 


tận), sự phá bỏ sự dính-chấp (phá thủ), và sự không ngu-mờ (vô si). !359 


(1) “Thưa Thế Tôn, có thể có quý thầy ở đây nghĩ rằng: “Có thể do vị 
này chỉ dựa vào niềm-tin mà chí hướng tới sự ứừ-bở?* Nhưng quý thầy 
không nên nghĩ như vậy. Một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), đã 
sống đời sống tâm linh và làm xong trách nhiệm, thì không nhìn thấy bên 
trong mình còn điều gì cần phải làm hay [cần phải] làm thêm điều đã làm 
xong.!!”? Người đó chí hướng tới sự từ-bỏ là vì người đó không còn tham 
nhờ đã phá bỏ tham-dục; là vì người đó không còn sân nhờ đã phá bỏ sân- 
hận; là vì người đó không còn sĩ nhờ đã phá bỏ si-mờ. 

(2) “Có thể có quý thầy ở đây nghĩ rằng: “Có thể do vị này chỉ khao 
khát “lợi, vinh, danh” mà chí hướng tới sự sống độc-c?° Nhưng quý thầy 
không nên nghĩ như vậy. Một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... Người đó 
chí hướng tới sự sống độc-cư là vì người đó không còn tham nhờ đã phá 
bỏ tham-dục ... không còn sân nhờ đã phá bỏ sân-hận ... không còn s1 đã 


phá bỏ si-mờ. 


96 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(3) Có thể có quý thầy ở đây nghĩ rằng: “Có thể do vị này đã từng rớt 
vào “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện” (giới-cắm thủ) cho nên mới chú hướng tới sự không 
ấau-đón (sự không hành xác)?°!7' Nhưng quý thầy không nên nghĩ như 
vậy. Một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... Người đó chí hướng tới sự 
không đau-đón là vì người đó không còn tham nhờ đã phá bỏ tham-dục ... 


không còn sân nhờ đã phá bỏ sân-hận ... không còn si đã phá bỏ si-mờ. 


(4) “... Người đó chí hướng tới sự f/êu điệt dục-vọng (ái tận) là vì 
người đó không còn tham nhờ đã phá bỏ tham-dục ... không còn sân nhờ 


đã phá bỏ sân-hận ... không còn s¡ đã phá bỏ si-mờ.!'”2 


(5)“... Người đó chí hướng tới sự phá bỏ sự dính-chấp (phá thủ) là 
vì người đó không còn tham nhờ đã phá bỏ tham-dục ... không còn sân 
nhờ đã phá bỏ sân-hận ... không còn sĩ đã phá bỏ si-mờ. 

(6)““... Người đó chí hướng tới sự không ngu-mở (vô s1) là vì người 
đó không còn tham nhờ đã phá bỏ tham-dục ... không còn sân nhờ đã phá 


bỏ sân-hận ... không còn sĩ đã phá bỏ si-mờ. 


“Thưa Thế Tôn, khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong tâm một cách 
toàn thiện như vậy, thì ngay cả những hình-sắc mạnh (khó cưỡng, hấp 
dẫn, tác động mạnh) được nhận biết bởi mắt có đi vào tầm của mắt, chúng 
cũng không ám muội được tâm của người đó; tâm người đó không bị tác 
động gì. Tâm vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó chỉ 
(ngồi) quan sát sự biến-qua của nó.!”3 Ngay cả những âm-thanh mạnh 
được nhận biết bởi tâm ... những mùi-hương mạnh được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị mạnh được nhận biết bởi lưỡi ... những sự những 
đối-tượng chạm xúc mạnh được nhận biết bởi thân ... những hiện-tượng 
mạnh được nhận biết bởi tâm có đi vào tầm của tâm, chúng cũng không 
ám muội được tâm của người đó; tâm của người đó không bị tác động gì. 
Tâm vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bắt-động, và người đó đó chỉ quan sát 


sự biên-qua của nó. 


“Thưa Thế Tôn, ví dụ có một núi đá không có đường nứt hay khe hở 


«. 0/7 


nào, là một khối đá liền. Ngay cả một trận mưa bão mạnh đến từ đông thì 
cũng không thể làm nó lay, lắc, hay động đậy gì; ngay cả một trận mưa 
bão đến từ tây ... nam ... bắc thì cũng không thê làm nó lay, lắc, hay động 
đậy gì. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo đã được giải-thoát trong 
tâm một cách toàn thiện như vậy, thì ngay cả những hình-sắc mạnh được 
nhận biết bởi mắt có đi vào tầm của mắt... ... ngay cả những hiện-tượng 
mạnh được nhận biết bởi tâm có đi vào tầm của tâm, chúng cũng không 
ám muội được tâm của người đó; tâm người đó không bị tác động gì. Tâm 
vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó chỉ quan sát sự biến- 
qua của nó.” 

Nếu ai chủ ý tới tới sự từ-bỏ, 

Và sự độc-cư của tâm; 

Nếu ai chí hướng tới sự không đau-đớn, 

Và sự phá bỏ sự dính-chấp; 








Nêu aI chí hướng tới sự tiêu diệt dục-vọng, 
Và sự vô-s1 của tâm: 
Thì sau khi nhìn thây sự khởi-sinh của các co-sở cảm nhận, 


Tâm của người đó được giải-thoát toàn vẹn. 


Đối với một Tỳ kheo có tâm bình-an, 

Là người đã giải-thoát toàn vẹn, 

Thì không còn điều gì nữa để làm, 

Cũng không [cần phải] làm thêm điều đã làm xong. 
Giống một núi đá, một núi đã liền, 

Thì không bị lay động bởi gió. 

Cũng giống như vậy, những hình-sắc, 

Những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vỊ, 
Những những đối-tượng chạm xúc, và những hiện-tượng, 
Dù là rất đáng thích hay rất đáng chê, 

Cũng không quấy động được cái tâm của bậc vững-chãi. 
Tâm bậc ây vững-vàng và được tự-do (tự tại), 


Và người ây chỉ quan sát sự biên-qua của nó. 


98 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


00 (2) Ngài Phagguna 


Bấy giờ, vào lúc có Ngài Phagguna bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần 
chết. Rồi Ngài Änanda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thầy Phagguna bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết. 
Kính mong đức Thế Tôn đến thăm thầy ấy vì lòng bi-mẫn.” Đức Thế Tôn 
đồng ý trong im lặng. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ấn cư và đi đến 
chỗ thầy Phagguna. Thầy Phagguna nhìn thấy đức Thế Tôn đi đến từ xa 
liền cử động (trở mình, xoay người) trên giường. Đức Thế Tôn đến nói 
với thầy ấy: 

“Đủ rồi, này Phagguna, thầy đừng cử động trên giường nữa. Có sẵn 


mây chô ngôi. Ta sẽ ngôi xuông đây.” 


Rôi đức Thê Tôn ngôi xuông chô ngôi đã được chuân bị, và nói với 


thầy Phagguna: 


“Này Phagguna, ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, ta hy vọng thầy 
đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Ta hy vọng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, 
không phải sự gia tăng, được mau thấy.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng nỗi, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, không 
phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, càng 


lúc càng thấy rõ. 


“Giống như có một lực sĩ đang đâm chẻ đầu con ra bằng mũi kiếm 
sắc bén; cũng giống như vậy, có những luồng gió đữ dội cắt xuyên đầu 
con. Con không đỡ hơn ... Giống như có một lực sĩ xiết chặt đầu con bằng 
sợi dây da; cũng giống như vậy, có những cơn đau đữ dội trong đầu con. 


Con đang không đỡ hơn ... Giống như có một người bán thịt [hay người 


« 99 


phụ việc của ông ta] cắt rọc bụng con bò bằng cái dao hàng thịt sắc bén; 
cũng giống như vậy, có những luồng gió dữ đội cắt rọc trong bụng con. 
Con đang không đỡ hơn ... Giống như có hai lực sĩ nắm giữ chặt tay một 
người yếu ớt và nướng anh ta trên một hồ than cháy đỏ; cũng giống như 
vậy, có một sự thiêu đốt đữ dội trong thân con. Con đang không chịu đựng 
tốt, con đang không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng 
trong con, chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự 


lắng lặn, đang được thấy rõ.”13”4 


Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ 
thầy Phagguna bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp; rồi sau đó đức Thế 
Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Không lâu sau khi đức Thế Tôn đã 


đi, thầy Phagguna đã chết. Vào lúc chết, các căn của thầy ấy đều tĩnh lặng. 


Rồi thầy Ananda đến đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, không lâu sau khi Thế Tôn ra về thầy Phagguna đã 


chết. Vào lúc chết, các căn của thầy ấy đều tĩnh lặng.” 


“Này Änanda, tại sao các căn của Tỳ kheo Phagguna đều tĩnh lặng? 
Mặc dù tâm của thầy chưa được giải-thoát khỏi năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết sử), nhưng khi thầy ấy nghe bài thuyết giảng về Giáo Pháp, 


tâm của thầy ấy đã được giải-thoát khỏi chúng. 8”Š 


“Này Änanda, có sáu ích-lợi từ việc lắng nghe Giáo Pháp vào lúc 
thích hợp và từ việc xem xét ý nghĩa (của Giáo Pháp) vào lúc thích 
hợp.!””* Sáu đó là gì? 


(1) “Ở đây, này Änanda, tâm của một Tỳ kheo chưa được giải-thoát 
khỏi năm gông-cùm thấp hơn, nhưng vào lúc chết người đó gặp được Như 
Lai. Như Lai đã chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở 
giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; Như Lai cho 
thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh khiết. Khi một Tỳ 
kheo nghe bài thuyết giảng về Giáo Pháp, tâm người đó được giải-thoát 
khỏi năm gông-cùm thấp hơn. Đây là ích-lợi thứ nhất từ việc lắng nghe 


100 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Giáo Pháp vào lúc thích hợp. 


(2) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo chưa được giải thoát khỏi năm 
gông-cùm thấp hơn. Vào lúc chết người đó không gặp được Như Lai, 
nhưng người đó gặp một vi đệ tử của Như Lai. VỊ đệ tử của Như Lai đã 
chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp ... cho thấy một đời sống tâm linh được 
toàn thiện và thanh kiết. Khi một Tỳ kheo nghe bài thuyết giảng về Giáo 
Pháp, tâm người đó được giải-thoát khỏi năm gông-cùm thấp hơn. Đây là 
ích-lợi thứ hai từ việc lắng nghe Giáo Pháp vào lúc thích hợp. 


(3) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo chưa được giải-thoát khỏi năm 
gông-cùm thấp hơn. Vào lúc chết người đó không gặp được Như Lai, 
cũng không gặp được một vị đệ tử của Như Lai, nhưng người đó suy 
ngẫm, xem xét, và bằng tâm kiểm tra Giáo Pháp như mình đã nghe và đã 
học nó. Khi người đó làm như vậy, tâm người đó được giải-thoát khỏi 
năm gông-cùm thấp hơn. Đây là ích-lợi thứ ba từ việc xem xét ý nghĩa của 
Giáo Pháp vào lúc thích hợp. 


(4) “Ở đây, này Änanda, tâm của một Tỳ kheo đã được giải thoát khỏi 
năm gông-cùm thấp hơn nhưng chưa được giải-thoát trong sự tuyệt-dứt vô 
thượng khỏi mọi sự thu-nhập (sanh-y tận).!” Vào lúc chết người đó gặp 
được Như Lai. Như Lai đã chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp ... cho thấy 
một đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh kiết. Khi một Tỳ kheo 
nghe bài thuyết giảng về Giáo Pháp, tâm người đó được giải thoát khỏi 
năm gông-cùm thấp hơn. Đây là ích lợi thứ tư từ việc lắng nghe Giáo 
Pháp vào lúc thích hợp. 


(5) “Lại nữa, này Änanda, tâm của một Tỳ kheo đã được giải thoát 
khỏi năm gông-cùm thấp hơn nhưng chưa được giải-thoát trong sự tuyệt- 
dứt vô thượng khỏi mọi sự thu-nạp (sanh-y tận). Vào lúc chết người đó 
không gặp được Như Lai, nhưng người đó gặp một vi đệ tử của Như Lai. 
VỊ đệ tử của Như Lai đã chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp ... cho thấy một 
đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh kiết. Khi một Tỳ kheo nghe bài 
thuyết giảng về Giáo Pháp, tâm người đó được giải thoát khỏi năm gông- 


cùm thấp hơn. Đây là ích lợi thứ năm từ việc lắng nghe Giáo Pháp vào lúc 


5Ö 101 


thích hợp. 


(6) “Lại nữa, này Änanda, tâm của một Tỳ kheo đã được giải thoát 
khỏi năm gông-cùm thấp hơn nhưng chưa được giải-thoát trong sự tuyệt- 
dứt vô thượng khỏi mọi sự thu-nạp (sanh-y tận). Vào lúc chết người đó 
không gặp được Như Lai, cũng không gặp được một vị đệ tử của Như Lai, 
nhưng người đó suy ngẫm, xem xét, và bằng tâm kiểm tra Giáo Pháp như 
mình đã nghe và đã học nó. Khi người đó làm như vậy, tâm người đó 
được giải thoát khỏi năm gông-cùm thấp hơn. Đây là ích-lợi thứ sáu từ 


việc xem xét ý nghĩa của Giáo Pháp vào lúc thích hợp. 


“Này Änanda, đây là sáu ích-lợi từ việc lắng nghe Giáo Pháp vào lúc 
thích hợp và từ việc xem xét ý nghĩa (của Giáo Pháp) vào lúc thích hợp.” 


57 (3) Sáu Giai Cấp 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kền Kèền. Lúc đó Ngài Änanda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thê Tôn, ông Purana Kassapa đã mô tả sáu giai câp:!”3 


g1al 
câp đen, giai câp xanh, giai câp đỏ, giai câp vàng, giai câp trăng, và giai 


cấp siêu trăng. 

“Ông ta mô tả giai cấp đen là những người giết bán thịt cừu, heo, gia 
cầm (gà, vịt, chim ...), và nai; những người săn bắn và đánh cá; những kẻ 
trộm cướp, những người đao phủ hành quyết, và những cai ngục; hay 
những người làm những nghề tàn ác. 

“Ông ta mô tả giai cấp xanh là những Tỳ kheo là người sống trên gai 
nhọn!” hay bất cứ chủ trương thuyết nghiệp, thuyết nghiệp quả. 

“Ông ta mô tả giai cấp đỏ là những Ni-kiền-tử (Nigantha). 

“Ông ta mô tả giai cấp vàng là những người tại gia mặc áo trắng là đệ 


tử của những khổ sĩ lõa thê. 


102 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Ông ta mô tả giai cấp trăng là những tu sĩ Äjïvaka nam và nữ. 


“Ông ta mô tả giai cấp siêu trăng là ông Nanda Vaccha, Kisa 
Sankicca, và Makkhali Gosala. 


“ “Thưa Thê Tôn, ông Pũrana Kassapa đã mô tả sáu giai câp như vậy.” 


“Nhưng này Änanda, bộ cả thế gian này giao quyền (chấp thuận) cho 


ông Purana Kassapa mô tả sáu giai câp như vậy sao?” 
“Chắc chắc không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Änanda, ví dụ có một ngươi nghèo, nghèo khó, bần cùng. 
Người ta cứ ép đưa cho anh ta một miếng thịt và bắt: “Này ông bạn, ông 
phải mua miếng thịt này ăn và trả tiền.” Theo cách tương tự, không có sự 
đồng ý của những tu sĩ và bà-la-môn, ông Pũrana Kassapa đã mô tả sáu 
giai cấp như vậy một cách ngu xuân, bắt tài, không chuyên môn, và không 
thiện khéo. Nhưng, này Änanda, ta mô tả về sáu giai cấp [khác]. Hãy lắng 


nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này Änanda, cái gì là sáu giai cấp? (1) Ở đây, có người thuộc 
giai cấp đen sản sinh một trạng thái đen. (2) Có người thuộc giai cấp đen 
sản sinh một trạng thái trắng. (3) Có người thuộc giai cấp đen sản sinh 
niết-bàn,!38° là trạng thái không đen cũng không trăng. (4) Rồi, có người 
thuộc giai cấp trắng sản sinh một trạng thái đen. (5) Có người thuộc giai 
cấp trắng sản sinh một trạng thái trắng. (6) Có người thuộc giai cấp trắng 


sản sinh niết-bàn, là trạng thái không đen cũng không trắng. 


(1) “Và, này Änanda, theo cách nào người thuộc giai cấp đen sản sinh 
một trạng thái (cảnh giới) đen? Ở đây, (¡) có người được tái sinh trong một 
gia đình thấp kém—như một gia đình của người hạ tiện (capgäia, chiên- 
đà-la, bần cùng), gia đình thợ đan tre, thợ săn bắn, thợ đóng xe ngựa, hay 
người hốt rác—gia đình thì nghèo khổ, thiếu ăn thiếu uống, khó có được 
thức ăn và quần áo, bươn sống vất vả; và người đó thô bỉ, xấu xí, lùn tủn, 


nhiều bệnh tật như mắt mù, bị què, bị gù vẹo, bị hay liệt. Người đó còn 


„ 103 


không kiếm được thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ; nói chi tới vòng hoa, 
nước hoa và phấn sáp; nói chỉ tới giường chiếu, nhà cửa và đèn sáng. °! 
() Và, người đó còn dính vào những hảnh-vi sai trái bằng thân, lời-nói, 
và tâm (ba tà hạnh). Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Theo cách như vậy là một người thuộc giai cấp 


đen sản sinh một trạng thái đen. 


(2) “Và, này Änanda, theo cách nào là một người thuộc giai cấp đen 
sản sinh một trạng thái trắng? Ở đây, (¡) có người được sinh ra trong một 
gia đình thấp kém ... (mô fả giai cấp bần cùng như đoạn (1) kế trên) ... (1) 
Nhưng, người đó làm những hành-vi đúng đắn bằng thân, lời-nói, và tâm 
(ba chánh hạnh). Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo 
cách như vậy là một người thuộc giai cấp đen sản sinh một trạng thái 


trắng. 


(3) “Và, này Änanda, theo cách nào là một người thuộc giai cấp đen 
sản sinh niết-bàn, là một trạng thái không đen cũng không trăng? Ở đây, 
(1) có người được sinh ra trong một gia đình thấp kém ... (mô fả giai cấp 
bẩn cùng như đoạn (1) kế trên) ... (1) Rồi, sau khi người đó cạo bỏ râu tóc, 
mặc y cà sa màu vàng úa và từ giã đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất 
gia tu hành. Sau khi đã xuất gia như vậy, người đó đẹp bỏ “năm chướng- 
ngại” (ngũ cái), những ô-nhiễm của tâm, là những thứ (phẩm chất) làm suy 
yếu trí-tuệ; và rồi, với tâm mình đã được thiết lập một cách thiện khéo 
trong “bốn nền-tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ), người đó tu tập một cách 
đúng đắn bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ) và sản sinh niết-bàn, là trạng thái 
không đen cũng không trắng. Theo cách như vậy là một người thuộc giai 


cấp đen sản sinh niết-bàn, là trạng thái không đen cũng không trắng. 


(4) “Và, này Änanda, theo cách nào là một người thuộc giai cấp trắng 
sản sinh một trạng thái đen? Ở đây, (1) có người được sinh ra trong một 
gia đình cao quý —như một gia đình giàu có của người giai cấp chiến-sĩ 


(khattiya), gia đình giàu có của bà-la-môn, hay gia đình giàu có của một 


104 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


gia chủ—gia đình thì giàu có, với nhiều tài sản và của cải, nhiều vàng bạc, 
nhiều báu vật và tư trang, nhiều của cải và lúa gạo; và người đó thì đẹp 
trai, hấp dẫn, duyên dáng, có làn da đẹp bậc nhất. Người đó có được thức 
ăn, thức uống, quần áo, xe cộ; vòng hoa, nước hoa và phấn sáp; giường 
chiếu, nhà cửa và đèn sáng. (ii) Nhưng người đó dính vào những hành-vi 
Sa1 trái bằng thân, lời-nói, và tâm (ba tà hạnh). Hệ quả là, khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Theo cách như vậy là 


một người thuộc giai cấp trắng sản sinh một trạng thái đen. 


(5) “Và, này Änanda, theo cách nào là một người thuộc giai cấp trắng 
sản sinh một trạng thái trắng? Ở đây, (1) có người được sinh ra trong một 
gia đình cao quý ... (mô tả giai cấp cao sang như đoạn (4) kế trên)... (i1) 
Và, người đó làm những hành-vi đúng đắn bằng thân, lời-nói, và tâm (ba 
chánh hạnh). Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo cách 


như vậy là một người thuộc giai cấp trắng sản sinh một trạng thái trăng. 


(6) “Và, này Änanda, theo cách nào là một người thuộc giai cấp trắng 
sản sinh niết-bàn, là trạng thái không đen cũng không trắng? Ở đây, (¡) có 
người được sinh ra trong một gia đình cao quý ... (mô ứả giai cấp cao sang 
như đoạn (4) kế trên)... (11) Rồi, sau khi người đó cạo bỏ râu tóc, mặc y cà 
sa màu vàng úa và từ giã đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. Sau khi đã xuất gia như vậy, người đó dẹp bỏ 'năm chướng-ngại” 
(ngũ cái), những ô-nhiễm của tâm, là những thứ (phẩm chất) làm suy yếu 
trí-tuệ; và rồi, với tâm mình đã được thiết lập một cách thiện khéo trong 
“bốn nền-tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ), người đó tu tập một cách đúng 
đắn bảy chi giác-ngộ (thất giác chi) và sản sinh niết-bàn, là trạng thái 
không đen cũng không trắng. Theo cách như vậy là một người thuộc giai 


cấp trăng sản sinh niết-bàn, là trạng thái không đen cũng không trắng. 


“Này Änanda, đây là sáu giai cấp.” 


° 105 


58 (4) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Sáu đó là gì? Ở đây, bằng sự #ểm-chế một Tỳ kheo 
đã dẹp bỏ những ô-nhiễm nên (cần, sẽ) được đẹp bỏ bằng cách kiềm-chế; 
bằng sự cách sứ-dng người đó đã dẹp bỏ những ô-nhiễm nên được đẹp 
bỏ bằng cách sử-dụng; bằng sự kiên nhẫn cjju-ấyng người đó đã đẹp bỏ 
những ô-nhiễm nên được đẹp bỏ bằng cách kiên nhẫn chịu-đựng; bằng sự 
tránh-né người đó đã dẹp bỏ những ô-nhiễm nên được dẹp bỏ bằng cách 
tránh-né; bằng sự xua-fan người đó đã dẹp bỏ những ô-nhiễm nên được 
đẹp bỏ bằng cách xua-tan; và bằng sự tu-tập người đó đã dẹp bỏ những ô- 


nhiễm nên được đẹp bỏ bằng cách tu-tập. !382 


[1] “Và, này các Tỳ kheo, những ô-nhiễm nào nên được dẹp bỏ bằng 
sự kiêm-chế đã được dẹp bỏ bằng cách kiềm-chế? Ở đây, sau khi suy-xét 
một cách kỹ càng (một cách khôn khéo; như lý quán-chiếu), một Tỳ kheo 
sống kiềm chế căn-mắt. Những ô-nhiễm, gây phiền khổ và sốt não, có thể 
khởi sinh trong những người sống không kiềm chế căn-mắt thì không khởi 


sinh trong người sông biệt kiêm chê căn-mắt. 


“Sau khi suy-xét một cách kỹ càng, một Tỳ kheo sống kiềm chế căn- 
tai... căn-mũi ... căn-lưỡi ... căn-thân ... căn-tâm. Những ô-nhiễm, gây 
phiền khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong những người sống không 
kiềm chế căn-tai ... căn-tâm thì không khởi sinh trong người sống biết 
kiềm chế căn-tai ... căn-tâm. 

- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người sống không kiềm chế [những thứ đó] thì không khởi sinh 
trong người sống biết kiềm chế. !383 

“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được dẹp bỏ bằng sự kiêm-chế 
đã được đẹp bỏ bằng cách kiềm-ché. 


[2] “Và những ô-nhiễm nào nên được đẹp bỏ bng sự sử-dụng đã 


106 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


được dẹp bỏ bằng cách sử-dụng? Ở đây, (1) sau khi suy-xét một cách kỹ 
càng, một Tỳ kheo sử dụng y-ø“c: (ï) là chỉ (vì mục đích) để che thân 
khỏi cái lạnh; (1) che thân khỏi cái nóng; (11) che thân khỏi ruồi, muỗi, 
gió, năng, và rắn rít; và (¡v) để che đậy những phần thân thê nhạy cảm. 

(2) “Sau khi suy-xét một cách kỹ càng: một Tỳ kheo sử dụng /hức-ăn 
khất thực: (¡) không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để say sưa, 
(iii) không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà (¡v) (cho 
mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc sự khó 
chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm 
niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yếu, 
đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe 
mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì việc ăn uống), và sống 


được an ôn.” 


(3) “Sau khi suy-xét một cách kỹ càng, một Tỳ kheo sử dụng chổ-ở: 
() là chỉ để che thân khỏi cái lạnh, (i) che thân khỏi cái nóng, (11) che 
thân khỏi ruồi muỗi, khỏi gió, khỏi nắng, và khỏi những côn trùng, bò sát ; 
và (iv) để tránh những rủi ro thời tiết biến đổi của các mùa, và để hưởng 
được sự tách-ly (ân dật để tu) 

(4) “Sau khi suy-xét một cách kỹ càng, một Tỳ kheo sử dụng /uốc- 
thang và những chu-cấp cho người bệnh là chỉ đề phòng tránh những 
cảm-giác hành đau đã khởi sinh và để duy trì sức khỏe. 


- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người không biết sử-dụng (đúng đắn) [những thứ đó] thì không 
khởi sinh trong người sống biết sử-dụng (đúng đắn). 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được dẹp bỏ Đẳng sự sử-dụng 
đã được đẹp bỏ bằng cách sử-dụng. 


[3] “Và những ô-nhiễm nào nên được đẹp bỏ bằng sự kiên nhẫn chịu- 
đựng đã được dẹp bỏ bằng cách kiên nhẫn chịu-đựng? Ở đây, sau khi suy- 
xét một cách kỹ càng, một Tỳ kheo kiên nhẫn chịu-đựng (¡) sự nóng lạnh, 


đói khát; (1) sự tiêp xúc với ruôi, muỗi, gió, năng, và răn rít; (11) chịu 


» 107 


đựng những lời nói thô tục và nhục mạ; (iv) người đó chịu nổi những cảm- 
giác thân đã khởi sinh là đau đón, đau buốt, nhức nhối, đau thương, khó 
chịu nổi, làm suy kiệt sức sông đã khởi sinh trong thân. 


- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người không kiên nhẫn chịu-đựng [những thứ đó] thì không khởi 


sinh trong người sống biết kiên nhẫn chịu-đựng. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được dẹp bỏ bằng sự kiên nhẫn 


chịu-ẩựng đã được dẹp bỏ bằng cách kiên nhẫn chịu-đựng. 


[4] “Và những ô-nhiễm nào nên được dẹp bỏ bằng sự tránh-né đã 
được dẹp bỏ bằng cách tránh-né? Ở đây, sau khi suy-xét một cách kỹ 
càng, một Tỳ kheo (¡) tránh né voi dữ, ngựa hoang, bò hoang, và chó 
hoang; (1) người đó tránh né rắn rít, sốc cây, gai nhọn, hầm hố, vực núi 
sâu, bãi rác rưởi, hầm chứa phân. Sau khi suy-xét một cách kỹ càng, người 
đó (ii) tránh ngồi những chỗ ngồi không thích hợp, và (¡v) tránh đi khất 
thực ở những khu không thích hợp, và (v) tránh giao lưu với bạn xấu mà 
những Tỳ kheo đồng đạo hiền trí có nghi ngờ những người đó có làm 
những nghiệp xấu ác. 


- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người không tránh-né [những thứ đó] thì không khởi sinh trong 
người sống biết tránh-né. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được đẹp bỏ bằng sự tránh-né 
đã được đẹp bỏ bằng cách tránh-né. 


[5] “Và những ô-nhiễm nào nên được dẹp bỏ bằng sự xua-fan đã 
được dẹp bỏ bằng cách xua-tan? Ở đây, sau khi suy-xét một cách kỹ cảng, 
một Tỳ kheo (1) không dung dưỡng ý nghĩ nhục-dục đã khởi sinh; người 
đó đẹp bỏ nó, xua tan nó, kết liễu nó, và xóa số nó. Sau khi suy-xét một 
cách kỹ càng, người đó (1) không dung dưỡng ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... 
(ii) ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... (iv) những trạng thái bất thiện xấu ác 
khi chúng khởi sinh; người đó dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, kết liễu 


chúng, và xóa sô chúng. 


108 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người không xua-tan [những thứ đó| thì không khởi sinh trong 
người sống biết xua-tan. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được dẹp bỏ Đẳng sự xua-tan đã 


được đẹp bỏ bằng cách xua-tan. 


[6] “Và những ô-nhiễm nào nên được dẹp bỏ Đẳng sự íu-tập đã được 
dẹp bỏ bằng cách tu-tập? Ở đây, sau khi suy-xét một cách kỹ càng, một Tỳ 
kheo (1) tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chị), [sự tu tập 
đó| dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Sau khi suy-xét một cách kỹ càng, người đó (1) tu 
tập chi giác-ngộ là sự phán-giải những hiện-tượng (trạch pháp giác chì) 
...(H1) chi giác-ngộ là sự hoan-hý (hỷ giác ch1) ... (11) chỉ giác-ngộ là sự 
tĩnh-lặng (khinh an giác chỉ)... (ii) chi giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh tấn 
giác chi)... (v) chi giác-ngộ là sự đƒnh-tâm (định giác chị)... (vi) chị 
giác-ngộ là sự buông-xả (xả giác chì), [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách- 
ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. 


- “Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong 
những người không tu-tập [những chi giác-ngộ đó] thì không khởi sinh 
trong người sống biết tu-tập. 

“Đây được gọi là những ô-nhiễm nên được đẹp bỏ Đăng sự /u-tập đã 
được đẹp bỏ bằng cách tu-tập. 

“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng 
đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng 
được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


59 (5) Dãrukqammika 
Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang sống ở Nãdika, trong hội trường gạch. Lúc đó có gia chủ tên là 


Dãrukammika (người buôn củi)!3®“ đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


« 109 


Thê Tôn, và ngôi xuông một bên. Đức Thê Tôn nói với ông: 
“G1a đình chú có cho tặng quà cáp hay không, này gia chủ?” 


“Thưa Thế Tôn, gia đình con có cho tặng quà cáp. Và những món quà 
được cúng tặng cho những Tỳ kheo là những A-la-hán hoặc đang trên 
con-đường (thánh đạo) dẫn tới quả A-la-hán, đó là những người sống tu 
trong rừng, những người đi khất thực thức ăn, và những người mặc y-phục 


(cà sa) được may từ giẻ rách.”135 


“Này gia chủ, vì chú là một người tại gia đang thụ hưởng những dục- 
lạc (khoái-lạc giác quan), đang sống ở nhà với đầy đủ con cháu, dùng gỗ 
đàn hương từ Kãsi, mang vòng hoa, dùng dầu thơm, và phấn sáp, và nhận 
vàng bạc, thật khó cho chú để biết được “ai là những A-la-hán hay ai laf 


đang trên con-đường dẫn tới quả A-la-hán.) 


(U “Này gia chủ, nếu một Tỳ kheo là người sống tu trong rừng là bất 
an, kiêu căng, vô tích sự, nói nhiều, nói dong dài, có tâm rỗi-mờ (thất 
niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh-giác), không đạt-định, với một cái tâm 
lan man trôi giạt, với các căn cảm-nhận (giác quan) lơi lỏng, thì về 
phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo 
là người sống tu trong rừng là không bất an, kiêu căng, hay vô tích sự, 
không nói nhiều, nói dong dài, mà tâm được thiết lập trong sự chánh- 
niệm, thường rõ-biết (tỉnh-giác), đạt-định, với một cái tâm nhất-điểm, với 
các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về phương diện này người đó là 


đáng được khen ngợi. 


(2) “Nếu một Tỳ kheo là người sống gần rìa một khu làng là bất an, 
kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương diện này người 
đó là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo là người sống gần rìa một 
khu làng và không bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm 
chế, thì về phương diện này người đó là đáng được khen ngợi. 

(3) “Nếu một Tỳ kheo là người đi khất thực thức-ăn là bất an, kiêu 
căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương diện này người đó 
là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo là người đi khất thực thức-ăn là 


110 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


không bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về 
phương diện này người đó là đáng được khen ngợi. 

(4) “Nếu một Tỳ kheo là người nhận lời mời đến dùng bữa ở nhà 
những người tại gia là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, 
thì về phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng một Tỳ kheo 
là người nhận lời mời đến dùng bữa ở nhà những người tại gia là không 
bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về phương 


diện này người đó là đáng được khen ngợi. 


(5) “Nếu một Tỳ kheo là người mặc y-phục (cà sa) được làm từ giẻ 
rách là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về phương 
diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo là người 
mặc y-phục được làm từ giẻ rách là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm- 
nhận được kiềm chế, thì về phương diện này người đó là đáng được khen 


ngợi. 


(6) “Nếu một Tỳ kheo là người mặc y-phục được may tặng bởi những 
người tại gia là bất an, kiêu căng ... với các căn cảm-nhận lơi lỏng, thì về 
phương diện này người đó là đáng bị chê trách. Nhưng nếu một Tỳ kheo 
là người mặc y-phục được may tặng bởi những người tại gia là bất an, 
kiêu căng ... với các căn cảm-nhận được kiềm chế, thì về phương diện 
này người đó là đáng được khen ngợi. 

“Này gia chủ, giờ chú cúng tặng quả cho Tăng Đoàn. Khi chú cúng 
tặng quà cho Tăng Đoàn, tâm của chú sẽ được tự-tin. Khi tâm được tự tin, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, chú được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.” 

“Thưa Thế Tôn, từ hôm nay trở đi con sẽ cúng dường tặng quà cho 


Tăng Đoàn.”!86 


60 (6) Ngài Hatthi 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bãrãnasĩ 


°lIII 


(Ba-la-nạ1), trong khu vườn nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi những 
thiên thần hạ giới). Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, một số Tỳ kheo trưởng lão đã tụ họp và ngồi với 
nhau trong hội trường, tham gia vào một cuộc đàm đạo về Giáo Pháp. !°87 
Trong khi họ đang tham gia vào cuộc đàm đạo, Ngài Citta Hatthisäriputta 
đã liên tục chen ngang cuộc nói chuyện của họ.88 Ngài Đại Câu-hi-la 
(Mahãkotthita) mới nói với thầy Citta Hatthisãriputta rằng: 


“Khi các Tỳ kheo trưởng lão đang tham gia vào cuộc đàm đạo liên 
quan vê Giáo Pháp, thây đừng liên tục chen vào cuộc nói chuyện của họ 
mà phải chờ đên khi họ nói xong cuộc đàm đạo của họ.” 


Khi điều này được nói ra, những Tỳ kheo là thân hữu của thầy Citta 
Hatthisäriputta đã nói lại với thầy Đại Câu-hi-la: 


“Đừng chê bai Ngài Citta Hatthisariputta. Ngài Citta Hatthisäariputta 
là có trí và có khả năng tham dự với những Tỳ kheo trưởng lão trong cuộc 


đàm đạo liên quan vê Giáo Pháp.” 


[Thầy Đại Câu-hi-la nói với họ:] “Này các đạo hữu, đối với những ai 
không biết được tiến trình tâm của người khác thì khó mà biết được điều 
này. 

(1) “Ở đây, này các đạo hữu, có người tỏ ra cực kỳ hiền từ, khiêm 
tốn, và bình tĩnh khi đang ở gần Vị Thầy hay trước mặt những Tỳ kheo 
đồng đạo (sư phụ, sư huynh, sư hữu) đang ở vị trí là người thầy chỉ dạy 
cho mình. Nhưng sau khi đi khỏi Vị Thầy và những đồng đạo ở vị trí là 
người thầy chỉ dạy cho mình, người đó đi dính líu với những Tỳ kheo 
[khác], những Tỳ kheo mi, những đệ tử tại g1a nam và nữ, những vua chúa, 
những quan thần, những sư thầy giáo phái khác và những đệ tử của họ. 
Khi người đó dính líu với họ và trở nên thân thiết với họ, khi người đó 
buông lơi (thiếu kiềm chế các căn) và trò chuyện với họ, thì tham-dục xâm 
chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ 
tu và quay lại đời sông thấp tục. 


- “Ví dụ một con bò hay ăn ruộng lúa bắp khi đang bị cột lại bằng dây 


112 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


thừng hoặc bị nhốt trong chuồng. Liệu có ai nói một cách đúng đắn mà 
nói: “Từ giờ con bò sẽ không bao giờ vô ăn ruộng lúa bắp này nữa", hay 
không?” 

“Chăc chăn không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì có khả năng con bò 
đó sẽ phá đứt dây thừng hoặc xông khỏi chuồng và chạy tới ruộng lúa 


”? 


bắp. 


“Cũng giống như vậy, có những người đang ở đây cực kỳ hiền từ... 
Nhưng sau khi đi khỏi Vị Thầy và những đồng đạo ở vị trí là người thầy 
chỉ dạy cho mình, người đó đi dính líu với những Tỳ kheo [khác]... 
những sư thầy giáo phái khác và những đệ tử của họ... Với cái tâm bị 
xâm chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 

(2) “Rồi, này các đạo hữu, có người, (¡) sau khi đang tách-ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất. [Nghĩ rằng:] “Ta là một người chứng đắc Nhất thiền 
rồi”, rồi người đó đi dính líu với những Tỳ kheo [khác], những Tỳ kheo ni, 
những đệ tử tại g1a nam và nữ, những vua chúa, những quan thần, những 
sư thầy giáo phái khác và những đệ tử của họ. Khi người đó dính líu với 
họ và trở nên thân thiết với họ, khi người đó buông lơi (thiếu kiềm chế các 
căn) và trò chuyện với họ, thì tham-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái 
tâm bị xâm chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp 


tục. 

- “Ví dụ ở ngã tư đường đang có mưa, mưa lớn, có thê làm hết bụi đất 
và tạo ra bùn lầy. Liệu có ai nói một cách đúng đắn mà nói: “Từ giờ sẽ 
không bao giờ còn bụi đât ở ngã tư đường này nữa", hay không?” 


“Chắc chăn không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì có khả năng người ta 


1389 


sẽ đi qua đi lại ngã tư, hoặc trâu bò và dê cừu ”” sẽ đi qua đi lại, hoặc gió 


và nắng nóng sẽ làm bốc hơi nước, và bụi đất sẽ có trở lại.” 

“Cũng giống như vậy, có người, sau khi đang tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc)... chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất ... rồi người đó đi dính líu với những Tỳ kheo [khác]... 


5 113 


những sư thầy giáo phái khác và những đệ tử của họ... Với cái tâm bị 


xâm chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


(3) “Rồi, này các đạo hữu, có người, (ii) với sự lắng lặn của ý-nghĩ 
(tằm) và sự soi-xét (tứ) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
hai. [Nghĩ rằng:] “Ta là một người chứng đắc Nhị thiền rồi”, rồi người đó 
đi dính líu với những Tỳ kheo [khác], những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại 
gia nam và nữ, những vua chúa, những quan thần, những sư thầy giáo phái 
khác và những đệ tử của họ. Khi người đó dính líu với họ và trở nên thân 
thiết với họ, khi người đó buông lơi (thiếu kiềm chế các căn) và trò 
chuyện với họ, thì tham-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm 


chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


- “Ví dụ ở một hồ nước lớn không xa khu làng hay thị trấn đang có 
mưa, mưa lớn sẽ làm che hết (biến mắt) hết những con ốc con trai,!3'% đá 
sỏi, và đá cuội. Liệu có ai nói một cách đúng đăn mà nói: “Từ giờ những 
con ốc con trai, đá sỏi và đá cuội sẽ không được thấy trong hồ này nữa”, 
hay không?” 


“Chắc chắc không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì có khả năng người ta 
sẽ tới lấy nước từ hồ (để uống, dùng, tưới), hoặc trâu bò và đê sẽ uống 
nước hồ, hoặc gió và nắng nóng sẽ làm bốc hơi nước. Rồi những con ốc 
con trai, đá sỏi và đá cuội sẽ được thấy trở lại.” 

“Cũng giống như vậy, có người, với sự lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) và 
sự soi-xét (tứ) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai ... rồi 
người đó đi dính líu với những Tỳ kheo [khác] ... những sư thầy giáo phái 
khác và những đệ tử của họ ... Với cái tâm bị xâm chiếm bởi tham-dục, 


người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


(4) “Rồi, này các đạo hữu, có người, (11) với sự phai biến của yêu tố 
hoan-hỷ (hỷ) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba. [Nghĩ 
rằng:] “Ta là một người chứng đắc Tam thiền rồi”, rồi người đó đi dính líu 
với những Tỳ kheo [khác], những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam và 


nữ, những vua chúa, những quan thần, những sư thầy giáo phái khác và 


114 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


những đệ tử của họ. Khi người đó dính líu với họ và trở nên thân thiết với 
họ, khi người đó buông lơi (thiếu kiềm chế các căn) và trò chuyện với họ, 
thì tham-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi 
tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 

- “Ví dụ chỗ thức ăn còn thừa lại từ bữa chiều hôm trước có lẽ do nó 
không hấp dẫn người ăn ngon ăn hết nó. Liệu có ai nói một cách đúng đắn 
mà nói: “Từ giờ thức ăn sẽ không bao giờ hấp dẫn người này nữa', hay 
không?” 

“Chắc chắc không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì nếu thêm nhiều thức 
ăn sẽ không hấp dẫn người đó chừng nào những dưỡng-chất đó vẫn còn 
đầy đủ trong cơ thể người đó, nhưng khi những dưỡng-chất đó hết, thì có 
thể thức ăn đó sẽ lại hấp dẫn người đó.” 

“Cũng giống như vậy, có người, với sự phai biến của yếu tố hoan-hỷ 
(hỷ) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba ... rồi người đó 
đi đính líu với những Tỳ kheo [khác] ... những sư thầy giáo phái khác và 
những đệ tử của họ ... Với cái tâm bị xâm chiếm bởi tham-dục, người đó 
bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


(S) “Rồi, này các đạo hữu, có người, (1v) với sự dẹp bỏ sự sướng sự 
khổ ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư. [Nghĩ rằng:] “Ta 
là một người chứng đắc Tứ thiền rồi”, rồi người đó đi dính líu với những 
Tỳ kheo [khác], những Tỳ kheo n1, những đệ tử tại gia nam và nữ, những 
vua chúa, những quan thần, những sư thầy giáo phái khác và những đệ tử 
của họ. Khi người đó dính líu với họ và trở nên thân thiết với họ, khi 
người đó buông lơi (thiếu kiềm chế các căn) và trò chuyện với họ, thì 
tham-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi tham- 


dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


- “Ví dụ trên một thung lũng hẹp trên núi có một hô nước năm kín gió 
và do vậy không có sóng. Liệu có ai nói một cách đúng đăn mà nói: “Từ 
g1ờ sóng sẽ không bao giờ xuât hiện trong hô này nữa", hay không?” 


“Chắc chắc không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì có khả năng những 


° 115 


trận cuồng phong mưa bão ập đến từ hướng đông, hướng tây, hướng bắc, 


hay hướng nam và quây động hô nước.” 


“Cũng giống như vậy, có người, với sự dẹp bỏ sự sướng sự khổ ... 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư ... rồi người đó đi dính 
líu với những Tỳ kheo [khác] ... những sư thầy giáo phái khác và những 
đệ tử của họ... Với cái tâm bị xâm chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu 


và quay lại đời sống thấp tục. 


(6) “Rồi, này các đạo hữu, có người, nhờ sự không-chú-tâm (phi tác 
ý) tới tất cả mọi dấu-hiệu (hình tướng, đường nét), chứng nhập và an trú 


131 [Nghĩ rằng:] 


trong trong sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng) của tâm. 
“Ta là một người chứng đắc định vô-tướng của tâm rồi”, rồi người đó đi 
dính líu với những Tỳ kheo [khác], những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia 
nam và nữ, những vua chúa, những quan thần, những sư thầy giáo phái 
khác và những đệ tử của họ. Khi người đó dính líu với họ và trở nên thân 
thiết với họ, khi người đó buông lơi (thiếu kiềm chế các căn) và trò 
chuyện với họ, thì tham-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm 


chiếm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 


- “Ví dụ một vị vua [hay một quan thượng thư] đã hành quân dọc 
đường lộ cái cùng với đội quân bốn binh chủng, và dựng lều cắm trại để 
nghỉ qua đêm trong một khu rừng rậm. Vì do những tiếng kêu la của voi 
chiến, ngựa chiến, xe chiến, của đoàn ky binh, và âm thanh rùm beng của 
tiếng trống, trống thiết, tù và, và trống cơm, nên những tiếng dễ đành lặn 
mất. Liệu có ai nói một cách đúng đắn mà nói: “Từ giờ sẽ không bao giờ 
còn tiếng dễ kêu trong khu rừng này nữa”, hay không?” 

“Chắc chắc không nói vậy, thưa đạo hữu. Bởi vì cũng tới lúc nhà vua 
đó sẽ (kéo quân) đi khỏi khu rừng, và tiếng để kêu sẽ có trở lại.” 

“Cũng giống như vậy, có người, nhờ sự không-chú-tâm tới tất cả mọi 
dấu-hiệu (hình tướng, đường nét), chứng nhập và an trú trong trong sự 
định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng) của tâm ... rồi người đó đi dính líu với 
những Tỳ kheo [khác] ... những sư thầy giáo phái khác và những đệ tử 


116 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


của họ ... Với cái tâm bị xâm chiêm bởi tham-dục, người đó bỏ tu và quay 


lại đời sống thấp tục.” 


Rồi một thời gian sau đó thầy Citta Hatthisãriputta đã bỏ tu và quay 
lại đời sống thấp tục. Những Tỳ kheo thân hữu của thầy ấy đã đến gặp 
thầy Đại Câu-hi-la, và hỏi: 


“Có phải thầy Đại Câu-hi-la đã bằng tâm mình bao trùm tâm của thầy 
Citta Hatthisãriputta nên đã hiểu được: “Thầy Citta Hatthisäriputta dù đã 
đắc những sự thiền-trú và những tầng thiền định như vậy và như vậy, 
nhưng thây ấy vẫn sẽ bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục”? Hoặc có phải 
lúc đó những thiên thần đã mách bảo điều đó cho thầy?” 


“Này các đạo hữu, tôi đã bằng tâm mình bao trùm tâm của thầy Citta 
Hatthisäriputta và hiểu được: “Thầy Citta Hatthisãriputta dù đã chứng đắc 
những sự thiền-trú và những tầng thiền định như vậy và như vậy, nhưng 
thầy ấy vẫn sẽ bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục”. Và lúc đó những thiên 


thân cũng có mách bảo điêu đó cho tôi.” 


Rồi những Tỳ kheo thân hữu của thầy Citta Hatthisäriputta đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Citta Hatthisäriputta đã chứng đắc được những 
sự thiền-trú và tầng thiền định như vậy và như vậy, nhưng thầy ấy đã bỏ tu 
và quay lại đời sống thấp tục.” 


“Này các Tỳ kheo, chắng bao lâu thầy Citta sẽ nghĩ đến việc xuất gia 


(trở lại) thôi.”1292 


Rồi không lâu sau đó, thầy Citta Hatthisariputta lại cạo bỏ râu tóc, 
mặc y cà-sa màu vàng úa, từ giã đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành. Rồi, nhờ sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định, không lâu sau, ngay trong kiếp này, với sự đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm, thầy Citta Hatthisãriputta, bằng sự-biết trực tiếp, 
đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, thầy ấy an trú trong đó. Thầy 


ấy hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 


° 117 


cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


” 


nữa. 


Và thầy Citta Hatthisãriputta đã trở thành một trong những vị A-la- 


hán 1393 


61 (7) Ở Giữa 

Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạ1), trong khu vườn nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi những 
thiên thần hạ giới). Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, một số Tỳ kheo trưởng lão đã tụ họp và ngồi với 


nhau trong hội trường, lúc đó sự đàm đạo này đã khởi sinh: 


“Này các đạo hữu, điều này đã được đức Thế Tôn nói trong chương 
“Pãrãyana” (Đáo Bỉ Ngạn), phần “Những Câu Hỏi Của Meteyyd! 


rằng:1394 


“°Sau khi đã được cả hai đầu, 
Người có trí không dính ở-giữa.!325 

Ta gọi người đó là một bậc đại nhân: 

Là người tại đây đã thoát khỏi người đan dỆt.” 

“Này các đạo hữu, cái gì là đầu thứ nhất? Cái gì là đầu thứ hai? Cái gì 
là ở giữa? Và cái gì là người đan dệt?” 

(1) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo nọ đã nói với các Tỳ kheo 
trưởng lão: “Này các đạo hữu, sự tiếp-xúc là một đầu; sự khởi-sinh tiếp- 
xúc là đầu thứ hai; sự chấm-dứt tiếp-xúc là ở giữa; và dục-vọng là người 
đan dệt. Vì dục-vọng đan dệt một người tới sự sản sinh trạng thái hiện-hữu 
này hay nọ.!??* Chính theo cách này là một Tỳ kheo trực-tiếp biết điều nên 
được trực-tiếp biết; hoàn-toàn hiểu điều nên được hoàn-toàn hiểu; và bằng 
cách làm như vậy, ngay trong kiếp này người đó làm nên sự chấm-dứt 
khổ.”1897 


(2) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo khác đã nói với các Tỳ 


118 ° Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, quá khứ là một đầu; tương lai là đầu 
thứ hai; hiện tại là ở giữa; và dục-vọng là người đan dệt. Vì dục-vọng đan 
dệt một người tới sự sản sinh trạng thái hiện-hữu này hay nọ. Chính theo 
cách này là một Tỳ kheo trực-tiếp biết điều nên được trực-tiếp biết... 


ngay trong kiếp này người đó làm nên sự chấm-dứt khổ.” 


(3) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo khác nữa đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, cảm-giác sướng là một đầu; cảm- 
giác khổ là đầu thứ hai; cảm-giác trung tính là ở giữa; và dục-vọng là 
người đan dệt. Vì dục-vọng đan dệt một người tới sự sản sinh trạng thái 
hiện-hữu này hay nọ. Chính theo cách này là một Tỳ kheo trực-tiếp biết 
điều nên được trực-tiếp biết ... ngay trong kiếp này người đó làm nên sự 
chấm-dứt khổ.” 


(4) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo khác nữa đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, phần danh là một đầu; phần sắc là 
đầu thứ hai; thức là ở giữa; và dục-vọng là người đan dệt.!?°# Vì dục-vọng 
đan dệt một người tới sự sản sinh trạng thái hiện-hữu này hay nọ. Chính 
theo cách này là một Tỳ kheo trực-tiếp biết điều nên được trực-tiếp biết ... 


ngay trong kiếp này người đó làm nên sự chấm-dứt khô.” 


(5) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo khác nữa đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, sáu cơ-sở bên trong (sáu nội xứ) là 
một đầu; sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ) là đầu thứ hai; thức là ở giữa; 
và dục-vọng là người đan dệt.!”? Vì dục-vọng đan dệt một người tới sự 
sản sinh trạng thái hiện-hữu này hay nọ. Chính theo cách này là một Tỳ 
kheo trực-tiếp biết điều nên được trực-tiếp biết ... ngay trong kiếp này 


người đó làm nên sự châm-dứt khô.” 


(6) Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo khác nữa đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, sự hiện-hữu cá thể là một đầu; 
nguồn-gốc sự hiện-hữu cá thể là đầu thứ hai; sự chấm-dứt sự hiện-hữu cá 
thể là ở giữa; và dục-vọng là người đan dệt. !“° Vị dục-vọng đan dệt một 
người tới sự sản sinh trạng thái hiện-hữu này hay nọ. Chính theo cách này 


là một Tỳ kheo trực-tiếp biết điều nên được trực-tiếp biết; hoàn-toàn hiểu 


° 119 


điêu nên được hoàn-toàn hiệu; và băng cách làm như vậy, ngay trong kiêp 


này người đó làm nên sự châm-dúứt khô.” 


Sau khi những điều này được nói ra, một Tỳ kheo nọ đã nói với các 
Tỳ kheo trưởng lão: “Này các đạo hữu, chúng ta mỗi người giải thích theo 
cảm hứng riêng của mình. Giờ chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn và thưa 
lại vấn đề này cho đức Thế Tôn nghe. Rồi khi đức Thế Tôn giảng giải vấn 


để cho chúng ta, chúng ta hãy lưu nhớ nó trong tâm.” 


“Được, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi các Tỳ kheo trưởng lão 
đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và thưa lại với đức 
Thế Tôn toàn bộ cuộc đàm đạo đã xảy ra, [và hỏi]: “ “Thưa Thế Tôn, nØười 


nào trong chúng con đã đúng?” 


[Đức Thế Tôn nói:] “Này các Tỳ kheo, theo một cách thì tất cả các 
thầy đều nói hay khéo, nhưng (theo một cách khác) hãy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Ta sẽ nói cho các thầy ý nghĩa mà ta muốn nói trong chương 


“Pãrãyana” (Đáo Bỉ Ngạn), trong phần 'Những Câu Hỏi Của Metteyya': 


“*Sau khi đã được cả hai đầu, 
Người có trí không dính ở-g1ữa. 
Ta gọi người đó là một bậc đại nhân: 
Là người tại đây đã thoát khỏi người đan dệt.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, sự tiếp-xúc là một đầu; sự khởi-sinh tiếp-xúc là 
đầu thứ hai; sự chấm-dứt tiếp-xúc là ở giữa; và dục-vọng là người đan dệt. 
Vì dục-vọng đan dệt một người tới sự sản sinh trạng thái hiện-hữu này hay 
nọ. Chính theo cách này là một Tỳ kheo trực-tiếp biết điều nên được trực- 
tiếp biết; hoàn-toàn hiểu điều nên được hoàn-toàn hiểu; và bằng cách làm 


như vậy, ngay trong kiệp này người đó làm nên sự châm-dứt khô.”!40! 


62 (8) Sự Biết (về các căn) 1492 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 


120 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


xứ người Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn các Tỳ kheo, 
lúc đó vừa đến thị trấn Dandakappaka của những người Kosala. Rồi đức 
Thế Tôn ra khỏi đường lộ chính và đến ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 
sẵn cho mình dưới một gốc cây, và các Tỳ kheo đó đi vô thị trấn 


Dandakappaka đề tìm một nhà trú nghỉ. 


Lúc đó, Ngài Änanda cùng một số Tỳ kheo đi xuống sông AciravatT 
để tắm. Sau khi tắm xong, thầy ấy trở lên, vẫn mặc đồ và đứng lau khô 
mình (thân, đầu tóc, chân, tay). Rồi một Tỳ kheo nọ đã đến gần thầy 
Änanda và nói với thầy ấy: 

“Này đạo hữu Änanda, có phải sau khi đã xem xét đầy đủ đức Thế 
Tôn đã tuyên bố về thầy Đề-bà-đạt-da (Devadatta): “Đề-bà-đạt-đa bị dính 
vào cảnh giới đày đọa, bị dính vào địa ngục, và ông ta sẽ ở đó cả đại kiếp, 
không thê được cứu độ”, hay đức Thế Tôn chỉ nói điều này theo nghĩa 
bóng?” 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn tuyên bố sao thì nó là vậy.”148 


Rồi thầy Änanda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa lại toàn bộ chuyện [và nói thêm]: “Thưa Thế Tôn, 
sau khi điều này đã được nói ra, con đã nói với Tỳ kheo đó: “Này đạo hữu, 
đức Thế Tôn tuyên bố sao thì nó là vậy.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Này Änanda, Tỳ kheo đó chắc là mới thụ giới, 
chưa xuất gia lâu, hoặc (nếu lâu thì) chỉ là một trưởng lão ngu khờ và đở 
tệ. Khi điều đó đã được ta tuyên bố một cách dứt khoát như vậy, sao Tỳ 
kheo đó còn thấy có gì mơ hồ bóng gió trong đó?!“ Này Änanda, ta 
không thấy một người nào khác ngoài Đề-bà-đạt-đa mà ta đã tuyên bố như 
vậy sau khi đã suy xét đầy đủ về ông ta. Chừng nào ta còn chưa nhìn thấy 
thậm chí chút xíu xiu [nhỏ như đầu cọng tóc] phẩm chất sáng (thiện) nào 
trong con người Đề-bà-đạt-đa, thì ta vẫn tuyên bố về ông ta: 'Đề-bà-đạt-đa 
bị dính vào cảnh giới đày đọa, bị dính vào địa ngục, và ông ta sẽ ở đó cả 
đại kiếp, không thể được cứu độ”. Chính như vậy, này Änanda, chỉ khi ta 


không nhìn thấy thậm chí chút xíu xiu phẩm chất sáng nào!“ trong con 


«121 


người Đề-bà-đạt-đa thì ta mới tuyên bố về ông ta như vậy. 


“Ví dụ có một hằm chứa phân sâu hơn chiều cao của một người, và 
một người chìm trong đó đầu bị ngập lút. Rồi một người có mặt ở đó 
mong muốn người chìm được tốt lành, phúc lợi và an toàn, mong muốn 
kéo được anh ta lên khỏi hầm phân. Rồi ông ta bước qua bước lại quanh 
hầm phân mà chẳng tìm thấy một phần xíu xiu nào, thậm chí như đầu 
cọng tóc, của người đó mà chưa bị dính phân để ông ta có thể nắm lấy nó 
và kéo anh ta lên. Cũng giống như vậy, chỉ khi ta không nhìn thấy thậm 
chí chút xíu xïu phẩm chất sáng nào trong con người Đề-bà-đạt-đa, ta mới 
tuyên bố về ông ta: 'Đề-bà-đạt-đa bị dính vào cảnh giới đày đọa, bị dính 
vào địa ngục, và ông ta sẽ ở đó cả đại kiếp, không thể được cứu độ'.” 


“Này Änanda, nếu thầy muốn lắng nghe những sự-biết của Như Lai 


về các căn của một người, ta sẽ phân tích (phân giải) chúng.”1496 


“Giờ là lúc, thưa đức Thế Tôn! Giờ là lúc để nói ra điều này, thưa bậc 
Phúc Lành! Đức Thế Tôn hãy phân tích những những sự-biết của mình về 
các căn của một người. Sau khi nghe được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo 
sẽ lưu nhớ trong tâm.” 


“Được rồi, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Ở đây, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của 
một người, ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất thiện và 
những phẩm chất bắt thiện đều thấy có trong người đó.” Rồi lần sau, bằng 
tâm mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vây: “Những phẩm 
chất thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất bất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc thiện (căn thiện) chưa bị bứng sạch. Từ gốc 
thiện!“ đó phẩm chất thiện của người đó sẽ xuất hiện. Như vậy người này 
sẽ không bị sa-sút trong tương lai." 

“Ví như những hạt giống còn nguyên vẹn, không bị hư, không bị hư 
hại bởi gió và nắng nóng, còn tốt tươi, được bảo quản kỹ càng, rồi được 


gieo xuống miếng đất đã được vun xới kỹ càng trong một ruộng tốt. Vậy 


122 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


theo thầy, những hạt giống đó sẽ mọc lên, lớn lên, và trưởng thành phải 
không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 
tâm của một người ... ta hiểu được có người như vây: “Những phẩm chất 
thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất bất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc thiện chưa bị bứng sạch. Từ gốc thiện đó phẩm 
chất thiện của người đó sẽ xuất hiện. Như vậy người này sẽ không bị sa- 


sút trong tương lai.” 


- “Theo cách này, này Ananda, Như Lai biết được một người bằng 
cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 
sự-biết về các căn của một người, (sự-biết đó) có được bằng cách bao 
trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất băng cách bao trùm tâm người 


[khác] bằng tâm mình. 


(2) Rồi, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của một 
người, ta hiểu được có người như vây: “Những phẩm chất thiện và những 
phẩm chất bất thiện đều thấy có trong người đó.” Rồi lần sau, bằng tâm 
mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vầy: “Những phẩm chất bất 
thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất thiện có mặt, nhưng 
người này có gốc bất thiện (căn bất thiện) chưa được bứng sạch. Từ gốc 
bắt thiện đó phâm chất bất thiện của người đó sẽ xuất hiện. Như vậy người 
này sẽ bị sa-sút trong tương laI.` 

“Ví dụ những hạt giống còn nguyên vẹn, không bị hư, không bị hư 
hại bởi gió và nắng nóng, còn tốt tươi, được bảo quản kỹ càng, rồi được 
đặt trên một tảng đá rộng. Vậy theo thầy, những hạt giống đó sẽ không 
mọc lên, lớn lên, hay trưởng thành phải không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 


tâm của một người ... ta hiêu được có người như vây: “Những phâm chât 


° 123 


bất thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc bắt thiện chưa được bứng sạch. Từ góc bất thiện 
đó phẩm chất bắt thiện của người đó sẽ xuất hiện. Như vậy người nảy sẽ 


bị sa-sút trong tương lai.” 


- “Theo cách này, này Ananda, Như Lai biết được một nØười bằng 
cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 
sự-biết về các căn của một người, (sự-biết đó) có được bằng cách bao 
trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất bằng cách bao trùm tâm người 
[khác] bằng tâm mình. 


(3) Rồi, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của một 
người, ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất thiện và những 
phẩm chất bất thiện đều thấy có trong người đó." Rồi lần sau, bằng tâm 
mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vây: “Người này thậm chí 
không có một chút xíu xiu [nhỏ như đầu cọng tóc] phẩm chất thiện nào. 
Người này có toàn những phẩm chất tối, bất thiện. Khi thân tan rã, sau khi 
chết, người này bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu 


dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


“Ví dụ, này Ananda, những hạt giống bị sứt bê, bị hư, bị hư hại bởi 
gió và năng nóng, rồi được gieo xuống miếng đất đã được vun xới kỹ cảng 
trong ruộng tốt. Vậy theo thầy, những hạt giống đó sẽ không mọc lên, lớn 
lên, hay trưởng thành phải không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 
tâm của một người ... ta hiểu được có người như vây: “Người này thậm 
chí không có một chút xíu xiu phẩm chất sáng nào. Người này có toàn 
những phẩm chất đen, bắt thiện. Khi thân tan rã, sau khi chết, người này bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. ` 


- “Theo cách này, này Ananda, Như Lai biết được một người bằng 


124 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 
sự-biết về các căn của một người, (sự-biết đó) có được bằng cách bao 
trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất bằng cách bao trùm tâm người 
[khác] bằng tâm mình. 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Änanda đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, Thế Tôn có thể mô tả ba loại người khác lần lượt là đối 


ứng với ba loại người đó?” 
“Được, này Ananda”, đức Thê Tôn nói. 


(4) “Ở đây, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của 
một người, ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất thiện và 
những phẩm chất bất thiện đều thấy có trong người đó.” Rồi lần sau, bằng 
tâm mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vầy: “Những phẩm 
chất thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất bắt thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc thiện (căn thiện) chưa bị bứng sạch. Nhưng gốc 
thiện đó sắp bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy người này sẽ bị sa-sút trong 
tương lai. 


“Ví dụ, này Ananda, mớ than đang cháy, đang cháy đỏ, đang cháy rực 
được đặt trên một tảng đá rộng. Vậy theo thầy, chỗ than đó sẽ không cháy 
bùng thêm, gia tăng, và lan rộng phải không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Hoặc ví dụ, này Ananda, vào buôi cuỗi chiêu mặt trời đang sắp lặn 


đi. Vậy theo thầy, ánh sáng sẽ biến mắt và sự tối sẽ có mặt phải không?” 
“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Hoặc ví dụ, này Ananda, vào lúc gân tới nửa đêm, là giờ ăn.!“° Vậy 


theo thầy, ánh sáng đã biến mất và sự tối đã có mặt phải không? 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 


tâm của một người ... ta hiêu được có người như vây: “Những phâm chât 


° 125 


thiện của người này đã biến mắt, những phẩm chất bất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc thiện chưa bị bứng sạch. Nhưng gốc thiện đó sắp 
bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy người này sẽ bị sa-sút trong tương lai. 


- “Theo cách này, này Änanda, Như Lai biết được một người bằng 
cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 
sự-biết về các căn của một người, (sự-biết đó) có được bằng cách bao 
trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất bằng cách bao trùm tâm người 
[khác] bằng tâm mình. 


(5) “Ở đây, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của 
một người, ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất thiện và 
những phẩm chất bắt thiện đều thấy có trong người đó.” Rồi lần sau, bằng 
tâm mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vầy: “Những phẩm 
chất bất thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc bất thiện (căn bất thiện) chưa bị bứng sạch. 
Nhưng gốc bất thiện đó sắp bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy người này sẽ 
không bị sa-sút trong tương laI.` 


“Ví dụ, này Ananda, mớ than đang cháy, đang cháy đỏ, đang cháy rực 
được đặt trên một đồng cỏ khô hay củi khô. Vậy theo thầy, chỗ than đó sẽ 
cháy bùng thêm, gia tăng, và lan rộng phải không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Hoặc ví dụ, này Änanda, vào lúc màn đêm đang biên ổi và mặt trời 
đang mọc lên. Vậy theo thây, sự tôi sẽ biên mât và ánh sáng sẽ có mặt 
đúng không? 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Hoặc ví dụ, này Ananda, vào lúc gân giữa trưa, là giờ ăn. Vậy theo 
thây, sự tôi đã biên mật và ánh sáng đã có mặt đúng không? 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 


126 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


tâm của một người ... ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất 
bất thiện của người này đã biến mất, những phẩm chất thiện có mặt, 
nhưng người này có gốc bất thiện (căn bất thiện) chưa bị bứng sạch. 
Nhưng gốc bất thiện đó sắp bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy người này sẽ 
không bị sa-sút trong tương lai." 


- “Theo cách này, này Änanda, Như Lai biết được một người bằng 
cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 
sự-biết về các căn của một người, (sự-biết đó) có được bằng cách bao 
trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất bằng cách bao trùm tâm người 
[khác] bằng tâm mình. 


(6) Rồi, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của một 
người, ta hiểu được có người như vầy: “Những phẩm chất thiện và những 
phẩm chất bất thiện đều thấy có trong người đó.” Rồi lần sau, bằng tâm 
mình bao trùm tâm người đó, ta hiểu được như vây: “Người này thậm chí 
không có một chút xíu xIu [nhỏ như đầu cọng tóc]| phẩm chất bất thiện 
nảo. Người này có toàn những phẩm chất sáng, thiện. Người này sẽ chứng 


ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này.) 


“Ví dụ, này Änanda, mớ than nguội đã tắt lửa được đặt trên một đống 
cỏ khô hay củi khô. Vậy theo thầy, chỗ than đó sẽ không cháy bùng thêm, 


g1a tăng, và lan rộng phải không?” 
“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng theo cách này, này Änanda, sau khi bằng tâm mình bao trùm 
tâm của một người ... ta hiểu được có người như vây: “Người này thậm 
chí không có một chút xíu xiu phẩm chất bất thiện nào. Người này có toàn 
những phẩm chất sáng, thiện. Người này sẽ chứng ngộ Niết-bàn ngay 
trong kiếp nảy.” 

- “Theo cách này, này Änanda, Như Lai biết được một người bằng 
cách bao trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai có 


sự-biêt vê các căn của một người, (sự-biêt đó) có được băng cách bao 


« 127 


trùm tâm người đó bằng tâm mình. Theo cách này, Như Lai biết được sự 
khởi-sinh tương lai của những phẩm chất bằng cách bao trùm tâm người 
[khác] bằng tâm mình. 


“Này Ananda, trong ba (loại) người trước: có người không bị sa-sút, 
người sẽ bị sa-sút, và người hướng tới cảnh giới đọa-đày, thậm chí địa 
ngục. Trong sô ba người sau: có người không bị sa-sút, người sẽ bị sa-sút, 


và người hướng tới chứng ngộ Niêt-bàn.” 


63 (9) Thâm Nhập 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài giảng mang tính 
thâm nhập về Giáo Pháp.!'“ Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là một bài giảng mang tính thâm nhập về 
Giáo Pháp? 

[1] “Những khoái-lạc giác quan [dục-lạc| nên được hiểu; nguồn sốc 
và sự khởi sinh của những khoái-lạc giác quan nên được hiểu; sự đa dạng 
của những khoái-lạc giác quan nên được hiểu; hậu quả của những khoái- 
lạc giác quan nên được hiểu; sự chấm-dứt những khoái-lạc giác quan được 
hiểu. 

[2] “Những cảm-giác [thọ] nên được hiểu; nguồn gốc và sự khởi sinh 
của những cảm-giác nên được hiểu; sự đa dạng của những cảm-giác nên 
được hiểu; hậu quả của những cảm-giác nên được hiểu; sự chấm-dứt 
những cảm-giác nên được hiểu. 

[3] “Những nhận-thức [tưởng] nên được hiểu; nguồn gốc và sự khởi 
sinh của những nhận-thức nên được hiểu; sự đa dạng của những nhận-thức 
nên được hiểu; hậu quả của những nhận-thức nên được hiểu; sự chấm-dứt 


những nhận-thức nên được hiểu. 


[4] “Những ô-nhiễm [lậu hoặc] nên được hiểu; nguồn gốc và sự khởi 


128 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


sinh của những ô-nhiễm nên được hiểu; sự đa dạng của những ô-nhiễm 
nên được hiêu; hậu quả của những ô-nhiễm nên được hiệu; sự châm-dứt 


những ô-nhiễm nên được hiểu. 


[Š] “Nghiệp nên được hiệu; nguôn gôc và sự khởi sinh của nghiệp 
nên được hiệu; sự đa dạng của nghiệp nên được hiệu; hậu quả của nghiệp 


nên được hiểu; sự châm-dứt nghiệp nên được hiêu.!#!9 


[6] “Sự khổ nên được hiểu; nguồn gốc và sự khởi sinh của sự khổ nên 
được hiểu; sự đa dạng của sự khổ nên được hiểu; hậu quả của sự khổ nên 
được hiểu; sự chấm-dứt sự khổ nên được hiểu; con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt sự khổ nên được hiểu. 


(1) “Khi điều [1] (kinh gốc thì lặp lại đầy đủ lời của mỗi điều trên) 


được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


(a) “Này các Tỳ kheo, đây là năm đối-tượng của khoái-lạc giác quan: 
những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục”. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục”. Tuy nhiên, đây không 
phải là những khoái-lạc giác quan; trong giới luật của Thánh Nhân, đây 
được gọi là “những sự đối-tượng của khoái-lạc giác quan. Khoái-lạc giác 


quan của một người là do ý-định nhục-dục của người đó.!#! 


“Những thứ đẹp trong thế gian: không phải là những dục-lạc: 
Ý-định nhục-dục của một người mới là dục-lạc của người đó; 
Những thứ đẹp đẽ chỉ như chúng thực là trong thế gian, 
Nhưng người có trí thì loại bỏ tham muốn đối với chúng. 
(b) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn gốc và sự khởi sinh của 
những khoái-lạc giác quan? Chính sự tiếp-xúc là nguồn gốc và sự khởi 
sinh của khoái-lạc giác quan.!*! 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của những khoái-lạc giác quan? Chính 


« 129 


tham dục (tham muốn giác quan, nhục dục) đối với những hình-sắc là một, 
thêm nữa là tham dục đối với những âm-thanh, tham dục đối với những 
mùi-hương, tham dục đối với những mùi-vị, tham dục đối với những đối- 
tượng chạm xúc. Đây được gọi là sự đa dạng của những khoái-lạc giác 


quan. 


(d) “Và cái gì là hậu quả của những khoái-lạc giác quan? Một người 
sản sinh một sự hiện-hữu cá thê (danh tính) tương ứng với mọi thứ [khoái- 
lạc giác quan] người đó tham muốn và đó có thể là (thiện) quả của sự 
phước-đức hay (ác) quả của sự thất-phước.!3 Đây được gọi là hậu quả 
của những khoái-lạc giác quan. 


(e) “Và cái gì là sự chấm-dứt những khoái-lạc giác quan? Khi chấm 


dứt sự tiếp-xúc là chấm dứt những khoái-lạc giác quan. 


“Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt những khoái- 
lạc giác quan, gồm (tám phản): chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, 


chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những khoái- 
lạc giác quan, nguồn gốc và sự khởi sinh của những khoái-lạc giác quan, 
sự đa dạng của những khoái-lạc giác quan, hậu quả của những khoái-lạc 
giác quan, sự chấm-dứt của những khoái-lạc giác quan, và con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt những khoái-lạc giác quan, là người đó hiểu được đời 
sống tâm linh mang tính thâm nhập này là sự (là để) chắm-dứt những 


khoái-lạc giác quan.!#! 


“Chính vì điều này nên điều [1] đã được nói như vậy. 
(2) “Khi điều [2] được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


(a) “Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác: cảm-giác sướng (dễ chịu), 
cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác không sướng không khổ (trung 
tính). 


(b) “Và cái gì là nguôn gôc và sự khởi sinh của những cảm-giác? Sự 


tiêp-xúc là nguôn gôc và sự khởi sinh của chúng. 


130 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của những cảm-giác? Có cảm-giác sướng 
thuộc thế tục,!Š có cảm-giác sướng thuộc tâm linh; có cảm-giác khổ 
thuộc thế tục, có cảm-giác khổ thuộc tâm linh; có cảm-giác trung tính 
thuộc thế tục, có cảm-giác trung tính tâm linh. Đây được gọi là sự đa dạng 
của những cảm-giác. 

(d) “Và cái gì là hậu quả của những cảm-giác? Một người sản sinh 
một sự hiện-hữu cá thể (danh tính) tương tứng với mọi thứ [cảm-giác] 
người đó trải nghiệm và đó có thê là (thiện) quả của phước-đức hay (ác) 


quả của thất-phước. Đây được gọi là hậu quả của những cảm-giác. 

(e) “Và cái gì là sự chắm-dứt những cảm-giác? Khi chấm dứt sự tiếp- 
xúc là chấm dứt những cảm-giác. 

“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những cảm- 


giác, gồm (tám phân): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những cảm- 
giác, nguồn gốc và sự khởi sinh của những cảm-giác, hậu quả của những 
cảm-giác, sự chấm-dứt của những cảm-giác, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt những cảm-giác, là người đó hiểu được đời sống tâm linh mang 
tính thâm nhập là sự chấm-dứt những cảm-giác. 

“Chính vì điều này nên điều [2] đã được nói như vậy. 

(3) “Khi điều [3] được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 

(a) “Này các Tỳ kheo, có sáu nhận-thức: nhận-thức về những hình- 
sắc, nhận-thức về những âm-thanh, nhận-thức về những mùi-hương, nhận- 
thức về những mùi-vị, nhận-thức về những đối-tượng chạm xúc, nhận- 
thức về những hiện-tượng thuộc/của tâm. 

(b) “Và cái gì là nguồn gốc và sự khởi sinh của những nhận-thức? Sự 
tiếp-xúc là nguồn gốc và sự khởi sinh của chúng. 

(c) “Và cái gì là sự đa dạng của những nhận-thức? Một là nhận-thức 
về những hình-sắc, thêm nữa là nhận-thức về những âm-thanh, nhận-thức 


vê những mùi-hương, nhận-thức vê những mùi-vị, nhận-thức vê những 


5 1231 


đối-tượng chạm xúc, nhận-thức về những hiện-tượng thuộc/của tâm. Đây 


được gọi là sự đa dạng về những nhận-thức. 


(đ) “Và cái gì là hậu quả của những nhận-thức? Ta nói rằng, những 
nhận-thức có hệ quả là sự biểu-đạt.!“'® Người ta nhận-thức (tưởng) cái gì 
theo bất cứ cách nào, thì người ta biểu-đạt bản thân theo cách đó, [người 
đó nói:] “Tôi nhận-thức như vây và như vậy.* Đây được gọi là hậu quả của 


sự nhận-thức. (nhận thức ra sao thể hiện như vậy; tưởng sao nói vậy). 


(e) “Và cái gì là sự chấm-dứt của những nhận-thức? Khi chấm dứt sự 


tiếp-xúc là châm dứt những nhận-thức. 


“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những nhận- 


thức, gồm (tám phân): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những nhận- 
thức, nguồn gốc và sự khởi sinh của những nhận-thức, sự đa dạng của 
những nhận-thức, hậu quả của những nhận-thức, sự chấm-dứt của những 
nhận-thức, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những nhận-thức, là người 
đó hiểu được đời sống tâm linh mang tính thâm nhập là sự chấm-dứt 
những nhận-thức . 


“Chính vì điều này nên điều [3] đã được nói như vậy. 
(4) “Khi điều [4] được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


(a) “Này các Tỳ kheo, có ba loại sự ô-nhiễm: ô-nhiễm của/do nhục- 
dục (dục lậu), ô-nhiễm của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và ô-nhiễm của/do 


vô-minh (vô minh lậu). 


(b) “Và cái gì là nguôn gốc và sự khởi sinh của những ô-nhiễm? Vô- 
minh là nguôn gôc và sự khởi sinh của chúng. 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của những ô-nhiễm? Có những ô-nhiễm 
dẫn tới (tái sinh trong) địa-ngục; có những ô-nhiễm dẫn tới cõi súc-sinh, 
có những ô-nhiễm dẫn tới cảnh giới hồn ma ngạ-quỷ thống khổ; có những 
ô-nhiễm dẫn tới cảnh giới con-người; có những ô-nhiễm dẫn tới cảnh giới 


thiên-thần. Đây là sự đa dạng của những ô-nhiễm. 


132 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(d) “Và cái gì là hậu quả của những ô-nhiễm? Người chìm đăm trong 
vô-minh sản sinh một sự hiện-hữu cá thê (danh tính) tương ứng, đó có thê 
(thiện) quả của phước-đức hay (ác) quả của thất-phước. Đây được gọi là 


hậu quả của những cảm-giác. 


(e) “Và cái gì là sự chắm-dứt những ô-nhiễm? Khi chấm dứt vô-minh 


là chấm đứt những ô-nhiễm.(vô-minh tận, lậu tận) 


“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những ô- 


nhiễm, gồm (tám phần): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những ô- 
nhiễm, nguồn gốc và sự khởi sinh của những ô-nhiễm, sự đang dạng của 
những ô-nhiễm, hậu quả của những ô-nhiễm, sự chấm-dứt của những ô- 
nhiễm, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những ô-nhiễm, là người đó 
hiểu được đời sống tâm linh mang tính thâm nhập là sự chấắm-dứt những 
ô-nhiễm . 

“Chính vì điều này nên điều [4] đã được nói như vậy. 

(5) “Khi điều [5] được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


(a) “Này các Tỳ kheo, chính là sự cố-ý (tư) ta gọi là nghiệp (kam- 
ma).!“ Do đã chủ-ý, nên một người hành động bằng thân, lời-nói, hay 


tâm. 


(b) “Và cái gì là nguồn gốc và sự khởi sinh của những của nghiệp? Sự 


tiêp-xúc là nguôn gôc và sự khởi sinh của nghiệp. 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của nghiệp? Có nghiệp được nếm trải 
trong địa-ngục; có nghiệp được nếm trải trong cõi súc-sinh, có nghiệp 
được nếm trải trong cảnh giới ngạ-quỷ thống khổ; có nghiệp được nếm 
trải trong cảnh giới con-người; có nghiệp được nếm trải trong cảnh giới 
thiên-thần.!“!8 Đây là sự đa dạng của nghiệp. 

(đ) “Và cái gì là hậu quả của nghiệp? Ta nói, hậu quả của nghiệp có 
ba dạng, đó là: [được nếm trải] ngay trong kiếp này, hay trong kiếp [kế] 


sau, hay trong những thời kiếp sau nữa. Đây được gọi là hậu quả của 


° 133 


nghiệp.! 


(e) “Và cái gì là sự chấm-dứt của nghiệp? Khi chấm dứt sự tiếp-xúc 


là chấm dứt nghiệp. !429 


“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nghiệp, gồm 
(tám phần): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được nghiệp, nguồn 
gốc và sự khởi sinh của nghiệp, sự đa dạng của nghiệp, hậu quả của 
nghiệp, sự chấm-dứt của nghiệp, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
nghiệp, là người đó hiểu được đời sống tâm linh mang tính thâm nhập là 
sự chấm-dứt nghiệp . 


“Chính vì điều này nên điều [5] đã được nói như vậy. 
(6) “Khi điều [6] được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


(a) “Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; những sự buồn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não) là 
khổ; không được thứ mình muốn là khổ; nói tóm lại, năm-uân bị dính- 


chấp (năm thủ uần) là khô. 


(b) “Và cái gì là nguôn gôc và sự khởi sinh của khô? Dục-vọng (ái) là 


nguôn gôc và sự khởi sinh của khô. 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của khổ? Có sự khổ cùng cực; có sự khổ 
nhẹ; có sự khổ phai biến chậm; có sự khổ phai biến nhanh. Đây được gọi 
là sự đa dạng của khổ. 

(d) “Và cái gì là hậu quả của khổ? Ở đây, có người bị chỉ phối bởi sự 
khổ, với một cái tâm bị ám muội bởi nó, bởi những sự buôn sâu, những sự 
than khóc, những sự khổ đau, những sự ưu phiền, những sự tuyệt vọng; 
người đó khóc lóc đấm ngực và bị quần trí. Hoặc hay là, do bị chi phối bởi 
sự khổ, với một cái tâm bị ám muội bởi nó, người đó ra tay tìm kiếm ở 
bên ngoài, người đó nói rằng: “Có ai biết (thần chú nào) một chữ hay hai 
chữ đề làm chấm-dứt sự khổ này, hay không??!! Ta nói rằng, sự khổ làm 


cho người ta quân trí hoặc đi tìm kiêm. Đây được gọi là hậu quả của sự 


134 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


khổ. 

(e) “Và cái gì là sự chấm-dứt khổ? Khi chấm dứt dục-vọng là chấm 
dứt sự khô. (ái diệt, khổ diệt) 

“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô, gồm (tám 
phân): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiêu được sự khô, nguôn 
gôc và sự khởi sinh của sự khô, sự đang dạng của sự khô, hậu quả của sự 
khổ, sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ, là người đó 


hiểu được đời sống tâm linh mang tính thâm nhập là sự chấm-dứt khổ . 
“Chính vì điều này nên điều [6] đã được nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bài thuyết giảng mang tính thâm nhập đó về 
Giáo Pháp.” 


64 (10) Tiếng Gẫm Sư Tử 


“Này các Tỳ kheo, có sáu năng-lực của một Như Lai mà Như Lai có 
được, do có được chúng nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí người đứng 
đầu, cất lên tiếng gầm sư tử của mình trong các hội chúng, và thiết lập sự 
quay chuyên bánh xe của trời brahma (bánh xe Giáo Pháp).!”? Sáu đó là 
gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu được “điều có thể là có thể 
và điều không thể là không thể” đúng như nó thực là.!'“ Vì Như Lai hiểu 
được “điều có thể là có thể và điều không thể là không thể” đúng như nó 
thực là, nên đây là một năng-lực của một Như Lai mà Như Lai có được, 
do có được nó nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên 
tiếng gầm sư tử của mình trong các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển 
bánh xe của trời brahma. 

(2) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “hậu-quả của sự mang nghiệp quá 
khứ, hiện tại, và tương lại tính theo những sự có-thể (xảy ra) và những 


nguyên nhân” đúng như nó thực là.!?t Vì Như Lai hiểu được “hậu-quả của 


° 135 


sự mang nghiệp ...` nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai mà Như 
Lai có được, đo có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyền bánh 


xe của trời brahma. 


(3) “Lại nữa, Như Lai hiểu được “sự ô-nhiễm, sự thanh-tây, và sự 
thoát-ra khỏi những tầng thiền định, những sự giải-thoát, những sự định- 
tâm, và những sự chứng-định (siêu định, như “diệt thọ tưởng định”...).!“Š 
Vì Như Lai hiểu được “sự ô-nhiễm, sự thanh-tây, và sự thoát-ra những 
tầng thiền định ...” nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai mà Như 
Lai có được, đo có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyên bánh 


xe của trời brahma. 


(4) “Lại nữa, Như Lai có thê nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình, 
đó là: một lần sinh, hai lần sinh ... /gióng kinh 6:2, đoạn (4)J.... Như Lai 
nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. Vì 
Như Lai có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của mình ... với những 
tổng quan và chỉ tiết như vậy, nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai 
(fúc mạng mình) mà Như Lai có được, do có được nó nên Như Lai... thiết 
lập sự quay chuyền bánh xe của trời brahma. 


(Š) “Lại nữa, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, Như Lai nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... /giống 
kinh 6:2, đoạn (4)J ... và Như Lai hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của mình như vậy. Vì Như Lai 
... hiểu được cách những chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của 
mình như vậy, nên đây cũng là năng-lực của một Như Lai (/hiên nhãn 
minh) mà Như Lai có được, do có được nó nên Như Lai ... thiết lập sự 


quay chuyên bánh xe của trời brahma. 


(6) “Lại nữa, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, 
bằng trí-biết trực-tiếp, Như Lai đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 
đó, Như Lai an trú trong đó. Vì Như Lai đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ ... nên đây cũng là một 


năng-lực của Như Lai (lậu tận minh) mà Như Lai có được, do có được nó 


136 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


nên Như Lai ... thiết lập sự quay chuyền bánh xe của trời brahma. 


“Đây là sáu năng-lực của Như Lai mà Như Lai có được, do có được 
chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên tiếng 
gầm sư tử trong những hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của 
trời brahma. 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 
một câu hỏi liên quan đến trí-biết của Như Lai về “điều có thể là có thể, 
điều không thê là không thể” đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi được 


hỏi như vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 
một câu hỏi liên quan đến trí-biết của Như Lai về 'hậu-quả của sự mang 
nghiệp trong quá khứ, hiện tại, và tương lai tính theo những sự có thể và 
những nguyên nhân” đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi được hỏi như 


vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết này. 


(3) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 
một câu hỏi liên quan đến trí-biết của Như Lai về “sự ô-nhiễm, sự thanh- 
tây, và sự thoát-ra những tầng thiền định, những sự giải-thoát, những sự 
định-tâm, và những sự chứng-thiền” đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi 
được hỏi như vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết 
này. 

(4) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 
một câu hỏi liên quan đến trí-biết của Như Lai về “sự nhớ lại những cõi 
kiếp quá khứ' (túc mạng minh) đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi được 
hỏi như vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết 


này. 1426 


(5) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 
một câu hỏi liên quan đến trí-biết về “sự chết đi và tái sinh của những 
chúng sinh" (thiên nhãn minh) đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi được 


hỏi như vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết này. 


(6) “Này các Tỳ kheo, nếu những người khác đến gặp và hỏi Như Lai 


° 137 


một câu hỏi liên quan đến trí-biết về “sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ” (lậu tận minh) đúng như nó thực là, thì Như Lai, khi 
được hỏi như vậy, sẽ trả lời họ một cách chính xác như Lai đã hiểu trí-biết 


` 


này. 


(1) “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, trí-biết về “điều có thể là có thể và 
điều không thê là không thể” đúng như nó thực là chỉ có được với người 
đạt định, không có được với người thiếu định. 


(2) “Ta nói răng, trí-biết về 'hậu-quả của sự mang nghiệp trong quá 
khứ, hiện tại, và tương lai tính theo những sự có-thể và những nguyên- 
nhân” đúng như nó thực là chỉ có được với người đạt định, không có được 
với người thiếu định. 

(3) “Ta nói rằng, trí-biết về “sự ô-nhiễm, sự thanh-tây, và sự thoát-ra 
đối với những tầng thiền định, những sự giải-thoát, những sự định-tâm, và 
những sự chứng-định" đúng như chúng thực là chỉ có được với người đạt 
định, không có được với người thiếu định. 

(4) “Ta nói rằng, trí-biết về “sự nhớ lại những cõi kiếp trước" (túc 
mạng minh) đúng như nó thực là chỉ có được với người đạt định, không có 
được với người thiếu định. 

(5) “Ta nói rằng, trí-biết về “sự chết đi và tái sinh của những chúng 
sinh" (thiên nhãn minh) đúng như nó thực là chỉ có được với người đạt 
định, không có được với người thiếu định. 

(6) “Ta nói rằng, trí-biết về “sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ” (lậu tận minh) đúng như nó thực là chỉ có được với 
người đạt định, không có được với người thiếu định. 

“Vậy đó, này các Tỳ kheo, sự định-tâm là đạo; sự thiếu định-tâm là 


sai đạo.” 


NHÓM 2 
THÁNH QUÁ BẤT LAI 


138 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


65 (1) Bất Lai 


“Này các Tỳ kheo, nếu không dẹp bỏ sáu điều, một người không có 
khả năng chứng ngộ thánh quả Bất-lai. Sáu đó là gì? Sự thiếu niềm-tin, sự 
thiếu sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức, sự bắt-chấp về mặt đạo đức, sự lười- 
biếng, sự mò-rối của tâm (thất định), và sự thiếu trí-tuệ. Nếu chưa đẹp bỏ 


sáu điều này, một người không có khả năng chứng ngộ thánh quả Bắt-lai. 


“Này các Tỳ kheo, nếu đẹp bỏ sáu điều, một người có khả năng 
chứng ngộ thánh quả Bắt-lai. Sáu đó là gì? Sự thiếu niềm-tin, thiếu sự biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức, sự bắt-chấp về mặt đạo đức, sự lười-biếng, Sự mờ- 
rối của tâm (thất định), và sự thiếu trí-tuệ. Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, 


một người có khả năng chứng ngộ thánh quả Bắt-lai.” 


66 (2) A-la-hán 


“Này các Tỳ kheo, nếu không đẹp bỏ sáu điều, một người không có 
khả năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Sáu đó là gì? Sự đò-đẫn (hôn 
trầm), sự buôn-ngủ (thụy miên), sự bắt-an (trạo cử), sự hỗi-tiếc (hối quá), 
sự thiếu niềm-tin (thiểu tín; nghi ngò), và sự lơ-tâm phóng dật. Nếu không 
đẹp bỏ sáu điều này, một người không có khả năng chứng ngộ thánh quả 
A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ sáu điều, một người có khả năng 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Sáu đó là gì? Sự đò-đẫn, sự buồn-ngủ, sự 
bắt-an, sự hồi-tiếc, sự thiếu niềm-tin, và sự lo-tâm phóng dật. Sau khi đã 
đẹp bỏ sáu điều này, một người có khả năng chứng ngộ thánh quả A-la- 


”? 


hán. 


67 (3) Những Bạn Hữu 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có những bạn xấu, những đồng 
hành xấu, và những đồng đạo xấu, khi đó người đó đi theo, dựa theo, và 


chú tâm theo những bạn xấu và làm theo gương của họ, thì (1) không thể 


„ 139 


nảo người đó hoàn thành bồn phận giữ hạnh-kiêm đúng đắn (chánh hạnh). 
Khi không hoàn thành bốn phận giữ hạnh-kiểm đúng đắn, thì (2) không 
thể nào người đó hoàn thành bồn phận của một học-nhân. Khi không hoàn 
thành bốn phận của một học-nhân, thì (3) không thể nào người đó hoàn 
thành về giới-hạnh. Khi không hoàn thành về giới-hạnh, thì (4) không thê 
nào người đó dẹp bỏ tham-dục giác quan (nhục dục), (Š) tham-dục đối với 


sắc (sắc dục), hay (6) tham-dục đối với vô-sắc (vô-sắc dục). ! 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có những bạn tốt, những đồng 
hành tốt, và những đồng đạo tốt, khi đó người đó đi theo, dựa theo, và chú 
tâm theo những bạn tốt và làm theo gương của họ, thì (1) có khả năng 
người đó hoàn thành bồn phận giữ hạnh-kiểm đúng đắn (chánh hạnh). Sau 
khi đã hoàn thành bốn phận giữ hạnh-kiểm đúng đắn, thì (2) có khả năng 
người đó hoàn thành bổn phận của một học-nhân. Sau khi đã hoàn thành 
bốn phận của một học-nhân, thì (3) có khả năng người đó hoàn thành về 
giới-hạnh. Sau khi đã hoàn thành về giới-hạnh, thì (4) có khả năng người 
đó dẹp bỏ tham-dục giác quan (nhục dục), (5) tham-dục đối với sắc (sắc 
dục), và (6) tham-dục đối với vô-sắc (vô-sắc dục).” 


68 (4) Thích Gặp Gõ Giao Lưu 


“Này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo là người thích gặp gỡ (người này 
người nọ), người vui thích sự gặp gỡ, người hết lòng thích sự gặp gỡ; là 
người thích sự tụ tập (nhóm, nhiều người), người vui thích sự tụ tập, 
người hết lòng thích sự tụ tập, thì không thể nào người đó thấy vui thích 
“sự ở một-mình” khi người đó ở một mình. (2) Người không vui thích “sự 
ở một-mình” khi đang ở một mình thì không thể nào có được đối-tượng 
của tâm.!8 (3) Người không có được đối-tượng của tâm thì không thê nào 
hoàn thành chánh-kiến. (4) Người không hoản thành chánh-kiến thì không 
thể nào hoàn thành chánh-định. (5) Người không hoàn thành chánh-định 
thì không thể nào dẹp bỏ những gông-cùm. (6) Khi chưa dẹp bỏ những 
gông-cùm thì không thể nào người đó chứng ngộ Niết-bàn. 


140 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Này các Tỳ kheo, (I) một Tỳ kheo là người không thích gặp gỡ 
(người này người nọ), người không vui thích sự gặp gỡ, người không hết 
lòng thích sự gặp gỡ; là người không thích sự tụ tập (nhóm, nhiều người), 
người không vui thích sự tụ tập, người không hết lòng thích sự tụ tập, thì 
có khả năng người đó thấy vui thích “sự ở một-mình” khi người đó ở một 
mình. (2) Người vui thích “sự ở một-mình” khi đang ở một mình thì có 
khả năng có được đối-tượng của tâm. (3) Người có được đối-tượng của 
tâm thì có khả năng hoàn thành chánh-kiến. (4) Ngườ hoàn thành chánh- 
kiến thì có khả năng hoàn thành chánh-định. (5) Người hoàn thành chánh- 
định thì có khả năng dẹp bỏ những gông-cùm. (6) Sau khi đã dẹp bỏ 
những gông-cùm thì có khả năng người đó chứng ngộ Niết-bàn.” 


69 (5) Một Thiên Thân 

Lúc đó, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với vẻ đẹp tuyệt vời, 
chiếu sáng hết Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
và đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của một 
Tỳ kheo. Sáu đó là gì? Tôn kính Vị Thây, tôn kính Giáo Pháp, tôn kính 
Tăng Đoàn, tôn kính sự tu-tập, dễ tu sửa (bởi người khác và bởi mình), và 
có đạo-hữu tốt. Sáu phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 
kheo.” 

Đây là điều vị thiên thần đó đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi vị thiên thần 
đó, do nghĩ “Vị Thầy đã đồng ý với mình" nên đã kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mất tại đó. 

Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời ... [Phật kể lại nguyên câu chuyện] ...” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 


Tôn: 


5Ò 14I 


“Thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều này mới 
được Thế Tôn nói ra một cách vắn tắt, như sau đây. Thưa Thế Tôn, ở đây 
(1) một Tỳ kheo tự mình tôn kính Vị Thầy và nói lời đề cao sự tôn kính 
dành cho Vị Thầy; người đó khuyến khích những Tỳ kheo không tôn kính 
Vị Thầy nên tu dưỡng sự tôn kính dành cho Vị Thầy, và vào lúc thích hợp, 
một cách chân thành và chân thực, người đó nói lời đề cao những Tỳ kheo 
biết tôn kính Vị Thầy. (2) Người đó tự mình tôn kính Giáo Pháp ... (3) ... 
tôn kính Tăng Đoàn ... (4)... tôn kính sự tu-tập ... (5)... dễ tu sửa (bởi 
người khác và bởi mình) ... (6)... có đạo-hữu tốt, và nói lời đề cao sự có 
đạo-hữu tốt; người đó khuyến khích những Tỳ kheo không có đạo-hữu tốt 
nên có những đạo-hữu tốt, và vào lúc thích hợp, một cách chân thành và 
chân thực, người đó nói lời đề cao những Tỳ kheo có những đạo-hữu tốt. 
Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy là con hiểu một cách chỉ tiết ý 


nghĩa của điêu mới được Thê Tôn nói ra một cách văn tắt.” 


[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu 


được một cách chi tiệt điêu mới được ta nói ra một cách văn tắt như vậy. 


“Ở đây, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo tự mình tôn kính Vị Thây ... 
[Phật lặp lại toàn nội dung thây Xá-lợi-phất mới nói]... Ỹ nghĩa của điều 
mới được ta nói một cách vắn tắt nên được hiểu một cách chỉ tiết theo 


cách như vậy.” 


70 (6) Sự Định Tâm 
(D “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo không có sự định-tâm (sự định- 


tâm đó) là bình an, siêu phàm, đắc được thông qua sự làm tĩnh-lặng, và 
đạt tới sự hợp-nhất thì (1) không thể nào người đó có thể: “Vận dụng được 
nhiều loại thần-thông khác nhau (/hẩn thông biến hóa): biễn một thân 
thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân ... [giống đoạn (1) kinh 
6:02 ở trên] ... bay tới cõi trời brahma. (2) Không thể nào người đó có thể: 
“Với tai thiên thánh (/hiên nhấn thông), đã được thanh lọc và vượt trên 


loài người, nghe được cả hai loại âm thanh, ở cõi trời và ở cõi người, ở xa 


142 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


và ở gần. (3) Không thể nào người đó có thể: “Hiểu được tâm của những 
chúng sinh khác và người khác (/ha tâm thông) ... [giống đoạn (3) kinh 
6:02 ở trên] ... một cải tâm được giải thoát là tâm được giải thoát. (4) 
Không thê nào người đó có thể: “Nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ (/hiên 
nhãn mình) ... [giống đoạn (4) kinh 6:02 ở trên]... với những tông quan và 
chỉ tiết của chúng. (5) Không thể nào người đó có thể: “Bằng mắt thiên 
thánh (/hiên nhãn mình), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... [giống đoạn (5) kinh 6:02 ở 
írên] ... người đó có thể hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, 
chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của mình như vậy. (6) Không thê nào 
người đó có thể: “Với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng 
trí-biết trực-tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, 
sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó có 
thể an trú trong đó (lậu tận mình). 


(II) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có sự định-tâm (sự định-tâm đó) 
là bình an, siêu phàm, đắc được thông qua sự làm tĩnh-lặng, và đạt tới sự 
hợp-nhất thì (1) có khả năng người đó có thể: “Vận dụng nhiều loại thần 
thông khác nhau (/hần thông biến hóa) ... [như đoạn (1) kế trên] ... (2) Có 
khả năng người đó có thê: “Với tai thiên thánh (/hiên nhãn thông) ... [như 
đoạn (2) kế trên] ... (3) Có khả năng người đó có thể hiểu được tâm của 
những chúng sinh khác và người khác (/ha tâm thông) ... [như đoạn (3) kế 
irên] ... (4) Có khả năng người đó có thê: “Nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ 
(úc mạng mình) ... [như đoạn (4) kế trên] ... (5) Có khả năng người đó có 
thể: “Với mắt thiên thánh (thiên nhấn minh)... [như đoạn (5) kế trên]... 
(6) Có khả năng người đó có thể:°Với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm (/đu rận 


mình) ... [ép tục như đoạn (6) kế trên]... ” 


71 (7) Có Khủ Năng Chứng Ngộ 

“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là không khả năng 
chứng ngộ một trạng thái đặc biệt (khác biệt) nào cả,''?? [cho dù] đang sẵn 
có một cơ-sở thích hợp. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu 


5Ò 143 


được (những điều này) đúng như nó thực là: “Đây là những phẩm chất 
thuộc sự suy-đổi”, và (2) “Đây là những phẩm chất thuộc sự ốn-định', và 
(3) 'Đây là những phẩm chất thuộc sự phân-biệt, và (4) “Đây là những 
phẩm chất thuộc sự thâm-nhập'; (5) Và người đó không tu tập một cách 
kỹ càng, và (6) người đó không làm những điều thích hợp. Có sáu phẩm 
chất này, một Tỳ kheo là không khả năng chứng ngộ một trạng thái đặc 


biệt nào cả, [cho dù] đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là có khả 
năng chứng ngộ một trạng thái đặc biệt, khi đang sẵn có một cơ-sở thích 
hợp. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được (những điều này) 
đúng như chúng thực là: 'Đây là những phẩm chất thuộc sự suy-đồi”, và 
(2) 'Đây là những phẩm chất thuộc sự ôn-định”, và (3) “Đây là những 
phẩm chất thuộc sự phân-biệt”, và (4) “Đây là những phẩm chất thuộc sự 
thâm-nhập”; (5) Và người đó tu tập một cách kỹ cảng, và (6) người đó làm 
những điều thích hợp. Có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là có khả 
năng chứng ngộ một trạng thái đặc biệt, khi đang có sẵn một cơ-sở thích 
hợp. 


Là) 


72 (8) Sức Mạnh 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là không khả năng 
đạt được sức mạnh trong sự định-tâm (định lực). Sáu đó là gì? (1) Ở đây, 
một Tỳ kheo không thiện khéo trong việc chứng đắc sự định-tâm; (2) 
người đó không thiện khéo trong (duy trì) thời gian định-tâm; (3) người đó 
không thiện khéo trong việc thoát ra khỏi sự định-tâm (tầng thiền định); 
(4) người đó không tu tập một cách kỹ càng; (Š) người đó không tu tập 
một cách kiên định; và (6) người đó không làm điều thích hợp. Có sáu 
phẩm chất này, một Tỳ kheo là không khả năng đạt được sức mạnh của sự 


định-tâm. 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là có khả năng đạt 
được sức mạnh trong sự định-tâm (định lực). Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một 


144 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Tỳ kheo thiện khéo trong việc chứng đắc sự định-tâm; (2) người đó thiện 
khéo trong (duy trì) thời gian định-tâm; (3) người đó thiện khéo trong việc 
thoát ra khỏi sự định-tâm (tầng thiền định); (4) người đó tu tập một cách 
kỹ càng: (5) người đó tu tập một cách kiên định; và (6) người đó làm điều 
thích hợp. Có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là có khả năng đạt 


được sức mạnh của sự định-tâm.” 


73 (9) Tầng Thiền Định Thứ Nhất (1) 


“Này các Tỳ kheo, nếu chưa đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất. Sáu đó là gì? 
Đó là: tham-dục, sự sân-giận, sự buôn-ngủ và đờ-đẫn, sự bất-an và hối- 
tiếc, và sự nghi-ngờ (năm chướng-ngại, ngũ cái); và người chưa nhìn thấy 
rõ ràng “sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan' bằng trí-tuệ chánh 
đúng, đúng như nó thực là. Nếu chưa dẹp bỏ sáu điều này, người tu là 
không khả năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ nhất. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 
năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ nhất. Sáu đó là 
gì? Đó là: tham-dục, sự sân-giận ... Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, người 
tu là có khả năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ 


nhât.” 


74 (10) Tâng Thiền Định Thứ Nhất (2) 


“Này các Tỳ kheo, nếu chưa đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất. Sáu đó là gì? 
Đó là: ý nghĩ tham-dục, ý nghĩ ác-ý, ý nghĩ gây-hại, nhận thức tham-dục, 
nhận thức ác-ý, nhận thức gây-hại. Nếu chưa đẹp bỏ sáu điều này, người 
tu là không khả năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ 
nhât. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 


° 145 


năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ nhất. Sáu đó là 
gì? Đó là: ý nghĩ tham-dục, ý nghĩ ác-ý ... Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, 
người tu là có khả năng chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định 
thứ nhất.” 


146 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


NHÓM 3 
THÁNH QUÁ A-LA-HÁN 


75 (1) Trong Sự Khổ Đau 


“Này các Tỳ kheo, có sáu điều này, một Tỳ kheo sống trong sự khổ 
đau ngay trong kiếp này—với sự khổ sở, thống khổ, và sốt não—và khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông đợi một nơi-đến xấu dữ. 
Sáu đó là gì? Đó là: ý nghĩ tham-dục, ý nghĩ ác-ý, ý nghĩ gây-hại, nhận 
thức tham-dục, nhận thức ác-ý, nhận thức gây-hại. Có sáu điều này, một 
Tỳ kheo sống trong sự khổ đau ngay trong kiếp này—với sự khổ sở, thống 
khổ, và sốt não—và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông 


đợi một nơi-đên xâu đữ. 


“Này các Tỳ kheo, có sáu điều này, một Tỳ kheo sông một cách hạnh 
phúc ngay trong kiếp này—không sự khô sở, thống khổ, và sốt não—và 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông đợi một nơi-đến tốt 
lành. Sáu đó là gì? Đó là: ý nghĩ từ-bỏ, ý nghĩ thiện-chí, ý nghĩ vô-hại, 
nhận thức từ-bỏ, nhận thức thiện-chí, và nhận thức vô-hại. Có được sáu 
điều này, một Tỳ kheo sống một cách hạnh phúc ngay trong kiếp này— 
không sự khổ sở, thống khổ, và sốt não—và khi thân tan rã, sau khi chết, 


người đó có thể trông đợi một nơi-đến tốt lành.” 


26 (2) Thánh Quả A-la-hán 


“Này các Tỳ kheo, nếu chưa đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Sáu đó là gì? Sự tự-ta (ngã mạn), sự 
tự-tI (ty mạn), sự kiêu-ngạo (quá mạn), sự tự-đại (tự đánh giá mình cao 
siêu so với mình thực), sự bướng-bỉnh, và sự tự-hèn (tự nhận mình là thấp 
hèn). Nếu chưa dẹp bỏ sáu điều này, người tu là không khả năng chứng 


ngộ thánh quả A-la-hán.!439 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 
năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Sáu đó là gì? Sự tự-ta, sự tự-ti... 


5 147 


Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, người tu là có khả năng chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán.” 


77 (2) Cao Siêu 


“Này các Tỳ kheo, nếu không đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự-thấy xứng 
đáng của bậc thánh hiền. Sáu đó là gì? Đó là: sự mờ-rối của tâm (thất 
niệm), sự thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác), sự không phòng-hộ các cửa của 
các căn cảm-nhận (giác quan), sự không tiết-độ trong ăn uống, sự hai mặt 
ngụy tạo, và sự xu nịnh. Nếu không đẹp bỏ sáu điều này, người tu là 
không khả năng chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự- 


thấy xứng đáng của bậc thánh hiền. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã đẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 
năng chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân về sự-biết và sự-thấy xứng đáng 
của bậc thánh hiền. Sáu đó là gì? Đó là: sự mờ-rối của tâm, sự thiếu rõ- 
biết ... Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, người tu là có khả năng chứng ngộ 
sự khác-biệt siêu nhân về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của bậc thánh 


hiện.” 


78 (4) Hạnh Phúc 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một người có nhiều hạnh phúc 
và niềm vui ngay trong kiếp này, và người đó đã đặt nền tảng cho sự diệt 
trừ những ô-nhiễm. Sáu đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo vui thích Giáo 
Pháp, vui thích sự tu-tập [tâm; thiền tập]. vui thích sự từ-bỏ, vui thích sự 
sống độc-thân, vui thích sự không đau-đớn (tức tránh xa kiểu tu hành xác 
đau đớn), và vui thích sự không tăng-phóng (không đề phóng tâm này nọ). 
Có được sáu phẩm chất này, một người có nhiều hạnh phúc và niềm vui 
ngay trong kiếp này, và người đó đã đặt nền tảng cho sự diệt trừ những ô- 


nhiễm.” 


148 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


79 (5) Thành Tựu 


“Có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là không khả năng thành tựu một 
phẩm chất thiện mà người đó chưa thành tựu hay tăng cường một phẩm 
chất thiện mà người đó đã thành tựu. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo 
không thiện khéo về sự đạt-được, (2) không thiện khéo về sự mất-đi, (3) 
không thiện khéo về những phương-tiện; (4) người đó không khởi tạo 
mong-muốn đề thành tựu những phẩm chất thiện mình chưa thành tựu; (5) 
người đó không phòng-hộ những phẩm chất thiện mình đã thành tựu; (6) 
người đó không hoàn-thành những phận-sự của mình thông qua sự cố- 
găng kiên trì. Có sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là không khả năng 
thành tựu một phẩm chất thiện mình chưa thành tựu hay tăng cường một 
phẩm chất thiện mình đã thành tựu. 


“Có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là có khả năng thành tựu một phẩm 
chất thiện mà người đó chưa thành tựu và tăng cường một phẩm chất thiện 
mà người đó đã thành tựu. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo thiện 
khéo về sự đạt-được, (2) thiện khéo về sự mắt-đi, (3) thiện khéo về những 
phương-tiện; (4) người đó khởi tạo mong-muốn đề thành tựu những phẩm 
chất thiện mình chưa thành tựu; (5) người đó phòng-hộ những phẩm chất 
thiện mình đã thành tựu; (6) người đó hoàn-thành những phận-sự thông 
qua sự cố-gắng kiên trì. Có được sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là có 
khả năng thành tựu một phẩm chất thiện mình chưa thành tựu và tăng 


cường một phẩm chất thiện mình đã thành tựu.” 


60 (6) Sự Lớn Lao 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo không bao 
lâu sẽ đạt tới sự lớn lao và rộng lớn trong những phẩm chất [thiện]. Sáu đó 
là gì? Ở đây, một Tỳ kheo có nhiều về ánh-sáng;!'°! có nhiều về sự cố- 
găng: có nhiều về sự cảm-hứng: người đó không tựụ-mãn; người đó không 


lơ là bổn-phận đối với (sự tu tập) những phẩm chất thiện; và người đó 


„ồ 149 


vươn mình xa hơn nữa. Có được sáu phâm chất này, một Tỳ kheo không 


bao lâu sẽ đạt tới sự lớn lao và rộng lớn trong những phẩm chất [thiện].” 


81 (7) Địa Ngục (1) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một người bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Sáu đó là gì? Người sát-sinh, gian- 
cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, có tham-muốn xấu ác, và nắm giữ 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có được sáu phẩm chất nảy, một người bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một người được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Sáu đó là gì? Người kiêng 
cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói láo 
nói sal; người có ít tham muốn (tri túc, thanh bần), và người nắm giữ 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Có được sáu phẩm chất này, một người 


được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


82 (8) Địa Ngục (2) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một người bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Sáu đó là gì? Người sát-sinh, gian- 
cắp, tà-dâm tả dục, nói-dối nói láo; người đó tham lam, và hỗn hào. Có 
được sáu phẩm chất này, một người bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 


đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một người được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Sáu đó là gì? Người đó 
kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ 
nói-dối nói láo; người không tham lam, và không hỗn hào. Có được sáu 
phẩm chất này, một người được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa 


thăng lên đó.” 


150 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


83 (9) Trạng Thái Bậc Nhất 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là không khả năng 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán, là trạng thái bậc nhất. Sáu đó là gì? Ở đây, 
một Tỳ kheo không có niềm-tin, không biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và 
bắt-chấp về mặt đạo đức; người đó lười-biếng, và không có trí; và chỉ lo 
lắng về thân thể và mạng sống. Có sáu phẩm chất này, một Tỳ kheo là 


không khả năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán, là trạng thái bậc nhất. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là có khả 
năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán, là trạng thái bậc nhất. Sáu đó là gì? 
Ở đây, một Tỳ kheo có được niềm-tin, biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và biết 
sợ-hãi về mặt đạo đức; người đó nỗ-lực (tinh tần), và có trí; và người đó 
không lo âu về thân thể và mạng sống. Có được sáu phẩm chất này, một 
Tỳ kheo là có khả năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán, là trạng thái bậc 
nhât.” 


84 (10) Những Đêm 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có sáu phẩm chất, thì đù cho 
ngày đến hay đêm đến, đối với người đó chỉ có sự suy đôi trong những 
phẩm chất thiện, chứ không có sự tăng trưởng. Sáu đó là gì? (1) một Tỳ 
kheo có những tham-muốn mạnh (đa dục), cảm thấy sầu-sở, và không biết 
hài-lòng (bất tri túc) với mọi y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang VỚI 
chu cấp cho người bệnh; người đó (2) không có niềm-tin, (3) thất-đức 
(thiếu giới-hạnh), (4) lười-biếng, (5) có tâm mờ-rối (thất niệm), và (6) 
không có trí. Khi một Tỳ kheo có sáu phẩm chất này, thì dù cho ngày đến 
hay đêm đến, đối với người đó chỉ có sự suy đồi, trong những phẩm chất 


thiện, chứ không có sự gia-tăng 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có sáu phẩm chất, thì dù ngày 
đến hay đêm đến, đối với người đó chỉ có sự tăng trưởng trong những 
phẩm chất thiện, chứ không có sự suy đôi. Sáu đó là gì? (1) một Tỳ kheo 


không có những tham-muốn mạnh (thiêu dục), không cảm thấy sầu-khổ, 


151 


và biết hài-lòng (tri túc) với mọi y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh; người đó (2) được phú cho niềm-tin, (3) đức- 
hạnh (có giới-hạnh), (4) có nỗ-lực (tinh tấn), (5) có chánh-niệm, và (6) có 
trí. Khi một Tỳ kheo có được sáu phẩm chất này, thì dù ngày đến hay đêm 
đến, đối với người đó chỉ có tăng tưởng trong những phẩm chất thiện, chứ 


không có sự suy đôi.” 


NHÓM 4 
SỰ NGUỘI MÁT 


85 (1) Sự Nguội Mát 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là không khả năng 
chứng ngộ sự nguội-mát vô thượng (cao nhất). Sáu đó là gì? (1) Ở đây, 
một Tỳ kheo không trấn áp cái tâm vào lúc nó cần được trần áp; (2) người 
đó không cố gắng (nỗ lực, dụng hết) cái tâm vào lúc nó cần được cô gắng: 
(3) người đó không khích lệ cái tâm vào lúc nó cần được khích lệ; và (4) 
người đó không nhìn vào cái tâm với sự buông-xả vào lúc người đó nên 
nhìn nó với sự buông-xả. (Š) Người đó có khuynh hướng (tính khí, căn cơ) 
thấp nhược, và (6) người đó vui thích sự hiện-hữu cá thể (danh tính). Có 
sáu phâm chất này, một Tỳ kheo là không khả năng chứng ngộ sự nguội- 


mát vô thượng. !*2 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, một Tỳ kheo là có khả năng 
chứng ngộ sự mát-nguội vô thượng. Sáu đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo 
biết trấn áp cái tâm vào lúc nó cần được trấn áp; (2) người đó có gắng cái 
tâm vào lúc nó cần được cố găng: (3) người đó khích lệ cái tâm vào lúc nó 
cần được khích lệ; và (4) người đó nhìn vào cái tâm với sự buông-xả vào 
lúc người đó nên nhìn nó với sự buông-xả. (5) Người đó có khuynh hướng 
cao ưu, và (6) người đó vui thích Niết-bàn. Có sáu phâm chất nảy, một Tỳ 


kheo là có khả năng chứng ngộ sự nguội-mát vô thượng.” 


152 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


66 (2) Những Cản Trở 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, thì ngay cả khi đang lắng nghe 
Giáo Pháp tốt lành, người tu cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã 
được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phâm chất thiện 
lành”.!3 Sáu đó là gì? Người bị cản trở bởi nghiệp; người bị cản trở bởi 
sự ô-nhiễm; người bị cản trở bởi hậu-quả (của nghiệp; nghiệp quả); người 
không có niềm-tin; người không có sự mong-cầu; và người không có trí- 
khôn.! Có sáu phẩm chất này, thì ngay cả khi đang lắng nghe Giáo Pháp 
tốt lành, người tu cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã được định 
xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, thì khi đang lắng nghe!°Š 


Giáo Pháp tốt lành, người tu có khả năng bước vào “đạo lộ đã được định 
xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. Sáu đó 
là gì? Người không bị cản trở bởi nghiệp; người không bị cản trở bởi ô- 
nhiễm; người không bị cản trở bởi hậu-quả (của nghiệp; nghiệp quả); 
người được phú cho niềm-tin; người có sự mong-cầu; và người có trí- 
khôn. Có được sáu phẩm chất này, khi đang lắng nghe Giáo Pháp, người 
tu có khả năng bước vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có| sự chân- 
chính trong những phẩm chất thiện lành”.” 


87 (3) Kẻ Sát Nhân 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, thì ngay cả khi đang lắng nghe 
Giáo Pháp tốt lành, một người cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã 
được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện 
lành”. Sáu đó là gì? (1) Kẻ từng giết mẹ; (2) kẻ từng giết cha; (3) kẻ từng 
giết một A-la-hán; (4) kẻ với tâm thù ghét từng làm chảy máu Như Lai; 
(5) kẻ gây ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn; (6) người vô trí, ngu si, đần độn. 
Có sáu phẩm chất này, thì ngay cả khi đang lắng nghe Giáo Pháp tốt lành, 
người tu cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã được định xong gồm 


có [của] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành. 


°« 153 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, khi đang lắng nghe Giáo 
Pháp tốt lành, một người có khả năng bước vào “đạo lộ đã được định xong 
[gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. Sáu đó là gì? 
(1) Không phải là kẻ ... (Š)... (nữ đoạn trên) ... ; (6) người có trí, thông 
mình, nhạy bén. Có được sáu phẩm chất này, khi đang lắng nghe Giáo 
Pháp tốt lành, một người có khả năng bước vào “đạo lộ đã được định xong 


[gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”.” 


88 (4) Người Muốn Lắng Nghe 


“Này các Tỳ kheo, có sáu phẩm chất, thì ngay cả khi đang lắng nghe 
Giáo Pháp tốt lành, một người cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã 
được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện 
lành”. Sáu đó là gì? Khi Giáo Pháp và giới luật này đã được tuyên thuyết 
bởi Như Lai đang được giảng dạy, (1) người đó không mong muốn nghe; 
(2) người đó không lóng tai lắng nghe; (3) người đó không thiết lập tâm 
mình để hiểu; (4) người đó nắm bắt sai ý nghĩa; (5) người đó vứt bỏ ý 
nghĩa;!® và (6) người đó chọn cách-tin không phù hợp [với giáo lý].!#” 
Có sáu phẩm chất này, thì ngay cả đang lắng nghe Giáo Pháp tốt lành, một 
người cũng không khả năng bước vào “đạo lộ đã được định xong [gồm có] 
sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành”. 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất này, khi đang lắng nghe 
Giáo Pháp tốt lành, người tu có khả năng bước vào “đạo lộ đã được định 
xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành'. Khi 
Giáo Pháp và giới luật này đã được tuyên thuyết bởi Như Lai đang được 
giảng dạy, (1) người đó mong muốn lắng nghe; (2) người đó lóng tai lắng 
nghe; (3) người đó thiết lập tâm mình để hiểu; (4) người đó nắm bắt đúng 
ý nghĩa; (5) người đó vứt bỏ những điều không-phải ý nghĩa; và (6) người 
đó chọn cách-tin phù hợp [với giáo lý]. Có được sáu phẩm chất này, khi 
đang lắng nghe Giáo Pháp tốt lành, người tu có khả năng bước vào “đạo lộ 
đã được định xong [gồm có] sự chân-chính trong những phẩm chất thiện 
lành".” 


154 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


89 (5) Chưa Dẹp Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, nếu chưa đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng chứng ngộ sự thành-tựu về cách-nhìn (chánh kiến). !8 Sáu đó là gì? 
Cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự nghi-ngờ, sự dính-chấp sai lạc mê 
tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-cắm 
thủ), tham dẫn tới cảnh giới thống khổ, sân dẫn tới cảnh giới thống khổ, 
và s¡ dẫn tới cảnh giới thống khổ. Nếu chưa đẹp bỏ sáu điều này, người tu 


là không khả năng chứng ngộ sự thành-tựu về cách-nhìn. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã đẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 
năng chứng ngộ sự thành-tựu về cách-nhìn. Sáu đó là gì? Cách-nhìn có 
danh-tánh (thân kiến) ... và si dẫn tới cảnh giới thống khổ. Sau khi đã dẹp 
bỏ sáu điều này, người tu là có khả năng chứng ngộ sự thành-tựu về cách- 


nhìn.” 


90 (6) Đã Dẹp Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) là 
đã dẹp bỏ sáu điều. Sáu đó là gì? Cách-nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự 
nghi-ngờ, sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, 
và những thệ nguyện (giới-câm thủ), tham dẫn tới cảnh giới thống khổ, 
sân dẫn tới cảnh giới thống khổ, và si dẫn tới cảnh giới thống khổ. Người 
đã thành tựu về cách-nhìn là đã dẹp bỏ sáu điều này.” 


91 (7) Không Còn Có Thể 


“Này các Tỳ kheo, người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) thì 
không còn có thể [khả năng] làm khởi sinh sáu điều. Sáu đó là gì? Cách- 
nhìn có danh-tánh (thân kiến), sự nghi-ngờ, sự dính-chấp sai lạc mê tín 
vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-cấm thủ), 


tham dẫn tới cảnh giới thống khổ, sân dẫn tới cảnh giới thống khổ, và sỉ 


°ÒỒ 155 


dẫn tới cảnh giới thống khổ. Người thành-tựu về cách-nhìn thì không còn 


có thê làm khởi sinh sáu điêu này.” 


92 (8) Các Trường Hợp (1) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu trường hợp không còn có thể [khả năng] 
xảy ra. Sáu đó là gì? Người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) là (1) 
không còn có thể sống không tôn trọng và tôn kính đối với Vị Thây; (2) 
đối với Giáo Pháp; (3) đối với Tăng Đoàn; (4) đối với sự tu-tập; (5) không 
còn có thể dựa vào điều gì không nên tin dựa;!®° (6) không còn có thê tái 
sinh lần thứ tám (tức chỉ còn tái sinh tối đã bảy kiếp nữa). ! Đây là sáu 


trường hợp không còn có thê xảy ra.” 


93 (9) Các Trường Hợp (2) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu trường hợp không còn có thể [khả năng] 
xảy ra. Sáu đó là gì? Người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) là (1) 
không còn có thể coi một hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) nào là 
thường hằng (thường); (2) không còn có thể coi một hiện-tượng có điều- 
kiện nào là sướng (lạc); (3) không còn có thể coi một hiện-tượng nảo là 
bản ngã (ngã, hữu ngã); (4) không còn có thể làm những nghiệp nặng 
nghiêm trọng tạo quả báo tức thì (như giết người, tội ác ...);!'“ (5) không 
còn có thể tin rằng “sự thanh-lọc (bản thân) đạt được nhờ những hành vi 
mê tín hay vận may"; (6) không còn có thể tìm kiếm người xứng đáng 
cúng dường bên ngoài chỗ này (tức ngoài Tăng Đoàn).!“2 Đây là sáu 
trường hợp không còn có thê xảy ra.” 


94 (10) Các Trường Hợp (3) 

“Này các Tỳ kheo, có sáu trường hợp không còn có thể [khả năng] 
xảy ra. Sáu đó là gì? Người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) là (1) 
không còn có thê giết mẹ; (2) không còn có thê giết cha; (3) không còn có 


156 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


thể giết một A-la-hán; (4) không còn có thể với tâm thù ghét làm chảy 
máu Như Lai; (5) không còn có thê gây ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn; (6) 
không còn có thể nhận người khác làm Vị Thầy của mình (ngoài Phật là 


sư thầy tối thượng).! Đây là sáu trường hợp không còn có thê xảy ra.” 


95 (11) Các Trường Hợp (4) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu trường hợp không còn có thể [khả năng] 
xảy ra. Sáu đó là gì? Người đã thành tựu về cách-nhìn (= Nhập-lưu) là (1) 
không còn có thể dựa vào [quan-điểm cho răng] sự sướng khổ là do mình 
tạo ra; (2) không còn có thể dựa vào [quan-điểm cho rằng] sự sướng khổ 
là do người khác tạo ra; (3) không còn có thể dựa vảo [quan-điểm cho 
rằng] sự sướng khổ là do mình và người khác tạo ra; (4) không còn có thể 
dựa vào [quan-điểm cho rằng] sự sướng khổ là không do mình tạo ra mà 
chúng đã khởi sinh một cách ngẫu nhiên; (5) không còn có thể dựa vào 
[quan-điểm cho rằng] sự sướng khổ là không do người khác tạo ra mà 
chúng đã khởi sinh một cách ngẫu nhiên; (6) không còn có thể dựa vào 
[quan-điểm cho rằng] sự sướng khổ là không do mình hay người khác tạo 
ra mà chúng đã khởi sinh một cách ngẫu nhiên. Vì lý do gì? Vì người đã 
thành tựu về cách-nhìn đã nhìn thấy rõ ràng lý nhân-duyên và những hiện- 
tượng khởi sinh một cách có nhân-duyên (các pháp duyên khởi). Đây là 


sáu trường hợp không còn có thê xảy ra.” 


NHÓM 5 
ÍCH LỢI 


96 (1) Sự Xuất Hiện 


“Này các Tỳ kheo, sự xuất hiện (hiện thị) của sáu điều là hiếm thay 
trong thế gian. Sáu đó là gì? (1) Sự xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toản Giác là hiễm thay trong thế gian. (2) Người chỉ dạy Giáo 
Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi một Như Lai là hiếm thay trong 


° 157 


thế gian. (3) Sự tái sinh trong cảnh giới những bậc thánh là hiếm thay 
trong thế gian. (4) Sự được phú cho các căn [cảm nhận] lành mạnh (không 
khiếm khuyết, không yêu kém) là hiếm thay trong thế gian. (5) Sự thông 
minh và nhạy bén là hiếm thay trong thế gian. (6) Sự mong muốn có được 
Giáo Pháp tốt lành là hiểm thay trong thế gian. Sự xuất hiện của sáu điều 


này là hiếm thay trong thế gian.” 


97 (2) Những Ích Lợi 


“Này các Tỳ kheo, có sáu ích lợi trong việc chứng ngộ thánh quả 
Nhập-lưu. Sáu đó là gì? (1) Người đó được cô định trong Giáo Pháp tốt 
lành; (2) người đó không còn có thể bị suy thoái; (3) sự khổ của người đó 
được phân định giới hạn (tức sự khổ chỉ còn trong một giai đoạn trước khi 
giác-ngộ hoàn toàn); (4) người đó đi đến có được (loại) trí-biết (minh) 
không được chia sẻ bởi người khác (tức những người phàm thường khác 
không thê có cùng loại trí-biết này); (5) người đó đã nhìn thấy rõ ràng lý 
nhân-duyên; (6) người đó đã nhìn thấy rõ ràng những hiện-tượng khởi 
sinh một cách có nhân-duyên (các pháp duyên khởi). Đây là sáu ích lợi 


trong việc chứng quả Nhập-lưu.” 


98 (3) Vô Thường 


“Này các Tỳ kheo, (I) không có chuyện một Tỳ kheo còn coi một 
hiện-tượng có điều-kiện (một pháp hữu vi) nào là thường-hằng mà sẽ có 
được sự tin-chắc (cách tin, sự tin, cam kết) phù hợp [với giáo pháp]. (2) 
Không có chuyện một người không có được sự tin-chắc phù hợp [với giáo 
pháp] mà sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính°.!“ (3) 
Không có chuyện một người bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân 
chính” mà sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả Nhất-lai, 
(5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, (1) có khả năng một Tỳ kheo coi mọi hiện-tượng 


158 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


có điều-kiện (mọi pháp hữu vi) đều là vô-thường thì sẽ có được sự tin- 
chắc phù hợp [với giáo pháp]. (2) Có khả năng một người có được sự tin- 
chắc phù hợp [với giáo pháp] thì sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự 
chân chính". (3) Có khả năng rằng một người bước vào được “đạo lộ đã 
định của sự chân chính" sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh 
quả Nhất-lai, (5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán.” 


99 (4) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, (I) không có chuyện một Tỳ kheo còn coi một 
hiện-tượng có điều-kiện (một pháp hữu vi) nào là sướng (lạc) mà sẽ có 
được sự tin-chắc (cách tin, sự tin, cam kết) phù hợp [với giáo pháp]. (2) 
Không có chuyện một người không có được sự tin-chắc phù hợp [với giáo 
pháp] mà sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính". (3) Không 
có chuyện một người bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính" 
mà sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả Nhất-lai, (5) 
thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, (1) có khả năng một Tỳ kheo coi mọi hiện-tượng 
có điều-kiện (mọi pháp hữu vi) đều là khổ thì sẽ có được sự tin-chắc phù 
hợp [với giáo pháp]. (2) Có khả năng một người có được sự tin-chắc phù 
hợp [với giáo pháp] thì sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân 
chính”. (3) Có khả năng rằng một người bước vào được “đạo lộ đã định 
của sự chân chính” sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả 
Nhất-lai, (5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán.” 


100 (5) Vô Ngã 


“Này các Tỳ kheo, (I) không có chuyện một Tỳ kheo còn coi một 
hiện-tượng có điều-kiện (một pháp hữu vi) nào là hữu ngã mà sẽ có được 
sự tin-chắc (cách tin, sự tin, cam kết) phù hợp [với giáo pháp]. (2) Không 


có chuyện một người không có được sự tin-chắc phù hợp [với giáo pháp] 


„« 159 


mà sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính". (3) Không có 
chuyện một người bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính” mà 
sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả Nhấắt-lai, (5) thánh 
quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, (I) có khả năng một Tỳ kheo coi mọi hiện-tượng 
có điều-kiện (mọi pháp hữu vi) đều là vô-ngã thì sẽ có được sự tin-chắc 
phủ hợp [với giáo pháp]. (2) Có khả năng một người có được sự tin-chắc 
phù hợp [với giáo pháp] thì sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân 
chính”. (3) Có khả năng rằng một người bước vào được “đạo lộ đã định 
của sự chân chính” sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả 
Nhất-lai, (5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán.” 


101 (6) Niễt-bàn 


“Này các Tỳ kheo, (1) không có chuyện một Tỳ kheo coi Niết-bàn là 
khổ-đau mà sẽ có được sự tin-chắc (cách tin, sự tin, cam kết) phù hợp [với 
giáo pháp]. (2) Không có chuyện một người không có được sự tin-chắc 
phù hợp [với giáo pháp] mà sẽ bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân 
chính”. (3) Không có chuyện một người bước vào được “đạo lộ đã định 
của sự chân chính” mà sẽ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh 
quả Nhất-lai, (5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay thánh quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, (1) có khả năng một Tỳ kheo coi Niết-bàn là hạnh- 
phúc thì sẽ có được sự tin-chắc phù hợp [với giáo pháp]. (2) Có khả năng 
một người có được sự tin-chắc phù hợp [với giáo pháp] thì sẽ bước vào 
được “đạo lộ đã định của sự chân chính”. (3) Có khả năng rằng một người 
bước vào được “đạo lộ đã định của sự chân chính” sẽ chứng ngộ được 
thánh quả Nhập-lưu, (4) thánh quả Nhất-lai, (5) thánh quả Bắt-lai, (6) hay 
thánh quả A-la-hán.” 


102 (7) Không Bên (vô thường) 


160 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi, thì bấy nhiêu 
đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về tính vô- 
thường trong tất cả mọi hiện-tượng có điều-kiện (mọi pháp hữu vi).!# 
Sáu đó là gì? (Người đó nhận thức:) (1) “Theo tôi thấy, mọi hiện-tượng có 
điều-kiện đều không-bên (không tổn tại lâu, không thường hằng). (2) Tâm 
của tôi sẽ không khoái thích bất cứ thứ gì trong thế gian. (3) Tâm của tôi 
sẽ lên cao khỏi toàn thê thế gian. (4) Tâm của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 
(5) Những gông-cùm của tôi sẽ bị dẹp bỏ.!“ Và (6) tôi sẽ có được đời 


sông sa-môn tôi thượng. 14 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi này, thì bấy 
nhiêu đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về 


tính vô-thường trong tât cả mọi hiện-tượng có điều-kiện.” 


103 (8) Rút Dao Ra (khô) 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi, thì bấy nhiêu 
đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về sự khổ 
trong tất cả mọi hiện-tượng có điều-kiện. Sáu đó là gì? (1) 'Nhận-thức về 
'sự không còn mê-thích' (sự tỉnh ngộ) sẽ được thiết lập đối với tất cả 
những hiện-tượng có điều-kiện, giống như đối với một kẻ sát nhân đã rút 
dao ra. (2) Tâm của tôi sẽ cao lên khỏi toàn thể thế gian. (3) Tôi sẽ thấy 
Niết-bàn là bình an. (4) Những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) của tôi 
sẽ được bứng bỏ. (Š) Tôi sẽ là người đã hoàn thành phận-sự. Và (6) tôi sẽ 
phụng sự Vị Thây với tâm-từ.' 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi này, thì bấy 
nhiêu đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về sự 


khó trong tât cả mọi hiện-tượng có điêu-kiện.” 


104 (9) Không Tự Tánh (vô ngã) 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi, thì bấy nhiêu 


° 1ó] 


đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về sự vồ- 
ngã trong tất cả mọi hiện-tượng có điều-kiện. Sáu đó là gì? (1) “Tôi sẽ 
không có ngã [tự tính, bản ngã] nào trong toàn thể thế giới. !'“ (2) Những 
sự tạo nên cái “ta” (tự ngã) sẽ chấm dứt trong tôi. (3) Những sự tạo nên cái 
'của-ta' (ngã sở chấp) sẽ chấm dứt trong tôi. (4) Tôi sẽ đi đến có được 
(loại) trí-biết (minh) không được chia sẻ bởi những người khác (không 
cùng có được bởi những người phàm thường). (5) Tôi sẽ nhìn thấy rõ ràng 
lý nhân-duyên. Và (6) ta sẽ nhìn thấy rõ ràng những hiện-tượng khởi sinh 
một cách do nhân-duyên (những pháp duyên khởi). 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo xem xét sáu ích lợi này, thì bây 
nhiêu đó cũng đủ để người đó thiết lập sự nhận-thức không giới hạn về sự 


vô-ngấ trong tât cả mọi hiện-tượng có điêu-kiện.” 


105 (10) Sự Hiện Hữu 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại sự hiện-hữu nên được dẹp bỏ; [vả] 
người tu nên tu luyện trong ba phần tu-tập.!*2 Cái gì là ba loại sự hiện- 
hữu nên được dẹp bỏ? Đó là (1) sự hiện-hữu trong cõi dục giới, (2) sự 
hiện-hữu trong cõi sắc giới, và (3) sự hiện-hữu trong cõi vô-sắc giới: đây 
là ba loại sự hiện-hữu nên được đẹp bỏ. Người tu cần tu luyện trong ba 
phần tu-tập nào? Đó là tu tập (4) phần giới-hạnh bậc cao (giới-hạnh Tỳ 
kheo), (5) phần tâm bậc cao (phần thiền-tập), và (6) trong phần trí-tuệ bậc 
cao (phân trí-tuệ giải thoát). Người tu nên tu luyện trong ba phần tu-tập 
này. (tức ba phần “giới, định, tuệ” bậc cao của người xuất gia) 

“Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ ba loại sự hiện-hữu này và đã hoàn 
thành ba phần tu-tập này, người đó được gọi là một Tỳ kheo là người đã 
cắt bỏ dục-vọng, đã phá bỏ gông-cùm, và bằng cách hoàn toàn xuyên phá 
sự tự-ta (ngã mạn), người đó đã làm nên sự chấm-dứt khô.” 


106 (11) Dục Vọng 


162 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYÊN 6 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại dục-vọng (ái) này, và ba loại sự tự-ta 
(ngã mạn) này, nên được đẹp bỏ.!*° Cái gì là ba loại dục-vọng nên được 
dẹp bỏ? Đó là (I) Dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục ái), (2) dục-vọng 
muốn được hiện-hữu (hữu ái), và (3) dục-vọng không muốn hiện-hữu 
(phi-hữu ái): đây là ba loại dục-vọng nên được đẹp bỏ. Và cái gì là ba loại 
sự tự-ta nên được dẹp bỏ? Đó là (4) sự tự-ta (ngã mạn), (Š) sự tự-ti (sự 
mặc cảm; ty mạn), và (6) sự ngạo-mạn (quá mạn): đây là ba loại sự tự-ta 


nên được đẹp bỏ. 


“Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ ba loại dục-vọng này và ba loại sự tự-ta 
này, người đó được gọi là một Tỳ kheo là người đã cắt bỏ dục-vọng, đã 
phá bỏ gông-cùm, và bằng cách hoàn toàn xuyên phá sự tự-ta (ngã mạn), 


người đó đã làm nên sự châm-dứt khô.” 


° 163 


[Ba NHÓM Thêm Vào Phần Thứ Hai| '“' 


NHÓM 1 
NHÓM “BA-ĐIÊỀU” 


107 (1) Tham 


(1) “Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Tham, (2) sân, 
và (3) si. Đây là ba điều. Ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ 
này. Ba đó là gì? (4) Sự không hấp-dẫn nên được tu tập để đẹp bỏ tính 
tham (như thiền quán về sự không-hấp dẫn của thân ... để dẹp bỏ tham 
dục, nhục dục). (5) Tâm-từ nên được tu tập để đẹp bỏ tính sân (như thiền 
quán về tâm-từ để đẹp bỏ sân hận, thù ghét, bực tức). (6) Trí-tuệ nên được 
tu tập để đẹp bỏ tính si. Đây là ba thứ sau nên được tu tập để đẹp bỏ ba 


điêu trước.” 


106 (2) Những Hành Vì Sai Trải 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Hành vi thân sai 
trái, (2) hành vi lời-nói sai trái, và (3) hành vi tâm sai trái. Đây là ba thứ. 
Có ba thứ [khác] nên được tu tập đề dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) 
Hành vi thân thiện lành nên được tu tập để đẹp bỏ hành vi thân sai trái. (Š) 
Hành vi lời-nói thiện lành nên được tu tập để dẹp bỏ hành vi lời-nói sai 
trái. (6) Hành vi tâm thiện lành nên được tu tập để đẹp bỏ hành vi tâm sai 
trái. Đây là ba thứ sau nên được tu tập để đẹp bỏ ba thứ trước.” 


109 (3) Những Ý Nghĩ 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Ý nghĩ về sự tham- 
dục, (2) ý nghĩ về sự ác-ý, và (3) ý nghĩ về sự làm-hại. Đây là ba thứ. Có 
ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) Ý 
nghĩ về sự từ-bỏ nên được tu tập để đẹp bỏ ý nghĩ về sự tham-dục. (5) Ý 
nghĩ về sự thiện-chí nên được tu tập để dẹp bỏ ý nghĩ về sự ác-ý. (6) Ý 


164 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


nghĩ về sự vô-hại nên được tu tập để đẹp bỏ ý nghĩ về sự làm-hại. Đây là 


ba thứ sau nên được tu tập để đẹp bỏ ba thứ trước.” 


110 (4) Những Nhận Thức 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Nhận thức về sự về 
sự tham-dục, (2) nhận thức về Sự ác-ý, và (3) nhận thức về sự làm-hại. 
Đây là ba thứ. Có ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. Ba 
đó là gì? (4) Nhận thức về sự từ-bỏ nên được tu tập để dẹp bỏ nhận thức 
về sự tham-dục. (Š) Nhận thức về sự thiện-chí nên được tu tập đề dẹp bỏ 
nhận thức về sự ác-ÿ. (6) Nhận thức về sự vô-hại nên được tu tập để dẹp 
bỏ nhận thức về sự làm-hại. Đây là ba thứ sau nên được tu tập để dẹp bỏ 
ba thứ trước.” 


111 (5) Những Yếu Tổ 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Yếu tố tham-dục, 
(2) yếu tô ác-ý, và (3) yếu tố làm-hại. Đây là ba thứ. Có ba thứ [khác] nên 
được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) Yếu tổ tù-bỏ nên được 
tu tập để dẹp bỏ yếu tố tham-dục. (S) Yếu tố thiện-chí nên được tu tập để 
đẹp bỏ yếu tổ ác-ý. (6) Yếu tố vô-hại nên được tu tập để dẹp bỏ yếu tố 
làm-hại. Đây là ba thứ sau nên được tu tập để đẹp bỏ ba thứ trước.” 


112 (6) Sự Thỏa Mãn 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Cách-nhìn của sự 
sự toại-nguyện (thỏa mãn), (2) cách-nhìn có cái “ta” (ngã kiến), và (3) 
cách-nhìn sai trái (tà kiến). Đây là ba thứ. Ba thứ [khác] nên được tu tập 
để dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) Nhận-thức về sự vô-thường nên 
được tu tập để dẹp bỏ cách-nhìn của sự toạI-nguyện. (Š) Nhận-thức về Sự 
vô-ngã nên được tu tập để đẹp bỏ cách-nhìn có cái “ta”. (6) Cách-nhìn 


đúng đắn (chánh kiến) nên được tu tập để dẹp bỏ cách-nhìn sai trái (tà 


°Ò 165 


kiến). Đây là ba thứ sau nên được tu tập để đẹp bỏ ba thứ trước.” 


113 (7) Không Hài Lòng 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Sự không hài-lòng, 
(2) sự làm-hại, và (3) hành-vi trái với Giáo Pháp. Đây là ba thứ. Ba thứ 
[khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) Sự tùy-hỷ 
nên được tu tập để đẹp bỏ sự không hài-lòng. (5) Sự vô-hại nên được tu 
tập để dẹp bỏ sự làm-hại. (6) Hành-vi đúng theo Giáo Pháp nên được tu 
tập để dẹp bỏ hành-vi trái với Giáo Pháp. Đây là ba thứ sau nên được tu 
tập để dẹp bỏ ba thứ trước.” 


114 (8) Biết Hài Lòng 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Sự không biết hài- 
lòng (bất tri túc), (2) sự thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác), và (3) những tham- 
muốn mạnh (đa dục). Đây là ba thứ. Ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp 
bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) Sự biết hài-lòng (tri túc) nên được tu tập để 
đẹp bỏ sự không biết hài-lòng. (5) Sự rõ-biết (tỉnh giác) nên được tu tập để 
đẹp bỏ sự thiếu rõ-biết. (6) Sự ít tham-muốn (thiểu dục) nên được tu tập 
để dẹp bỏ sự tham-muốn mạnh. Đây là ba thứ sau nên được tu tập đề dẹp 
bỏ ba thứ trước.” 


115 (9) Khó Tu Sửa 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Sự khó tu sửa được 
(bởi người khác và bởi chính mình), (2) sự có bạn-xấu, và (3) sự xao-lãng 
tâm. Đây là ba thứ. Ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. 
Ba đó là gì? (4) Sự dễ được tu sửa nên được tu tập đề dẹp bỏ sự khó được 
tu sửa. (Š) Sự có bạn-tốt nên được tu tập để dẹp bỏ sự có bạn-xấu. (6) Sự 
chánh-niệm vào hơi-thở nên được tu tập để đẹp bỏ sự xao-lãng tâm. Đây 


là ba thứ sau nên được tu tập đề đẹp bỏ ba thứ trước.” 


166 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


116 (10) Sự Bắt An 


“Này các Tỳ kheo, có ba thứ này. Ba đó là gì? (1) Sự bất-an, (2) sự 
không kiềm-chế, và (3) sự không chuyên-chú (lơ là, phóng dật). Đây là ba 
thứ. Ba thứ [khác] nên được tu tập để dẹp bỏ ba thứ này. Ba đó là gì? (4) 
Sự vắng-lặng (định) nên được tu tập để đẹp bỏ sự bắt-an. (Š) Sự kiềm-chế 
nên được tu tập để dẹp bỏ sự không kiềm-chế. (6) Sự chuyên-chú nên 
được tu tập để dẹp bỏ sự không chuyên-chú. Đây là ba thứ sau nên được 
tu tập để dẹp bỏ ba thứ trước.” 


NHÓM 2 
ĐỜI SÔNG SA-MÔN 


117 (1) Quán Sát Thân '“Š2 


“Này các Tỳ kheo, nếu không đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng quán sát thân trong thân. Sáu đó là gì? Sự thích thú làm việc, thích 
thú nói chuyện, thích thú ngủ, thích thú gặp gỡ giao lưu, không phòng-hộ 
các cửa của các các căn cảm-nhận (giác quan), và không tiết-độ trong ăn 
uống. Nếu không đẹp bỏ sáu điều này, người tu là không khả năng quán 


sát thân trong thân. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ sáu điều, người tu là có khả 
năng quán sát /hân trong thân. Sáu đó là gì? Sự thích thú làm việc ... và 
không tiết-độ trong ăn uống. Sau khi đã đẹp bỏ sáu điều này, người tu là 


có khả năng quán sát fhân trong thân.” 


118 (2) Quán Xét Thân Ở Bên Trong... 
“Này các Tỳ kheo, nếu không đẹp bỏ sáu điều, người tu là không khả 
năng quán sắt £hân ở bên trong ... ở bên ngoài ... ở cả bên trong và bên 


ngoài ... quán sát những cảm-giác ở bên trong ... ở bên ngoài ... ở cả bên 


° 167 


trong và bên ngoài ... quán sát /âm ở bên trong ... ở bên ngoài ... ở cả bên 
trong và bên ngoài ... quán sát nô,hững hiện-tượng ở bên trong ... ở bên 
ngoài ... ở cả bên trong và bên ngoài. Sáu đó là gì? Sự thích thú làm việc, 
thích thú nói chuyện, thích thú ngủ, thích thú gặp gỡ giao lưu, không 
phòng-hộ các cửa của các các căn cảm-nhận (giác quan), và không tiết-độ 
trong ăn uống. Nếu không dẹp bỏ sáu điều này, người tu là không khả 


năng quán sát „ng hiện-tượng ở cả bên trong và bên ngoài. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã đẹp bỏ sáu điều, người tu có khả năng 
quán sát £hân ở bên trong... ... những hiện-tượng ở cả bên trong và bên 
ngoài. Sáu đó là gì? Sự thích thú làm việc ... và không tiết-độ trong ăn 
uống. Sau khi đã dẹp bỏ sáu điều này, người tu là có khả năng quán sát 


thân ở bên trong... ... những hiện-tượng. ` 


119 (3) Tapussa 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, gia chủ Tapussa đã đạt tới 
sự chắc-chắn (tin chắc) về Như Lai và đã trở thành bậc nhìn-thấy của sự 
bất-tử, là người sống sau khi đã chứng ngộ sự bắt-tử. Sáu đó là gì? Niềm- 
tin bất lay chuyển vào Đức Phật, niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, 
niềm-tin bất lay chuyên vào Tăng Đoàn, giới-hạnh thánh thiện (của bậc 
thánh), trí-biết thánh thiện, và sự giải-thoát thánh thiện. Có được sáu phẩm 
chất này, gia chủ Tapussa đã đạt tới sự chắc-chắn về Như Lai và đã trở 
thành bậc nhìn-thấy của sự bất-tử, là người sống sau khi đã chứng ngộ sự 


bắất-tử ›1453 


120 (4) — 139 (23) Bhallika ... 


“Này các Tỳ kheo, có được sáu phẩm chất, gia chủ Bhallika.... gia 
chủ Sudata Anathapindika (Cấp Cô Độc)... gia chủ Citta ở Mac- 
chikãsanda ... gia chủ Hatthaka ở AlavT ... gia chủ Mahanäma (Đại Danh) 
người họ tộc Thích-ca ... gia chủ Ugga ở VesälT... gia chủ Ugøgata... gia 


168 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


chủ Sũra ở Ambattha ... gia chủ JTvaka Komarabhacca ... gia chủ Naku- 
lapitä (cha của Nakula) ... gia chủ Tavakanmika ... gia chủ Pùrana.... gia 
chủ Isidatta... gia chủ Sandhãana... gia chủ Vilaya... gia chủ Va- 
Jyamahita ... gia chủ Mendaka ... đệ tử tại gia Vãsettha ... đệ tử tại gia 
Arittha ... đệ tử tại gia Sãragga đã đạt tới sự chắc-chắn (tin chắc) về Như 
Lai và đã trở thành bậc nhìn-thây của sự bắt-tử, là người sống sau khi đã 
chứng ngộ sự bất-tử. Sáu đó là gì? Niềm-tin bất lay chuyển vào Đức Phật, 
niềm-tin bất lay chuyên vào Giáo Pháp, niềm-tin bất lay chuyên vào Tăng 
Đoàn, giới-hạnh thánh thiện (của bậc thánh), trí-biết thánh thiện, và sự 
giải-thoát thánh thiện. Có được sáu phẩm chất này, gia chủ Tapussa đã đạt 
tới sự chắc-chắn về Như Lai và đã trở thành bậc nhìn-thấy của sự bắt-tử, 


là người sống sau khi đã chứng ngộ sự bắt-tử.” 


NHÓM 3 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 


140 (1) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự /rực-tiếp biết về tham, sáu điều (pháp tu) 
nên được tu tập. Sáu đó là gì? Sự nhìn-thấy vô thượng, sự-nghe vô 
thượng, sự có-được vô thượng, sự tu-tập vô thượng, sự phục-vụ vô 
thượng, và sự tưởng-niệm (tùy niệm) vô thượng. Đề có sự rực-tiếp biết về 


tham, sáu điêu này nên được tu tập.” 


141 (2) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự frực-tiếp biết về tham, sáu điều (pháp tu) 
nên được tu tập. Sáu đó là gì? Sự tưởng niệm về Phật, sự tưởng niệm về 
Giáo Pháp, sự tưởng niệm về Tăng Đoàn, sự tưởng niệm về giới-hạnh, sự 
tưởng niệm về sự rộng lòng bố-thí, và sự tưởng niệm về những thiên-thần. 


Để có sự frực-tiếp biết về tham, sáu điều (pháp tu) này nên được tu tập.” 


„ồ 1ó9 


142 (3) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự frực-tiếp biết về tham, sáu điều (pháp tu) 
nên được tu tập. Sáu đó là gì? Nhận-thức về sự vô-thường, nhận-thức về 
sự khô trong những thứ vô thường, nhận-thức về sự vô-ngã trong những 
thứ khổ, nhận-thức về sự dẹp-bỏ, nhận-thức về sự chán-bỏ, và nhận-thức 
về sự chấm-dứt. Đề có sự trực-tiếp biết về tham, sáu điều này nên được tu 


s3 


tập. 


145 (4) — 169 (30) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứr tham ... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 
tham, sáu điều (pháp tu) này nên được tu tập. Sáu đó là gì? .... /nw kinh kế 


trênƑ ... Đề có sự từ-bỏ tham, sâu điêu này nên được tu tập.” 


170 (31) — 649 (510) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất.... sự phai-biến "- 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội) ... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo (ngạo mạn) ... sự say- 
sưa ... sự lơ-tâm phóng dật, sáu điều (pháp tu) này nên được tu tập. Sáu 
đó là gì?.... /như kinh kế trên]... Đề có sự từ-bỏ tham, sáu điều này nên 
được tu tập.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


170 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


— HÉT QUYÊN 6— 


BẢNG VIẾT TẮÁT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikäya: Bộ Kinh Tăng Chi 
Be: phiên bản tiếng Miền Điện (= Chattha Sangäyana Tipitaka, bản điện 
tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayani Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tikã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 
NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN 
bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè. 
SC = trang SuttaCentral: bản dịch Päli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng để chỉ phiên bản của luận giảng 
Mp, là chúng tương ứng chỉ ấn bản Cha/tha Sangäyana Tipitaka bản điện 
tử 4.0 (dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên 
Cứu Thiên Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ẫn bản Tích Lan Simon Hewavi- 
tarne Bequest (1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng 
Mp thuộc ấn bản điển tử của Cha/ha Sangäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄÃLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: V¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Củh¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasaiganT-atthakathä): Cw Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: áp Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakatha: Chú Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasadganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 








172 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 








+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: ếập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

If-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: ?ập kinh Chuyện Tì ïên Thân Cúa Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: ứập Kinh T; yếu Tì ụng (thuộc KN) 

« KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MII = Milindapanha: ứáp kinh Milinda Vẫn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikäya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiramI: Chú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahaä-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: zập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc 
KN) 


Pat{is = Patisambhidamagøsa: /ậ? Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải 
Đạo) (thuộc KN) 


Patis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Cú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 


Pj II = ParamatthaJotika, Phần II (Suttanipata-atthakath3): C7 Giải tập 
NY/) 


Pp = PuggalapannattI: 5ô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thì Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathã: Chú Giải tập Pp 

Ps = Papancasidan1 (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pv = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Suttanipäata: áp Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädikãa (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 








Bảng Viết Tắt * 113 








Sv = Sumaogalav1läsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu 
Chủ Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

Th = Theragathã: /áp? kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: C7 Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathä: /áập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Th†T-a = TherTgathã-atthakathã (1998): Chư Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ểáp kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (SammohavinodanT): Chú Giải bộ Vĩíph 
Vibh-m{ = Vibhaäga-mũlafTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản 
Miên Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagsa: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 
Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders` Verses I: 7rưởng Lão Thị Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders" Verses II: 7zưởng Lão Thị Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: áp K7nh Tập 1 (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi 








174 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 








học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh 
của MỊN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nanamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc 
SN (của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa 
Học & Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Niêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-WIlliams” Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn- 
Anh (của MonIer-W¡illiam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiến sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
Lưu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn 


trong phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản 
PTS. Các trích dẫn từ Uđãna và Itivuraka thì ghi số kinh theo sau là số 








Bảng Viết Tắt * 175 








trang của ân bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo 
bằng số chương và số đoạn trong Ppn. 








176 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


CHÚ THÍCH 





125! [Nguyên văn câu này: N”eva suunano hoti na dummano, upekkhako viha- 
rafi sato sampajãno. Mp giải nghĩa: “Không vui: không [đầy] vui thích đi 
kèm bởi /bzn-dục đối với một đối tượng dễ ưa đáng thích. Không buổn: 
không [đầy] sân-bực đối với một đối tượng khó ưa đáng ghét. Nhưng an trú 
buông-xả, có chánh-niệm, và có sự rõ-biết (tỉnh giác): ở đây không phải 
nghĩa người đó buông xả do tâm rớt vào trạng thái “buông xả hay trung tính 
do không-biết' (aññän°upekkhä) nghĩa là thờ ơ, trơ không, ngơ không, vô ý 
thức đối với một đối tượng trung-tính; mà ở đây có nghĩa là: đo có chánh- 
niệm và sự rõ-biết, nên người đó giữ được sự trung-dung (không thích không 
ghét, không này không nọ, chỉ bình tâm) đối với một đổi-tượng. Trong kinh 
này, ở đây, là chỉ vỀ sự an trú trưởng trực của một A-la-hán.] (1251) 


1252 [Về chị tiết về 05 loại /rí-biết trực tiếp thuộc thế tục đầu tiên này, coi 
Vism, chương 12 và 13.] (1252) 


1253 [Co¡ kinh 5:139, ở đó ví dụ được thay bằng “một con voi đực của vua'.] 
(1253) 


1254 [Sáu điều vô thượng này sẽ được lặp lại và nói thêm ở kinh 6:30 ở dưới.] 
(1254) 


1255 [Sáu sự tưởng niệm này được nói lại ở kinh 6:10 và kinh 6:25 ở dưới.] 
(1255) 


125 [Nguyên văn câu này: 4riyasãvako ãgataphalo viññãtasãsano. Mp nói 
rằng Mahãnãma chỉ đang hỏi về những sự trợ-giúp quan trọng nhất (sông 
còn) của một bậc Nháp-lưu (sotäpannassa nissayavihararn).] (1256) 


127 [Sáu sự tưởng niệm sau đây cũng được giảng luận chỉ tiết trong Thanh 
Tịnh Đạo, Vism, chương 7.| (1257) 


1258 [Nguyên văn câu cuối này: Vismagaftäya pajãya samappafio. Mp chú 
giải là: “Giữa những chúng sinh đã bị mất cân bằng (visamagatesu) bởi 
tham, sân, sỉ, người đó chứng đắc sự bình an và bình lặng (samam upasa- 


178 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


mam pafto huvä).” Từ cách chú giải này cho thấy Mp đã coi chữ Päli sma 
là đồng nghĩa với chữ ýøzna [bình an] trong tiếng Phạn. Nhưng do lời kinh có 
thiết lập sự tương phản giữa trạng thái wisama [không cân bằng, mất cân 
bằng, mất thăng bằng, hoặc không chân chính, không đúng đăn] là bản chất 
cách sống của người phàm tục và trạng thái sưma mà bậc thánh tu chứng 
được, cho nên sẽ đúng hơn rằng chữ Pãli sa là tương ứng với chữ sưa 
trong tiếng Phạn (không phải sa). Hai bản kinh tương đương trong Hán 
tạng cũng ủng hộ nghĩa này. Trong luận giảng Hán tạng SA? 156, ở TT 
432c15-16, có ghi: #42 4U}. ÈjÈW—Á. #26 TÍH. b5 (Dù 
đổi với kẻ thù hay người thân thuộc, người tu đêu không có ý nghĩ hung bạo 























mà tâm luôn được cân bằng). Luận giảng khác của Hán tạng T 1537.8, chỗ T 
XXVI 492c13—15, có ghi J*4-fˆS# ñ8 HINH Ho ƒSÍE “5#. JYf NHÍ na 


lểXH. {E##láïf (Giữa những chúng sinh mắt cân bằng, người đó đạt được 




















sự cân bằng: giữa những chúng sinh khô ải, người đó sống không khổ ải). 
Cho dù trái với cách hiểu của Mp về chữ sa, nhưng cách diễn dịch này 
cũng xác thực được nghĩa của bài kinh. | (1258) 


(Nhân tiện, đoạn kinh người dịch đề trong {...} là giống nhau; và kinh gốc 
ghi đầy đủ trong các đoạn (1)-(6) như vậy chứ không ghi tóm lược từ đoạn 
(2)... như thường thấy trong các kinh khác; (trong kinh song hành 11:11 
cũng ghi đầy đủ vậy). Người dịch Việt nghĩ đó là dụng ý của những thánh 
tăng kết tập, vì sự tưởng-niệm nào cũng quan trọng và để khi có ai muốn 
giảng giải về một sự tưởng-niệm nào thì ở đó có săn nguyên văn đầy đủ để 
giảng giải.) 


12 [Dhammasotam samapanno. Mp giải nghĩa là: “Người đó đã chứng nhập 
vào dòng chảy của Giáo Pháp gồm có sự mỉnh-sát”°. Bởi vì cụm chữ diễn đạt 
này trong tiếng Päli có thể đễ dàng được rút gọn lại thành so/Zpanna, tôi 
không hiểu tại sao Mp lại diễn dịch chữ đhammasora là sự mỉnh-sát (vipas- 
san) thay vì nó là thánh đạo (ariyarmagga). Trong kinh SN 55:05 (Quyền 5), 
chữ sora đã được dùng như một ân dụ cho bát thánh đạo.] (1259) 


1260 [06 loại đầu là những thiên thần thuộc 06 cõi trời dục-giới. Những thiền 
thân thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmä (brahmakäyikä devä) là những 
thiên thần của cõi trời Brahmä (phạm thiên giới) đó. Còn “»#ững thiên thân 
cao hơn những thiên thân đó” là chỉ những thiên thần bậc cao hơn ở những 


Chú Thích * 179 


cõi trời săc-g1ới và vô-sắc giới. | (1260) 


1261 [J)aymmä sãraniyã: nguyên tắc để hòa hợp. Mp giải nghĩa chữ sãrapiyä 
như nó có nghĩa là “phù hợp để được nhớ, đáng được nhớ" (sariabbayur- 
£ak), nhưng học giả Edgerton, trong quyên BHSD (trang 593), thì coi chữ 
samrafjana, samurafjaniya có nghĩa là “lịch sự, dễ mến, lễ phép, thân thiện” 
là đúng với nghĩa của chữ tương đương trong tiếng Phạn. 05 trong 0ó nguyên 
tắc này cũng đã được nói trong kinh 5:105, trong kinh đó chúng được gọi là 
“những phương tiện để sống một cách thư thái an ôn” (phãsuvihãrä).] (1261) 


1252 [Nguyên văn chữ này: appafivibhafabhogr. Mp giải thích có 02 sự cất 
giữ hay giữ lại (dve pafivibhaffam), đó là sự giữ lại cho mình và sự giữ lại 
cho người khác. Giữ lại cho mình là người đó muốn cho đi phần nào và giữ 
lại phần nào cho riêng mình. Giữ lại cho người khác là người đó muốn giữ lại 
để cho một người nào đó, chứ không cho đưa ra hết cho mọi người. Một Tỳ 
kheo thì không được giữ lại theo những nghĩa đó.] (1262) 


1263 [Njssãranïyä dhãtuyo: những yếu tổ của (làm nên) sự thoát-khỏi (coi chú 
thích 1204 về chữ này ở đầu kinh 5:200). So sánh kinh 5:200 trong đó mô tả 
một bộ “05 yếu-tố” khác làm nên sự thoát-khỏi.] (1263) 


1264 [Arari: sự không vui-lòng, không hài-lòng. Chữ này thường có nghĩa chỉ 
sự không mãn nguyện hay không thỏa lòng với đời sống xuất gia tu hành.] 
(1264) 


125 [Lời kinh ở đây dùng chữ rãga, trong ngữ cảnh này có lẽ chỉ những 
“thiên hướng cá nhân" hơn là chỉ tham-dục. Điều thú vị là, trong kinh MN 
424, mục 33-34, chữ »ekkhä (xả) là đôi nghĩa với chữ pafigha (ghét, bực, 
chê), và chữ øzƒ/gha là đối cực của chữ rãøa (tham, muốn, ham). Chiếu theo 
nghĩa của chữ zpekkhä (xả) là một trạng thái cân-bằng bên trong đối với cả 
2 sự đáng thích hấp dẫn và sự đáng chê đáng bực, thì sẽ suy ra chỗ này là 
không đáng ngạc nhiên nếu chữ xả được đưa ra làm /huốc giải độc cho 02 
bản tính /hưm thích và chê ghét.| (1265) 


1266 L4njmjft4 cefovimutti: sự giải-thoát vô dâu-hiệu của tâm. Mp chú giải 
rằng: “Sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm là sự minh-sát mạnh mẽ (balavavi- 
passana). Nhưng những người đọc theo Bộ Kinh Dài (DN) thì nói đó là sự 


180 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


chứng thiển của thánh quả A-la-hán (arahattaphalasamäpafi), nó được coi 
là vô đấu-hiệu vì nó không có những dấu-hiệu của tham, sân, si, những dấu- 
hiệu của sắc, vô-sắc ... và những dấu-hiệu của sự thường-hằng, hữu-ngã ... 
(sa hị rãganimiftãdTmnañc`eva ripanimittadinafñca niccanimiftadmafñca ab- 
hãyva animirtã tỉ vufíä).| (1266) 


1267 [NjmjitämusärT: chạy theo những dấu-hiệu. Mp chú giải rằng: “Chạy theo 
những dấu hiệu nghĩa là chạy theo những dấu hiệu đã nói trên.” Và “những 
dấu-hiệu được nói trên” đã được nói trong chú thích kế trên. | (1267) 


1258 [Theo sự tương quan giữa những giai đoạn chứng-ngộ và sự loại bỏ ô- 
nhiễm thì sự nøghi-ngờ và hoang-mang cùng với quan-điểm có cái *Ta` (ngã 
kiến) sẽ được loại bỏ bằng sự chứng đắc thánh quả Nhập-lưu, và sự /-1a 
(ngã mạn, tự ngã) sẽ được loại bỏ bằng thánh quả A-la-hán [coi SN 22:89 
(Quyền 3)]. Còn trong đoạn kinh này, sự còn øg”ỉ-ngở chỉ là một tiêu chí để 
chỉ ra rằng người tu chưa loại bỏ được sự /z-a (ngã mạn) mà thôi.| (1268) 


1269 [“Sốnơ qua hay trải qua thời gian của mình” là tạm dịch nghĩa. Nguyên 


văn chữ gốc là vihãram kappeti có nghĩa gốc là: “tu xếp nơi ở của mình”. 
Chữ kappeii, gợi tả về cách qua đời, cũng được dùng trong những cách diễn 
tả như trong chữ jívưm kappeti: kiếm sống, tạo nên cuộc sống; trong chữ 
vãsam kappeti: làm chỗ ở, tạo nên chỗ ở, trú ở; trong chữ nisajjam kappeti: 
ngôi, ngồi xuống ...] (1269) 


1? [Nguyên văn câu này: Na bhaddakam maranam hot, no bhaddikã kala- 
kiriyä. Tiếng Pãli thường dùng cặp đôi 02 chữ để chỉ về cái chết là marana 
và &Zlakiriya. Mp cho rằng “không có cái chết tốt lành” có nghĩa là bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa (apaãye pafisandhim ganhđíi).| (1270) 


1! [Nguyên văn câu này: Kammnaramo hoti kammarato kammarämatam 
anuyuffo. Trong ngữ cảnh bài kinh, chữ kamma có nghĩa là công việc xây 
dựng, rất phổ biến trong những tịnh xá (chùa chiền, tu viện) như xây, sửa, 
nâng cấp những phòng ốc, chỗ ở, chỗ này chỗ nọ.] (1271) 


12 [Nguyên văn câu này: Papafñcärämo hofi papañicarafo papañcärämatam 
anuyufto. Mp nói: “Sự tăng phóng ở đây là sự bội tăng của những ô-nhiễm 
xảy ra theo đục-Vvọng, tà-kiến này nọ, và sự fự-ta (ngã mạn), và sự gây ra sự 


Chú Thích * 181 


say-swd” (papañco tỉ tanhadifthimanavasena pavatffto madanakarasanfthito 
kilesapapañco). 


- Về chữ papafca. coi thêm chú thích 881 ở kinh 4:173 ở (1) thứ hai.] (1272) 


1273 [Chữ này là sakkãya (nghĩa là thân, chỉ danh tánh, sự hiện-hữu cá thê). 
Mp giải nghĩa đó chính là: “Vòng (luân hôi) hiện-hữu trong ba cõi giới” 
(ebhùmakavaffam).] (1273) 


1274 [Nguyên văn là: zago, nghĩa gốc là “một thú vật”. Mp giải nghĩa đó là: 
“Người như thú” (magasadiso).] (1274) 


1275 [Chữ gốc là szpekkho. Mp giải nghĩa là satanho: với dục-vọng, còn mang 
theo dục-vọng, nhưng tôi tin nghĩa kinh ở đây chỉ đơn giản là “còn sự lo lắng, 
còn lo âu, còn 1u sâu”. Tiếng Pãli chữ apekkhä (lo, lo lắng) có thê chứa cả 02 
nghĩa “sự ràng buộc) và “sự lo lắng'.] (1275) 


1275 [Mp nói rằng: do vợ ông ta không có thê chữa trị cho ông bằng thuốc 
thang, nên bà ta đã cất lên “tiếng gâm sự tử” (sthanada) để trị tâm bệnh của 
ông bằng những lời tuyên bố về sự-thật (saccakiriyä) như vậy, (và nhờ đó 
ông đã khỏi bệnh).| (1276) 


1277 [Chỗ này tôi đọc theo Ce là vazzm, khác với Be và Ee ghi là gharzm. Mp 
chú giải nghĩa là: “sẽ lấy chông khác” (aññam sãmikam ganhissati). Coi 
thêm SED sv vara2 ghi là: ““ngưởi chọn', là người van xin một cô gái cưới 
mình, người cẩu hôn, người yêu, chú rẻ, chồng. ”] (1277) 


1278 [Nguyên văn câu cuối: baha/thakam brahmacariyam. Không có gì lạ 
thường trong truyền thống Phật giáo có những cặp vợ chồng đã có con nhưng 
do họ hiếu đạo nên đã đồng ý với nhau giữ giới độc-thân (tức không quan hệ 
tính dục, giữ tám giớn).] (1278) 


127 [Vì cấu trúc của điều (4) này là song hành với điều (5) và (6) ở dưới, chứ 
không song hành với 03 điều đầu tiên, cho nên rõ ràng chữ mmamaccayena 
không thuộc về chỗ này. Mặc dù cách ghi này đều có trong tất cả 03 phiên 
bản đã được in, nhưng theo một chú giải bằng tiếng Tích Lan cổ [Sinhala] 
trong phiên bản Ee thì bỏ chữ này. Giống như ở 02 điều cuối, câu này không 


182 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


có động từ tương lai là bhavissari. Thêm nữa, ngay chỗ này, cùng cách tuyên 
bố “sự-thật hiện tại” (cũng như 02 điều cuối): lúc này Nakulamatã khăng định 
bà ta hiện tại đã hoàn thiện về giới-hạnh, và nói rằng ai còn nghi ngờ về điều 
này thì có thể đến hỏi nhờ Phật xác minh. Như vậy, vì Nakulamãtä đang nói 
về sự-thật đang có rồi, cho nên bà ta không cần nói tới lúc chồng bà qua đời 
là thời tương lai nữa, (chẳng hạn bà ta không cần phải nói: “khi ông chết tôi 
sẽ hoàn thiện giới-hạnh”). Mp cho rằng điều (4), (5), (6) là 03 sự tuyên bố về 
sự-thát bởi Nakulamata. | (1279) 


12? [Nguyên văn câu này: Na... masmim dhammavinaye ogãdhappatta 
patigädhappadtä assãsappata. Tất cả những yếu tô này đều đề chỉ phẩm chất 
tôi thiểu là thánh quả Nhập-lưu. Điều thú vị là bà ta đã tuyên bố mình đã đạt 
được chân-đứng trong Giáo Pháp và giới luật (dhammavinaya) này, điều này 
cho thấy trong một số ngữ cảnh chữ giới luật (vinaya) mang một nghĩa rộng 
hơn cái nghĩa chính là những điều luật, những giới-luật tu hành.] (1280) 


12! [Nguyên văn câu cuối là: Yãvadattham seyyasukham passasukham mỉd- 
dhasukham anuyufo viharanto. Trong kinh 5:206, đoạn (4), cũng có nói về 
sự “thích nằm nghỉ, thích lười biếng, thích ngủ', trong kinh đó những tật xấu 
này được gọi là sự frói-buộc của tâm (cefaso vinibandha).] (1281) 


122 [Về năm điều cần tu tập được nói trong đoạn kết này: quý vị coi thêm 
kinh 5:56.| (1282) 


1283 [Điều thú vị khi đọc ở đây là (về mặt từ ngữ cũng như về mặt kỹ thuật) 
“sự chánh-niệm về cái chết lại dẫn tới đỉnh-cao là sự bắt-tử.] (1283) 


1234 [Mp chú giải lời thán mở đầu, aho vara, là một cách diễn tả sự khao-khát 
(patthanatthe nipđío). Nhà sự Brahmaäli đã từ chối sự diễn dịch của Mp và 
coi câu này là zmộf sự fuyên bố nhấn mạnh về điều thật, trong đó thầy ây đã 
dịch là: “Đúng thực, tôi có thể sống chỉ một đêm và một ngày; tôi nên chú- 
tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn.” Phiên bản tương đương trong Hán tạng, 
EÄ 40.8 [T I741c26-742b2], thì hầu như đồng nghĩa với cách diễn dịch của 
Mp. Như vậy Tỳ kheo thứ nhất nói [ở T 1 742a2-3] rằng: “Khi tôi quán niệm 
cái chết, tôi mong muốn sống tiếp được 07 ngày [và] quán niệm bảy chỉ giác- 
ngộ. Điều này sẽ rất hữu-ích [cho tôi] đối với giáo lý của Như Lai [và] sau 


Chú Thích * 183 


khi chết tôi sẽ không có những sự hối-tiếc” (JHfÈZE4Blf. z⁄#⁄#4H. R 
lui. }$1H2kỳkftfJrBijm. 7U/4'#1K).] (1248) 








125 [Nguyên văn câu này: Bahum vata me katam assa. Mp giải nghĩa là: 
“Con có thể thành tựu nhiều trong việc tu của con đối với giáo lý đó.” 
(sasane mama kiccau bahu katam assa). Mp-t giải thích là: “Ta sẽ thành tựu 
nhiều trong việc tu của ta là một Tỳ kheo, điều đó sẽ có ích lợi cho ta.”] 
(1285) 


1286 [Mp-‡ chú giải rằng: “Một bữa cơm khất thực: là một bữa cơm khắt thực 
có thê nuôi sống thân trong một ngày.” Cái ý mà thành ngữ Pãli /adanararn 
... J/@danfaram muốn nói ở đây không phải là người đó muốn sống đủ lâu để 
ăn một bữa cơm duy nhất, mà ý là, người đó ý thức rõ về sự không chắc-chắn 
về cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, nên người đó muốn được sống thêm một 
khoảng thời gian cho dù ngắn ngủi [chỉ bằng thời gian ăn một bữa cơm khất 
thực] để thực hành Giáo Pháp. Nói cách khác, nếu thời gian để ăn một bữa 
cơm trong im lặng là khoảng 20 phút, người đó hy vọng được sống thêm một 
khoảng thời gian đó. (Nghĩa trong tiếng Việt có thê là: “Không biết mình sẽ 
chết bất cứ lúc nào, nên luôn coi thời gian 'khoảng 20 phút' cũng là quý báu, 
do vậy phải nên chú-tâm tu tập theo Giáo Pháp để hy vọng thành tựu được 
nhiều hơn trước khi chết”. Đó là một cách quán niệm về cái chết.).] (1286) 


1281 [Rattiva patihitaya. Chữ parihiia [hoặc pafihifa] không có trong PED; coi 
SED sv praidhä. Nó là quá khứ phân từ của pafidahari (bắt đầu, khởi đầu, 
tiếp cận), có vẻ thích hợp ở đây. Mp giải nghĩa là = pafipannäya.] (1287) 


1288 [Tôi đọc theo Be là parihãyamane, khác với Ce và Ee ghi là parihãnãya 
samvaftamane.] (1288) 


123 [Tám dòng kệ cuối cũng có trong kinh 3:36. Ở đây, cả 03 phiên bản đều 
ghỉ là £e khemappafä trong dòng cuối.] (1289) 


1222 [Lời kinh dùng chữ sô ít hừmavamtaimn pabbatarajam. Tôi tạm dịch chữ 
himavanfam ở thê sô nhiêu là “đấy núi Hừữnalaya” mặc dù theo sau đó là câu 
thê sô ít “vua” của những ngọn núi. 


- (Nghĩa bóng ở đây là: người tu tập được những điều như vậy là rất hùng 


184 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


mạnh, có thể chẻ phá cả dãy núi Hymalaya cao lớn chắc chắn đó, sá chi việc 
phá vỡ sự vô-minh “được so là chuyện nhỏ và dễ phá hơn nhiều".)] (1290) 


12! [Mp chú giải “Người đó thiện khéo về chứng đắc sự định-tâm 
(samadhissa samapaffikusalo): là người đó thiện khéo trong sự chứng nhập 
vào sự định-tâm (tầng thiền định), sau khi đã hiểu rõ loại thức ăn và khí hậu 
nào là phù hợp (). 7hzện khéo về thời-gian (chứng nhập trong) sự định-tâm 
(samadhissa †hifiusalo): là người đó có khả năng ồn định sự định-tâm (trong 
bao lâu). Thiện khéo về sự thoát-ra khỏi sự định-tâm (samadhissa vuithäna- 
kusalo): là người đó có thê thoát ra khỏi trạng thái định-tâm vào một thời- 
điểm đã chọn (trước khi nhập định). 7ệên khéo vỀ sự phù-hợp cho sự định- 
tâm (samädhissa kallitakusalo): là người đó có thể làm hoan-hỷ cái tâm để 
đạt-định, làm cho nó phù hợp. 7zện khéo về frú-xứ [lĩnh vực] của sự định- 
tâm (samäãdhissa gocarakusalo): là sau khi đã tránh bỏ những điều là không 
thích hợp và không hữu ích cho sự định-tâm, sau khi theo đuổi những điều là 
thích hợp và hữu ích cho sự định-tâm, người đó hiểu: “Sự định-tâm này lấy 
một dấu-hiệu (tướng) làm đối-tượng của nó; sự định-tâm này lấy một đặc- 
điểm (nét) làm đối-tượng của nó." Thiện khéo về giải-pháp đối với sự định- 
tâm (samadhissa abhinhãrakusalo): đề mà có thê chứng nhập những tầng 
chứng đắc thiền định cao hơn và cao hơn, người đó có thể hướng [cái tâm] tới 
sự định-tâm của tầng thiền định thứ nhất và tiếp tục cao hơn.” Mp-{ bố sung 
thêm những thông tin về những kỹ năng này là: “Thiện khéo về sự phù-hợp: 
là có khả năng làm cái tâm chứng nhập [sự định-tâm] bằng cách loại bỏ 
những trạng thái đối nghịch và bằng cách áp dụng một cách cân bằng những 
nhân cộng tác để tạo ra sự định-tâm. Thiện khéo về trú-xứ: là thiện khéo về 
điều được làm để tạo ra sự định-tâm; là thiện khéo về “nơi” nó xảy ra, đó là: 
chủ-đê thiên hay đề-mục thiên, và thiện khéo về sự cài sự chánh-niệm và sự 
rõ-biết vào khu-vực đề đi khất-thực một vòng. Thiện khéo về giải-pháp: là có 
khả năng hướng hay dẫn dắt [cái tâm] tới sự định-tâm của tầng thiền định thứ 
nhất ... thứ hai ... vân vân, bởi vì chúng thuộc về sự khác-biệt.” Để đọc thêm 
những kỹ năng cần có để làm chủ sự định-tâm, mời coi thêm kinh 7:40-41 và 
cả Chương 34 của Bộ Kinh Liên Kếi (SN).] (1291) 


- (Nhân tiện: Về chữ /rú-xứ (lĩnh vực, lãnh địa), có một câu trong kinh 
MN 33 coi như đã giải nghĩa chữ này như vầy: “Này các Tỳ kheo, theo 
cách nào một Tỳ kheo là thiện khéo về những trú xứ? Ở đây. này các Tỳ 


Chú Thích * 185 


kheo, một Tỳ kheo hiểu được 'bốn nên tảng chánh-niệm)` (satipafthana, tứ 
niệm xứ) đúng như chúng thực là. Này các Tỳ kheo, đây là cách một Tỳ 
kheo là thiện khéo về những trú xứ."). 


122? [Mp giải nghĩa chữ amwssatiffhanani là = anussatikaranani (những 
nguyên nhân tưởng niệm), trong đó Mp-t bỗ sung: “Bản thân những sự tưởng 
niệm là “những nguyên nhân tưởng niệm" trong đó chúng có chức năng là 
nguyên nhân (»exbhävzro) dẫn tới những ích lợi và hạnh phúc thuộc kiếp 
này và kiếp sau.] (1292) 


1223 [“AWàp các Tỳ kheo, “tham` là một cách để chỉ năm đối-tượng khoáải-lạc 
giác quan” (ldampi kho bhikkhave ãrammanam karinwa). Trong 05 bộ kinh 
Nikãya, chữ ãrammana không có nghĩa là “đối-tượng của thức” theo cách 
dùng thông thường, chỉ có trong W¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) và các luận 
giảng thì chữ đó mới được nói theo nghĩa đó. Nhiều chỗ trong các bộ kinh thì 
chữ ãrammana có thể chỉ một đối-tượng thiển, cho dù vai trò này thông 
thường được dùng bằng chữ ønirra, và nó không nhất thiết có nghĩa là “đấu- 
hiệu đối ứng” như trong các giảng luận thường nói. Tôi không dịch lời kinh ở 
đây để nói răng người tu lây sự tưởng niệm Phật là một đối-tượng, mà dịch là 
người tu /àm nó thành một co-sở, hay điểm xuất phát, đễ rời khỏi tham. Về 
nghĩa này, tôi đã lẫy sự ủng hộ từ luận giảng Mp-, trong đó có chú giải chữ 
ãrammanam karifva như vầy: “Sau khi đã làm nó thành một điều-kiện (duy- 
ên), làm nó thành một nên-tảng (xứ)” (paccayan karifva padakam kafva). 


- Mp-† coi chữ “zày” (idam) trong bố đề trên là chỉ rạng thái cận định 
(upacaäraj/jhana) đạt được nhờ sự tưởng niệm Phật. Mp thì giải thích chữ 
“được thanh lọc” (visuJjhanfi) ở đầy có nghĩa là: “họ đạt tới Niễt-bàn, sự 
thanh lọc tối thượng”.] (1293) 


124 [Mp giải thích: Chữ “giữa nơi bị giam cẩm (sambädhe): là giữa cái sự bị 
giam hãm trong năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. “Đã khám phá ra lỗi-mở 
(okãsãdhigamo): lỗi-mở ở đây là chỉ sáu chủ-để để tưởng niệm (quán tưởng, 
tùy quán) mà Phật đã khai mở.] (1294) 


125 [Trong kinh kế trước câu cuối này ghi là idh*ekacce satfäã visujjhanti, 
trong kinh này thì ghi là ¿dh” ekacce saftã visuddhidhamma bhavanii. Nhưng 


186 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


nghĩa không khác gì nhau.]| (1295) 


125 [Nguyên văn câu này: Ä⁄ưnobhävamyassa bhikkhuno dassanaya 
upasankamitum. Các luận giảng đều giải thích chữ manobhãvaniyä có nghĩa 
là “những người gia tăng sự kính trọng”, hay “những người đáng được kính 


ˆ ” 


frọng” hơn là nghĩa “những người đã tu tập cái tâm”. Trong luận giảng Spk 
II 250,1-2 thì nói những Tỳ kheo đó là những mmanobhãvaniya: những người, 
khi mình gặp, làm cho tâm (của mình) gia tăng sự thiện lành (yesu hi đif†hesu 


kusalavasena cittan vaddhar).| (1296) 


127 [Nguyên văn câu này: Yam mimifam ãgamma yam nimiHam mana- 
sikaroto aqnantarã ãsavanam khayo hoti. Về “sự lập tức tiêu-điệt ô-nhiễm”, 
mời coi lại chú thích 851 trong kinh 4:162. (Coi thêm kinh SN 22:81 về thuật 
ngữ này). | (1297) 


1228 [Mp chú giải là: “7rong thời đó khi vị đó đang ngôi trong sự an trú ban 
ngày thì điều đó xảy ra ở cửa tâm của vị đó.”] (1298) 


12 [Adhicitam: tâm bậc cao, thượng tâm. Mp giải nghĩa đó là chỉ: “Cái tâm 
của sự định-tâm và sự minh-sá?”. Tỳ kheo UdayïT (tức Lã|uday1) thường ffược 
thấy là sai lầm ngộ nhận trong những lời nói của thầy ấy về những luận điểm 
giáo pháp, và do vậy thường bị Phật quở trách. | (1299) 


1300 [Thật đáng ngạc nhiên, bởi vì ở đây có lẽ là chỗ duy nhất trong toàn bộ 
Kinh Tạng các Nikãya mà 03 tầng thiền định (jhãna) đã được đề cập đến như 
một “chủ-để tưởng niệm” (anussafiffhana). Trong kinh cũng như trong luận 
giảng Mp cũng không giải thích lý do tại sao tầng thiền định thứ tư lại bị tách 
riêng thành zmột “chủú-đề tưởng niệm” riêng (chủ đề thứ (5) bên dưới). Thật 
ra, việc dùng cái tên “chi-đề (đô tưởng-niệm” (anussafifthana) đề đặt cho 05 
sự quán-tưởng được nói ra bởi thầy Ananda, và cli-để thứ sáu được nói ra 
bởi Phật, có vẻ là trường hợp “có một không hai” trong Kinh Tạng!] (1300) 


130! [Nguyên văn câu này: Yz/hä divã tathä rattim, yathä rattim tathã divã. 
Cũng giống trong kinh 4:41. Mp giải thích nghĩa là: “Vào ban ngày người đó 
chú-tâm (tác ý) tới nhận-thức về ánh sáng, ban đêm người đó cũng chú-tâm 
như vậy. Vào ban đêm người đó chú-tâm tới nhận-thức về ánh sáng, ban ngày 
người đó cũng chú-tâm như vậy. 


Chú Thích * 187 


- Trong câu tiếp theo: “đạt tới trí-biết và tẫm-nhìn”: ở đây là chứng ngộ mắt 
thiên-thánh (thiên nhãn minh), được gọi một cách khác là trí-biết và tầm- 
nhìn.] (1031) 


1302 [Từ (¡)-(1x) là 09 sự quán xét hay quán niệm về tử thi ở nghĩa địa, như đã 
được nói rõ trong các kinh quan trọng như Kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm 
(Satipafthana Sutta, Kinh Niệm Xứ, tức DN 22, mục 7-10); và kinh MN 10, 
mục 12-30.] (1302) 


1303 [Câu này chắc hắn muốn nói rằng: tầng thiền định thứ tư (tứ thiền) là cơ- 
sở để chứng được sáu loại “rí-biết trực tiếp” (sáu minh, sáu tự trí).] (1303) 


13 [Nguyên văn câu này: đassanänuffariyam, savananuttariyam, lãbhãnut- 
tariyam, sikkhaãnuffariydmu, paricariyänuffariyam, anussafänuffariyam.|] 
(1304) 


1305 [9 hiếu khách, sự tiếp đãi (patisanthära). Kinh 2:152 có nói 02 loại sự 
tiếp-đãi: tiếp đãi bằng những thứ vật chất (thức ăn, chỗ ở ...) và tiếp đãi bằng 
Giáo Pháp.] (1305) 


1306 [03 loại sự nhận-thức cuỗi được giảng giải trong kinh 10:60, đoạn (5), 
(6), 7).] (1306) 


1307 LÄcqnayitväna: làm sạch bản thân. Mp giải thích nghĩa gốc là: người đó 
rửa sạch tay chân và súc miệng sạch sẽ. | (1307) 


1308 [Nguyên văn: Na/thi aftakäro, natthi parakäro. Nghĩa gốc là: “Không có 
sự tự-mình-làm, không có sự người-khác-làm.” Tiếp theo, Đức Phật đã bác 
bỏ quan điểm này của ông bằng cách chỉ ra sự thật rõ ràng rằng ông bà-la- 
môn đi tới và đi lui theo ý-chí tự do (say) của mình (mà làm sao không có 
sự chủ-động hay tự-phát làm bởi mỗi người).] (1308) 


1309 LẴr„bhadhãiu: tạm dịch là yếu tổ chủ-động [tự-phát, khởi-sựJ. Mp chú 
giải đó là: “Sự nỗ-lực xảy ra bằng cách của sự khởi đâu [một hoạt-động]” 
(arabhanavasena pavafiaviriyam). Hai yêu-tỗ được nói kế tiếp, là nỉik- 
kamadhafu và parakkamadhafu, có thể được hiểu một cách lần lượt là sự nỗ- 
lực cần có để &¿ên-trì trong một hành-động và để hoàn thành nó. 03 yếu-tỗ 


188 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


này được đề nghị như thuốc giải-độc cho (chướng ngại) sự đỏ-đân và buồn- 
ngủ (hôn trầm thụy miên) trong kinh 1:18 và trong kinh SN 46:51 (Quyền 5), 
và là phương tiện để cấp dưỡng cho chỉ giác-ngộ là sự nỗ-lực (tỉnh tấn giác 
chị) trong kinh SN 46:02 và kinh SN 46:51 (Quyền 5).J(1309) 


1310 [Mp không phân biệt 03 yếu tố cuối ở đây là—£hãmadhatu, thitidhãtu, và 
upakkamadhät~—mà đơn giản cho rằng chúng chỉ là những danh từ khác 
nhau để chỉ sự nổ-lực mà thôi.] (1310) 


1311 [Đây là một kinh song hành được mở rộng của kinh 5:201, chỉ khác điều 
(Š5) và (6) trong kinh này.] - (Như chú thích 1209 ở đầu kinh 5:201: [Be và Ee 
đọc là veluvane; Ce đọc là niceluyane. Mp (của Be) có chữ miculavane trong 
bồ đề, và được giải thích là đồng nghĩa muecalindavane. Cả PED và SED đều 
ghi micula là một loại cây (như cây nước mặn ở nước ngọt?), và được nhận 
dạng tên khoa học là Barringtomia acuftangula: cây lộc vừng.]| (1209) — và ý 
nghĩa câu kế tiếp, mời coi lại chú thích 1210 trong kinh 5:201). [131 1] 


1312 [Coi kinh 5:30 để so sánh. Mặc dù cấu trúc của 02 kinh giống nhau, 
giống nhau về phần bối cảnh diễn ra, nhưng “nội dung chính” Phật nói từ (1)- 
(6) thì khác hắn nhau; do vậy người ta có thê không chấp nhận hay phân loại 
chúng là 02 kinh song hành.] (1312) 


131 [Tôi đọc theo Ce là ãrđmiko vã samanuddeso vã sahadhammiko vã. Còn 
cả 02 phiên bản Be và Ee đều không có chữ sahadhammniko vã. Ở đây Be ghi 
rất khác là: ¡đãn° imam ãyasmamtan ãrãmiko vã upafthahissati samanuddeso 
vã tam tamha samadhimha cavessafi, nghĩa là: “Giờ một người giúp việc 
trong chùa hay một sa-di sẽ phục vụ vị thầy này, như vậy sẽ làm cho vị ấy rớt 
ra khỏi định.” Ee thì ghì giống Be, chỉ khác động từ là gha//essaíi (đánh trả, 
xúc phạm, gây sự) thay vì là 2aƒ£hahissaii. | (13 13) 


1314 [Nguyên văn câu này: 4raññasaññamyeva manasi karissafi ekattam. 
Nguyên văn câu này: 4raññasañfñarnyeva manasi karissafi ekaftam. Mp chú 
giải (tạm dịch) là: “Sự duy-nhất: người đó sẽ mang tới tâm chỉ sự nhận-thức 
về rừng mà thôi, đó là trạng thái nhất-điểm của sự nhất-thể” (ekasabhävam, 
ekageatabhutãam araññasannam yeva ciftte karissafi).]| (1314) 


1315 [Mp giải thích: “Bằng những lời này, Phật đã đề cao một nơi trú-ở trong 


Chú Thích * 189 


rừng (đê tu; hơn là sống tu ở gần hay ở trong làng mạc, thị trấn, thành phó, 
hay chỗ đông ngườ!).] (1315) 


- (Nhân tiện, toàn bộ câu cuối này được coi là một đoạn riêng, là đoạn (8), 
trong kinh song hành 8:86) 


1315 [Con voi đực của Vua Pasenadi được gọi tên là “$%e/z” (trắng) vì thân nó 
màu trắng. Tiếp sau chữ “zãgz” được dùng để gọi những con vật, cây, hay 
những thứ to lớn (không lồ), như trong lời kinh kế tiếp.] (1216) 


1317 [Ở đây có sự chơi chữ. Câu nói của Phật—ãgưm na karoti—là cách lây 
chữ nãga từ chữ na + agưmn, nghĩa “không-ác”. Naãga do vậy trở thành hình 
dung từ chỉ Đức Phật, hay nghĩa rộng hơn, chỉ những bậc A-la-hán. Coi thêm 
kinh Sn 527: Agưm na karofi kiñci loke ... nãgo tãdi pavuccafe tathaHä, 
nghĩa là: “Người làm chuyện vô-ác trong thế gian ... bậc ôn-định vì lÿ do đó 
được gọi là một nãga”. Coi thêm kinh Th 1249 (= SN 8:08 (Quyền 1)) có ghi 
câu: Nữganãmo'sỉ bhagavã (Ngài được gọi là Nãga, hỡi đức Thế Tôn).] 
(1517) 


13! [Mp nhận dạng Uday! này chính là Kãludayr. Tuy nhiên, cũng cùng thi 
kệ này ở Th (689-704) thì ở đó chỉ nói Udaäy!T chỉ là Udãy!, trong khi những 
thi kệ chỗ khác Th (527-36) thì Uday! được cho là Kaludäy. Điều này cho 
thấy sự nhận dạng của Mp về người sáng tác bài thi kệ này là sai. Bản kinh 
tương đương trong Hán tạng, MÃ 118 (ở T I 608b2-609a3), có nhiều điểm 
hữu ích để tôi so sánh và suy ra nghĩa của các câu thi kệ trong tiếng Päli.] 
(1318) 


1312 [Chỗ này Be ghi là vanã nibbanam ãgatam. Ce và Ee thì ghi là nibbãnam 
để thay chữ mibbanzam. Mp giải thích nghĩa là: “Từ rừng ô-nhiễm, người đó 
đã ấi đến chỗ quang-đãng: người đó đã chứng ngộ Niết-bàn, không còn rừng 
ô-nhiễm nữa” (kilesavanato nibbanam kilesavanarahitam nibbãnam ãgafam 
sampaftam). Dường như Ce và Ee đã lấy luôn chữ øibbãna từ câu luận giải 
này để đưa vô thành lời thi kệ luôn, (Thầy Thích Minh Châu cũng dịch từ 
phiên bản đó thành câu “7 rừng, đến Niết-bàn”). Phiên bản Hán tạng ở TI 
608c2 thì ghi: J4, nghĩa là: “Từ trong rừng người đó ra khỏi rừng”, 
điều này cũng ủng hộ nghĩa gốc được ghi trong Be.] (1319) 


190 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


1322 [Chữ saccanzmo không phải nghĩa là “người có tên là sự-thật” mà có 
nghĩa là “người đúng thực như tên gọi (người xứng danh, bậc hữu danh hữu 
thực), nghĩa là danh xưng gọi của người đó là xứng với trạng thái hay tầm 
vóc của người đó. Mp chú giải câu này là: “Bậc ấy được đặt tên một cách sự 
thật, được đặt tên một cách đúng thực, được đặt tên một cách chính xác là 
'nuãga` đơn giản vì không làm điều xấu-ác” (acchanãmo bhữtanämo ãgum 
akaraneneva nãgofi evam avifathanamo). Bản kinh tương đương Hán tạng [T 
I 608c7] có ghi chữ Hán là — ĐJÑšrhñB,  ãñ?£_EñB, nghĩa đại ý là: “bác 
ấy là nãga của/giữa tất cả những nãga, đúng sự thật là nãga, là bậc vô- 
thượng.”] (1320) 


132! [Ở đây có một sự chơi chữ giữa 02 nghĩa của chữ carapa là “đức hạnh, 
hạnh kiểm” và “chân”. Mp giải nghĩa rằng: “Chúng như là hai bàn chân sau 
của nãga là Phát.”] (1321) 


132 [Nguyên câu này: Si givã siro paññã vimamsa dhammacintana. Tôi 
dịch những chữ này một cách hoàn toàn theo nghĩa chữ. Tuy nhiên Mp thì 
nói rằng: “Đầu ngà của thân mình của voi được gọi là sự điều-tra (vữnarmsa) 
bởi vì [nó điều tra tìm hiểu] mọi thứ để quyết định chúng là cứng hay mềm, 
ăn được hay không ăn được ... vân vân. Rồi nó từ chối những thứ nên được 
từ chối và nhận lấy những thức nên được nhận lấy. Cũng giống như vậy, đối 
với nãga-là-Phật, sự quán-chiếu về những hiện-tượng (dhammacintanä)—là 
chỉ trí-biết của Phật định rõ những phân-loại của những hiện-tượng—chính là 
[phương tiện của] sự điều-tra. Với trí-biết này Phật biết được ai là có năng 
lực và ai không có năng lực.”| (1322) 


1323 [Ở dòng kệ (pãda) c tôi đọc là chữ samaZfapo theo cách ghi của Be và Ee, 
khác với Ce ghi là samaävãpo. Mp chú giải: “Đây sự định-tâm của tầng thiền 
định thứ tư ở đây được gọi là dhamma. Vì chính dựa trên cơ-sở này những 
năng-lực siêu thường được thành công. Do vậy nó được gọi là nhiệt độ cân 
bằng ở bụng (kucchisamatapo). Sự sống tách-ly hay ẩn-dật (viveka) là chỉ sự 
tách-ly về thân, sự tách-ly về tâm, và sự tách-ly khỏi những sự thu-nạp hay 
sanh-y (kãyacitfaupadhiviveko). Như con voi dùng đuôi của nó để ngăn đuôi 
những con muỗi, Như Lai lui về với sự sống ân-dật đề cách ly khỏi những gia 
chủ và những Tỳ kheo.” Bản Hán tạng đọc 02 hàng kệ này [chỗ 608c12] là 








XIN 120M, S6Já ĐẾ GẺ Eì (sự hộ frì những giáo pháp là bụng, và sự vui thích 


Chú Thích * 191 


sự ẩn-dật là cấp fay). Rõ ràng là trong sự truyền thừa này, chữ vã/ađh¡ trong 
tiếng Pãli đã được truyền thành 2ãh#ø¡.] (1323) 


1324 [Nguyên văn chữ này là øsszsa: nó có thể mang cả hai nghĩa là sự hở-vô 
và sự yên-ủi, trơng đó nghĩa thứ hai là chỉ trạng thái A-la-hán. Mp nói: giống 
như sự £hở-vô và thỏ-ra là điều nhất thiết để voi được sống, sự chứng thánh 
quả (phalasamäpati) cũng là sự thiết yếu đối với Đức Phật, và chính đó là 
chỗ Phật vui thích có được. ] (1324) 


1325 [Chữ này đọc theo Be là /oke viharari. Ce và Ee ghi là loke virajjati (trở 
thành tách-lìa trong thế gian) là cũng không tương ứng với ví đụ; (vì trong ví 
dụ là sen sống trong nước chứ không sông tách-lìa khỏi nước).] (1325) 


1326 [Đề thay thế cụm chữ saikhãresñpasantesu trong dòng kệ (pãda) c [được 
ghi trong tất cả 03 phiên bản], tôi dùng một cặp cụm chữ trong bản viết tay 
của Miền Điện [như đã được đề cập tới trong một chú thích trong Ee] ghi như 
vầy: angäresu ca santesu, nibbutoti pavuccari. Cách ghi này cũng được thấy 
có trong Th 702. Nhà sư Vanarata đã chỉ ra rằng: ““Ƒoàn bộ bài thi kệ /à ví dụ 
và chữ nibburo [vừa có nghĩa là một ngọn lửa đã tắt đi và một người đã 
chứng ngộ Niếr-bàn] là đề cập tới ngọn lửa.” Bản Hán tạng [ở 608c27], giống 
với Th và bản viết tay Miến Điện, đã ghi là #t‡ïk4“fÄ, k8 
(Không có củi, lửa không cháy tiếp. Lửa này sau đó được gọi là đã chấm 
đư?).] (1326) 


1H 














1327 [“*Wjhjme nãga (là) A-la-hán` sẽ biết 'nãga (là) Phật. vốn đã được dạy 
bởi bậc ga (tức nãga-Phật được chỉ dạy bởi chính mình), này trưởng lão 
Udãyï.” Mặc dù sự giải nghĩa của Mp, tôi nghi rằng bản thân lời kinh muốn 
nói rằng bản thân Đức Phật là người đã chỉ dạy về nãga. Bản Hán tạng [ở 
608c29] đã ủng hộ sự nghi ngờ của tôi bằng câu: ÄE'!lE Bfñfì (điêu đó được 
nói bởi bậc nãga trong số những naãga).| (1237) (Người dịch Việt không thực 
sự nhìn ra nghĩa của câu kệ này cũng như những lời chú giải của Mp và của 
Hán tạng.) 


1328 [Ở đây đọc theo Ee là: parimibbäii 'nãsavo, khác với Ce và Be ghi là: 
parinibbissafI anãsavo. Bài kệ này đã hoàn thành ví dụ bằng ngọn lửa. Ấn dụ 
này được rõ hơn trong bản Hán tạng [ở 609a2], chỗ đó ghi là JtÄÊññ< # 





192 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


(nãga này được nói đã chứng ngộ Niết-bàn), giông giông như chỗ 60§8c27 ghi 
là Jt;kRB+ ÙÄ (lứa này được nói là đã chấm dứ?). Tôi đã cô gắng “bắt cho 
được tác động này bằng cách dịch chữ pariz¿bbzii 02 lần, đầu tiên là “đã /ất 














ngắm” và sau đó là dịch theo nghĩa thuật ngữ của nó là “đã bát Niết-bàn”.] 
(1328) 


1322 [Chỗ này tôi chọn lời kinh gốc được ghi trong Be là szkadägãmipafto 
[thấy cũng giống cách ghi trong phiên bản viết tay Miễn Điện] khác với cách 
ghi của Ce và Ee là sakadãgãmï safo. Sự nhầm lẫn của chữ s và p rất hiếm 
thấy trong phiên bản chép tay bằng tiếng Tích Lan cổ (Sinhala). Tuy nhiên, 
lời luận giải trong Mp là sakadãägãmipuggalo hutvã cho thấy luận sư của Mp 
đã căn cứ theo nghĩa chữ gốc là sakøđãgZmï sato. Không thê nào có sự chép 
sai hay sai đổi như vậy, vì thời đại của các luận giảng là sau thời đại của kinh 
gốc.] (1329) 


1339 [Trong kinh MN 89, mục 18, Purana và Isidatta là 02 quan thị sát (thanh 
tra, thị vệ) trong triều của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của nước Kosala (Kiều- 
tất-la) nhưng họ có sự tôn-kính đối với Phật hơn là đối với nhà vua. Lòng 
thương kính Phật của họ cũng được nói trong kinh SN 55:06 (Quyền 5).] 
(1330) 


1331 [Mp giải thích rằng: “Thầy Änanda nói vậy bởi vì thầy ấy cũng không 
biết lý do vì sao.” Nhà sư Brahmäii viết rằng: “Tôi hiểu thầy Änanda chỉ đơn 
giản nói rằng điều đó nên được hiểu đúng theo lời Phật đã nói”, và thầy 
Brahmäili gợi ý diễn dịch câu đó là: “7a chị, thì nghĩa nó là vậy, như nó đã 
được tuyên bố bởi đức Thế Tôn.” Tuy nhiên, ngay lúc này thì lời tuyên bố 
của Phật về nơi-đến (của họ) vẫn chưa được giải thích. Lời giải thích chỉ nằm 
ở cuối kinh, khi Đức Phật tuyên dương những ưu-điểm của 02 vị đệ tử tại gia 
đã chết.] (1331) 


1332 [Chỗ này Ce ghi chữ anbakapaññä; Be ghi chữ amưmuakasaññaä, nghĩa là: 
“nhận-thức của một phụ nữ”, hay “ý tưởng của một phụ nữ”, nhưng kinh 
10:75 của phiên bản Be có ghi là amuakapaññä. Ö đây, Fe ghi chữ amba- 
kasaññä chỗ này nhưng trong đoạn kết lại ghi chữ ømbakapaññä. Rõ ràng 
chữ ghi đầu tiên trong Ee là do lỗi ghi chép, có lẽ do sự chép nhầm chữ s và 
p. Chữ ambaka trong Ce và Ee (hoặc chữ amưmaka trong Be) là xuất thân từ 


Chú Thích * 193 


chữ amma nghĩa là “mẹ”, nghĩa chung là chỉ “những phụ nữ”. Mp-{ giải 
thích: “4mmakä (hay ambakä) có nghĩa là những phụ nữ [nghĩa gốc là hạng 
những người mẹ|. Đây là một chữ ấn dụ. Đó là, những người mẹ, là hạng 
những người mẹ, là những người làm mẹ, được thấy có trong số những phụ 
nữ” (4mmakhai máftugamo. Upacaravacanafh'etam. Ilihisu yadidam 
ammakä mãtugãmo jananï janikã). SED sv nói rằng chữ ambäã có nghĩa “một 
người mẹ, một phụ nữ tốt [dùng như đại từ để gọi một cách kính trọng].” 
Trong bản Hán tạng [chỗ T II 25§c§-9] thì không có ý chê bai 'những phụ 
nữ” mà chỉ nói riêng về cá nhân của cô Migasälã mà thôi: “Nữ đệ tử tại gia 
Migasalä là ngu dốt và ít trí tuể° (RBf:f#3%5§ 3/b#).] (1332) 








1333 [Sự nằm kể sát nhau của chỉ định từ ke với sở cách từ -ñãZne là đánh đố 
khó dịch. Tôi chọn theo nghĩa rằng những thứ được đề cập tới bằng ke là 
được thiết lập rong sự-biết này. Mặc dù vậy, có lẽ, -ZZne là một dạng chữ 
sót, là một chỉ định từ số nhiều hợp nghĩa với chữ ke. Mp đã không có giải 
quyết vấn đề khó khăn chỗ này, mà chỉ bàn luận về vấn đề “về sự-biết về 
những người khác là wu hơn hay nhược hơn” (purisapuggalaparopdri- 
yañäne), điều đó giải thích sự-biết này là “sự-biết về những người khác” có 
những căn ưu hay căn nhược theo cách sự sắc-xảo hay sự ngu-khờ của họ” 
(purisapuggalanam tikkhamuduvasena indriyaparopariyañanam).] (1333) 


1334 [Nguyên văn câu cuối này: S:mäãyikampi vimudtim na labhati. Mp giải 
thích nghĩa là người đó không phải lúc này lúc khác có được sự khoan-khoái 
và hoan-hỷ từ việc lắng nghe Giáo Pháp. Tuy nhiên, Pafis II 40,16—17 thì 
định rõ chữ gần đồng nghĩa với “sự giải-thoát tạm thời" là samayavimokkho, 
chính là bốn tầng thiển định sắc-giới (jhãna) và bốn tầng chứng đắc vồ-sắc 
giới (cafflãäri ca jhãnđHỉ, cafasso ca darữpasamapdffiyo, ayam samaya- 
vửnokkho), điều này phân biệt rõ những trạng thái chứng đắc (tạm thời) đó so 
với sự giải-thoát thường hằng rốt ráo, chính là bốn thánh đạo, bốn thánh quả 
của đời sống tâm linh, và Niễt-bàn (catãro ca ariyamaggä, catdãri ca 
sãmañnaphalami, nibbãnañca, ayam asamayavinokkho). (Tóm lại, thành ngữ 
“sự giải-thoát tạm thời” là chỉ những sự chứng đắc thiền định sắc giới và vô- 
sắc giới, còn “sự giải-thoát rốt ráo” là những thánh đạo, thánh quả, và Niết- 
bàn).]| (1334) 


1335 [Lời kinh chỉ ghi là /ưm hỉ tesam, không chỉ rõ là ứm nào được đề cập. 


194 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


Mp chú giải đó chính là sự [làm ra, gây ra, tạo ra sự| phán xét (tam 
pamanakaranam).] (1335) 


133 [Nguyên văn câu cuối này: mm puggalam dhammasotam nibbahati. 
Mp diễn dịch là: “sự-biết của sự minh-sát, đang diễn ra mạnh mẽ, mang 
người đó đi; nó sẽ dẫn người đó đến cõi giới của những bậc thánh.”] (1336) 


137 [Lời kinh ghi là /obhadhamma: “những trạng thái tham”, mà Mp giải 
nghĩa: “đơn giản đó chỉ là tham” (lobho yeva).] (1337) 


1338 [Chỗ này tôi làm theo bản in giấy của Ce. Bản điện tử của Ce ghi không 
đúng câu này. | (1338) 


1332 [Ở đây, và trong đoạn (6) bên dưới, tôi đọc theo Ce là chữ vacïsarnsãrä, 
đây cũng là chữ được ghi trong luận giảng Mp (của Ce). Còn Be và Ee ghi là 
vacisankhara. Mp giải thích nghĩa ở đây: “Chỉ là những lời nói chuyện trao 
đổi qua lạt” (älãpasalläpavasena vacanän`eva). Nhưng chữ vacisamsäro 
cũng có trong kinh 2:63, trong đó có chú thích đầu tiên giải nghĩa đó là 
những sự tranh luận công kích giữa những (phe) nhóm Tỳ kheo. (Mời col lại 
kinh đó và chú thích của nó).] (1339) 


1340 [(Tức là: Purãna kém hơn Isidatta về trí-tuệ, Isidatta kém hơn Purãna về 
giới-hạnh). [Mp giải nghĩa chỗ này là: “Purãna siêu xuất hơn về giới-hạnh, 
còn Isidatta thì siêu xuất hơn về trí-tuệ. (Cấp bác) giới-hạnh của Purana là 
sánh ngang với (cấp bậc) trí-tuệ bậc cao của lsidaHa; còn (cấp bậc) trí-tuỆ 
của Isidatta là sánh ngang với (cấp bậc) giới-hạnh bậc cao của Purãna.”] 
(1340) 


134! [Tôi đã phân chia các đoạn kệ như đã được làm trong Be, vì tôi thấy hài 
lòng hơn cách phân đoạn trong Ce. Trong Ee thì những dòng kệ không được 
nhóm gộp thành những đoạn kệ riêng biệt. | (1341) 


1342 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi là: evam etam gahafthänam cãgo puññam 
pavaddhari. Củ pháp là không thỏa đáng nhưng không nhận thấy có cách ghi 
nào khác. Mp đã cố giải quyết vấn đề này, nó đã giải nghĩa là: cãgoii 
sankham gatam puññam vaddhafi (công đức được gọi là “sự gia tăng của 
rộng lòng bó thí”), nhưng điều này là không đúng lý. Có thể nào từ nguyên 


Chú Thích * 195 


thủy chỗ này có một chữ viết tắt cãgz, hay một chữ công cụ là cãgena [với 
động từ vadđhaứi, để trợ gúp cho sự vận luật thi kệ], rồi nó đã bị đổi thành 
chữ cZgoø do sai sót ghi chép? Bản Hán tạng, MÃ 125, đã đưa ra sự ủng hộ 
cho giả thiết này ở T I 614c20 ghi là [E|}63M1ÍZ“ (bởi nhờ sự rộng lòng bố 
thí nên công đức gia tăng).] (1342) 








1343 [Người chuyên về Giáo Pháp: Dhammayogä. Mp nói rằng đây là tên gọi 
những người chuyên thuyết giảng về Giáo Pháp (đhammakathikã), nhưng nó 
có thê được dùng đề chỉ chung những người tu nổi bật chuyên chú theo cách 
tiếp cận Giáo Pháp (hơn là tu thiền). Cách dùng chữ này trong kinh này có lẽ 
là có một không hai. Sự phân biệt giữa những người tu thiên và những người 
chuyên tâm về Giáo Pháp cho thấy kinh này được nói ra lúc đã muộn, sau khi 
những xu-hướng trong Tăng Đoàn đã bị phân rẽ thành 02 dòng tu này.] 
(1343) 


134 [Nguyên văn câu này: JJãyami pajjhäyamii. Giọng kinh mang nghĩa chế 
nhạo. Be thì dùng luôn một dãy 04 động từ là: /häyami pajjhãyamii 
nịhãyanfi avajjhãyanfi (thiển ngẫm, ngẫm nghĩ, suy ngâm, nghiễn ngẫm). 
Cách dùng ở đây với chữ /hãyazzi (thiền, thiền ngẫm) này cũng có trong kinh 
11:09: kinh MN 50, mục 13.] (1344) 


13445 [Nguyên văn câu cuối: 4zmatưm dhãtum kãyena phusivã viharamii. Mp 
giải nghĩa là: “Chỗ này chỉ yếu tô Niết-bàn (niết-bàn giới), được gọi là “bất- 
tử" vì nó không còn sự chết. Sau khi đã chọn một chủ-đề thiền, trong những 
giai đoạn họ an trú sau khi đã chạm vào [yếu tố “bất-tử'] đó bằng thân của 
tâm.”] (1345) 


1344 [Nguyên văn câu cuối này: Œøambhiram atthapadam paññãya ativjjjha 
passami. Mp giải nghĩa là: “Cái “vấn đề thâm sâu và giản minh' là chỉ những 
giáo pháp quan trọng thâm sâu như: các uẩn (uân), các yếu-tô (giới), các cơ- 
sở cảm-nhận (xứ), và vân vân, chúng vốn là vi tế và (thực nghĩa) ấn kín. Họ 
hiểu thấu chúng sau khi đã thâm nhập chúng bằng trí-tuệ của sự minh-sát và 


của thánh đạo (sahavipassanaya magseapañnaya).`| (1346) 


137 [Dụ sĩ Moliyasĩvaka cũng có trong kinh SN 36:21 (Quyền 4), trong đó 
ông đã hỏi Đức Phật có đúng hay không “mọi cảm-giác đều do những nghiệp 


196 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


quả khứ mà có`2.| (1347) 


1348 [Về chữ “Giáo Pháp có thể được nhìn thấy một cách trực tiếp” hay nói 
khác “Giáo Pháp là có thỂ trực tiếp nhìn thấy được” (sandifthiko dhammo), 
mời coI lại những giảng giải trong các kinh 3:53-54.] (1348) 


13442 [7obhadhammä: trạng thái kết nối với tham, pháp dính tham; Mp giải 
thích đó là “những yếu tô dính với nó” (tamsampayuttadhamm3). Tương tự, 
dosadhammä: trạng thái kết nỗi với sân, pháp dính sân; mohadhammä: trạng 
thái kết nối với si, pháp dính si.] (1349) 


1350 [7ÿ Jôi thuộc thân, tội lỗi bởi hành-động, hay lỗi thân là tạm dịch chữ 
“kãyasandosam”, Mp giải thích nghĩa là: có phẩm chất °bị lỗi' “bị sai" trong 
cứa-thân (kãyadvarassa dussanaäkaãram). Tiếp theo là /ội lỗi thuộc lời-nói và 
tội lôi thuộc tâm (vacisandosam và manosandosam). (Có thể nghĩa ở đây là: 
lỗi trong thân hành dẫn tới hành-động sai trái, lỗi rong khẩu hành dẫn tới 
lời-nói sai trái, và /ôï trong tâm hành dẫn tới tâm-ý sai trái.)] (1350) 


1351 [Cả hai vị Tỳ kheo đều tuyên bố, theo hai cách ngược nhau, rằng bậc A- 
la-hán đã tây sạch sự tự-ta (ngã mạn) theo cả ba cách so sánh: tự-ta siêu hơn, 
tự-ta kém hơn, và tự-ta ngang bằng.] (1351) 


135 [Nguyên văn câu này: 4/ho ca vuffo aftã ca anupamo. Như trong kinh 
3:72 (cũng có ghi một câu tương tự đồng nghĩa “Chỉ tuyên bó ý nghĩa, chứ 
không đưa bản ngã (của người nói, người giảng dạy) vào trong đó.”, coi chỗ 
chú thích cuối cùng của kinh 3:72), chỗ này dường như có sự “chơi chữ” giữa 
02 từ a/ho (mục tiêu, đích) và a/a (cái “ta”, bản ngã).] (1352) 


1353 [Mp giải thích chữ „ssesu là những người ưu, tốt hơn, siêu hơn; còn chữ 
ømesu là những người nhược, kém hơn, thấp hơn; và chữ srnzffe là những 
người tương đồng, ngang bằng, giống nhau, và giải thích rằng: “Những A-la- 
hán không xếp hạng bản thân mình, theo cách của sự tự-ta (ngã mạn), là hơn 
hay kém, hay ngang bằng.”] (1353) 


135 [Đây là một kinh song hành được mở rộng của kinh 5:24; trong kinh này 
được mở rộng thêm điều thứ (1), và do vậy năm điều (1)-(5) trong kinh 5:24 
trở thành điều (2)-(6) trong kinh này.] (1354) 


Chú Thích * 197 


135 [Nguyên văn câu (c) này: ceíasä samphuffapubbä te ca samudäcaramii. 
Cách diễn đạt lời kinh như vầy nghe thấy lạ, bất thường. Mp không luận giải 
về cách diễn đạt này, chỉ coi đó như cách thông thường (và cứ đọc sao hiểu 
vậy).] (1355) 


- (Nhân tiện: Đoạn này, đoạn có nội dung song hành với đoạn đầu của kinh 
10:55, ở mấy điều như (b), (c)... có những cách ghi khác nhau trong các 
phiên bản kinh. Quý vị muốn tìm hiểu các từ nguyên chỗ này, mời coi thêm 
chú thích 2065 ở đầu kinh 10:55). 


1356 [Những câu hỏi trong tiếng Päli là: kimadhippäyä, kimupavicärä, kimad- 
hitthana, kimabhinivesa, kimpariyosanđ.[| (1356) 


1357 [Tôi đọc chữ này theo Ce là sa/hãdhifthäna, khác với Be và Ee ghi là sï- 
thãdhitthänä (vũ khí là sự hỗ trợ của họ). Mp không bàn luận về chữ này, 
nhưng nghĩa “»ghế nghiệp hay fay nghề (trộm cướp)” liên kết tốt hơn với 
“những chỗ rậm rạp che núp`, “chỗ tối tăm", và mục tiêu “không bị nhìn 
thấy°.] (1357) 


1358 [Nguyên văn cụm chữ này: ãkiñcaññaãbhimivesa. Mp coi cụm chữ này có 
nghĩa là tâm của họ chú hướng tới trạng thái không-còn năm-giữ điểu gì 
(niggahanabharve).| (1358) 


132 [Mp không đưa ra thông tin gì về vị Tỳ kheo Dhammika này, và vị Tỳ 
kheo này cũng không được nói đến trong kinh nào khác trong năm bộ kinh 
Nikaya.] (1359) 


130 [La thay, không hiểu sao Phật lại gọi Tỳ kheo này là Bà-la-môn 
(brähmana), cả 02 luận giảng Mp và Mp-† đều không giải thích tại sao Phật 
lại gọi như vậy. Đây có lẽ là chỗ đwy nhất trong toàn bộ Kinh Tạng mà Phật 
đã gọi một Tỳ kheo với danh từ “Bà-la-môn` trước tên riêng của người đó.] 
(1360) 


136! [Chỗ này đọc theo Ce và Be là pavz/fesi, khác với Ee ghi là pZ/esi: (cây) 
“bị ngã xuống”: cách ghi này cũng là biến tấu của cách ghi trong Ce và Be. 
Mp giải nghĩa chữ pavaffesi là = parivaffesi.] (1361) 


198 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


1362 [Cụm chữ này: Brahmalokasahavyatäya. tạm dịch là 'được đồng hành 
cộng trú với cõi trời (phạm thiên)”. Đây là một lời diễn đạt hơi lạ thường 
trong các bộ kinh, cách diễn đạt này cũng từng có trong kinh DN 19, mục 59. 
Luận giảng Sv II 670,13—14 thì nói rằng: “Câu “Ông dạy một Giáo Pháp cho 
những đệ tử của mình để họ đồng hành cộng trú với cõi trời" có nghĩa là: ông 
ta giảng dạy đạo dẫn tới sự đồng loại với trời Brahma (Phạm thiên) trong cõi 
trời bralzma (phạm thiên giới)” (sãvakanañca brahmalokasahabydtäya mag- 
gam desesi tỉ brahmaloke brahmuna sahabhavaya maggam kathesi).| (1362) 


1363 [MÔ người đã thành tựu về cách-nhìn: difthisampannam. Người này thấp 
nhất cũng đã là một bậc Nhập-lưu.] (1363) 


1344 [Nhà sư Brahmaäli đã nhắc tôi chú ý đến một chỗ dẫn-nhập trong DOP 
(trang 744) đối với danh từ khanti2 có nghĩa: “sự tồn thương”, được cho là 
xuất phát từ động từ khapafi l có nghĩa: “làm tốn thương, làm bị thương, làm 
hự hại”. Chữ này không phải là chữ Päli tương đương với chữ kg? trong 
tiếng Phạn [kãnti = khamti l trong DOP] có nghĩa là: “sự nhân nhịn” hay “sự 
chấp nhận”. Mp giải nghĩa chữ khanmii ở đây là: “sự đào bởi những đức-hạnh 
của một người” (attano gunakhananam), nhưng DỐP thì chỉ ra rắng những 
luận giảng thường muốn quy kết chữ khanaii Ì (làm tổn thương) thành chữ 
khanati2 (đào bới). Chữ tương đương trong tiếng Phạn là khanii2 có thể có 
nghĩa như chữ ksha/¡ xuât phát từ chữ #gsanof? có nghĩa là: “làm tôn thương, 
làm bị thương, gáy vết thương”; coi thêm luận giảng SED sv về chữ kshan.] 
(136%) 


1365 [ Đổi với những người ngoài: ito bahiddhä: Ö đây chỉ những người ngoài 
đạo Phật, những người ngoài đạo, ngoại đạo. | (1365) 


1365 [Câu cuôỗi này Ce ghi là: øa no ãmasabrahmacarisu; Be ghi: na no sam- 


sabrahmacarisu; Re ghi: na no sabrahmacarisu. DỐP sv nói chữ ãmaŠ có 
nghĩa “cùng một nhà; thuộc một nhà” và cho rằng chữ ãma-sabrahmacari (n) 
có nghĩa là “một tu sinh tôn giáo cùng thuộc một nhà hay một cộng đông.” 
Tuy nhiên đây chỉ là một tham khảo duy nhất, vì dường như trong các Mikãya 
không có chỗ nảo ghi nghĩa này.] (1366) 


Chú Thích * 199 


1367 [Đây là Tỳ kheo Soqa Kolivisa, được Phật tuyên bố là đệ nhất trong số 
những Tỳ kheo phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), [coi kinh 1:205]. Thi kệ của 
thầy ấy là Th 632-44. Các thi kệ Th 638-39 nói về ví dụ đàn tỳ-bà; các thi 
kệ Th 640-44 là giống thi kệ ở cuối kinh này. Câu chuyện về thầy Sona có 
ghi trong một phiên bản mở rộng trong Luật Tạng Vin I 179-§5, từ đó dẫn 
đến việc Đức Phật cho phép các Tỳ kheo mang dép có quai (xăng-đan).] 
(1367) 


138 [Nguyên văn cả câu cuối trong Ce và Ee là: Wiiyasamatam adhitthaha, 
indriyanan ca samafamụ pa†ivjjha, tattha ca nimiffam ganhah¡. Trong đó Ce 
và Ee có chữ viiyasamafzm, còn Be ghi chữ viriyasamafham [nhưng ở bên 
dưới thì ghi chữ /mdriyaãnañca samafam]. Mp (của Ce) cũng ghi chữ viữi- 
yasamatham trong một bỗ đề. Sự luận giải trong Mp dường như cũng ủng hộ 
chữ viiyasamatham. Mp ghi rằng: (a) “Chọn ra (quyết định) mức cân-bằng 
của sự nỗ-lực (tỉnh tấn) nghĩa là: chọn lấy sự vắng-lặng (định) kết hợp với sự 
nỗ-lực (viriyasampayuttamn samatham adhifthaha); có nghĩa là: “nỗi kết sự 
nỗ-lực với sự vắng-lặng'. (b) Đạt được sự cân-đổi của các căn tâm linh nghĩa 
là: giữ sự cân đối, là một sự cân bằng của các căn tâm linh như: căn niềm-tin 
(tín), căn nỗ-lực (tấn), căn trí-tuệ (tuệ), căn chánh-niệm (nệm) ... Khi niễm- 
tin được nỗi kết với rrí-tuệ và trí-tuệ nỗi kết với niễm-tin; khi sự nỗ-lực được 
nối kết với sự định-tâm và sự định tâm nỗi kết với sự nỗ-lực, thì sự cân-bằng 
của các căn sẽ được duy trì. Nhưng sự chánh-niệm lúc nào cũng hữu ích, vì 
vậy nó phải luôn được mạnh mẽ. (c) Chọn lấy hay nắm lấy đối-tượng nghĩa 
là: khi có mặt sự cân-bằng, thì đối-tượng có thể khởi sinh một cách rõ ràng, 
giống như sự phản chiếu khuôn mặt của một người trong gương: và bạn nên 
năm lấy (ganhah)) đối-tượng này——đưa ra được (mébbarfehi, làm ra, tạo ra, có 
được, năm được) đối-tượng của Sự vắng-lặng (định), của sự minh-sát (tuệ), 
của thánh đạo, và của thánh quả. Như vậy là Phật đã giảng giải về “để-mục 
thiên” cho thầy ây, để dẫn tới thánh quả A-la-hán.” 


- Đoạn kinh tương đương trong Hán tạng lại ghi những lời hoàn toàn khác về 
sự chỉ định của Đức Phật cho thầy Sona, trong đó, ở TI 612a28-29, ghi là: 
“Do vậy thầy nên phân biệt thời gian này [Không biết làm cách nào mà chữ 
samatam lại bị biễn đôi thành chữ samayan?|, xem xét dấu-hiệu (tướng, 
nimitta) này và không được lo-tâm phóng dật.” (46wU}x?42)J1JIE?. 2š 

















200 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


TH. 92?4 42); còn ở T II 62c17-18 thì ghi rằng: “Do vậy thấy nên tu 
tập bằng cách chọn lấy [đối-tượng] theo một cách cân-bằng: đừng dính 
chấp, đừng lo-tâm phóng dật, và đừng nắm giữ những dấu-hiệu (tướng).” (6 
MUÌi 5ã Spl2iiil, 137v 524. 2EHUHH); còn ở TH 612b19-20 thì 
ghi rằng: “Nếu thây có thể trụ/ở ỏ-giữa, thì đây là một sự tu-tập ưu việt.” (3ï 
86f#£!#. IfRI| E17); chỉ có ở T XXI 844c1-2 thì ghi gần nghĩa nhất với 
phiên bản Päli: “Thầy nên cân bằng sự nỗ-lực, cân bằng các căn.” (WES£Xñ3E 


S£}2ñ8Ñ).] (1368) 





























132 [Các chữ này lần lượt trong tiếng Päli là: nekkhammadhimuito, pavive- 
kadhimutto, qbyäpajhadhinudto, tanhakkhayadhimutto, upãdãnakX- 
khayadhimutfto, asammohadhimufío. Mp nói mỗi chữ đều tả thực phẩm chất 
của thánh quả A-la-hán.] (1369) 


132 [Nguyên văn câu này là: Kara/yain aftano asamanupassanto kafassa vã 
paficayam. Mp giải nghĩa chữ paficayam là “sự tiến-thêm bằng cách làm đi 
làm lại (điều đã làm xong)” (punappunan karanena vaddhim). (Ở đây dịch 
Việt gọn bằng động từ chung là “làm thêm”, theo nghĩa “tăng thêm, bồi thêm, 


^ ” 


lặp lại thêm” những gì đã làm xong).] (1370) 


1⁄1 [Nguyên văn câu này: Sï!4bbafaparämasam ... särafo paccägacchamo. 
Cách diễn đạt này thường để nói về (sự tránh bỏ) những cách tu khổ hạnh 
hành xác cực đoan đầy đau đớn của những người tin rằng cách tu đó là cốt lõi 
để tu tập tâm linh. ([Coi thêm phần chú thích (B) ở kinh 3:78.)] (1371) (Về 
cách tu hành-xác đau đớn, coi lại kinh 3:156, đoạn (2).) 


1372 [Ở ba điều cuối là (4), (5), (6) này: tất cả 03 phiên bản đều chỉ ghi câu 
tóm lược cuối (là vì ... phá bỏ si-mở) như vậy.] (1372) 


1373 [Người đó chỉ quan sát sự biến-qua của nó (vayañc°assänupassafi). Mp 
giải nghĩa là: “Người đó nhìn thấy sự khởi-sinh và sự biến-mất của tâm đó.” 
(assa c`esa cittassa uppãdampi vayampi passafi). (Tức là, người đó chỉ quan 
sát tâm đó sinh và diệt, chứ không nhận thành /âm-ứz hay nhận-thức này 
nọ).| (1373) 


134 [Những ví dụ này tả vê sự đau đớn của người bệnh nặng cũng có trong 


Chú Thích * 201 


các kinh MN 97, mục 29-30, SN 35:87.] (1374) 
1375 [Điều này có nghĩa thầy ấy là một bậc thánh Bắt-lai khi qua đời.] (1375) 


1375 [Ở đây, bên dưới (1)-(6) tôi làm theo Be và Ee, trong đó những ích-lợi 
(1), (2), (4), và (5) là có được từ s lắng nghe Giáo Pháp vào lúc thích hợp 
(kalena dhammassavane); còn ích-lợi (3) và (6) là có được từ sự xem xét ÿ 
nghĩa của Giáo Pháp vào lúc thích hợp (kalena atth`upaparikkhaya). Ce thì 
gộp 02 ích-lợi (3) và (6) thành một, điều này nghe có vẻ không thỏa đáng 
lắm, cho dù lý do là trong 02 tình huống này người tu đều giống nhau là 
không nghe được Giáo Pháp.] (1376) 


1377 [Anuffare upadhisaikhaye: sự chấm-dứt tối thượng hay sự tuyệt-dứt vô 
thượng khỏi mọi sự thu-nạp ((sanh-y tận); nghĩa là đã chấm dứt sạch mọi sự 
thu-nạp). Mp định nghĩa đây là trạng thái Niết-bàn. 


- Về những sự thu-nạp (sanh y, upađhì), mời coI lại chú thích 219 trong 2:02, 
như sau: [Nguyên văn cụm chữ này: sabbipadhipatinissagga (sự chuyên-cần 
tu để từ bỏ tất cả mọi sự tu-nạp). Mp định nghĩa 03 loại sự /u-nạp (upadhi; 
sanh y; sự thu-vào, sự nạp-vào) chính là: các uấn (ngũ uấn), những ó-nhiễm 
(lậu hoặc), và øØ#ng sự tạo-tác có-ý (các hành) [khandha, kilesa, abhi- 
sankhärä]. Sự từ-bỏ những thứ này là đồng nghĩa = Niết-bàn. Sự chuyên-cân 
tu (tỉnh cần) để đạt tới sự ¿ừ-bỏ này chính là sự nổ-lựec (tỉnh tắn) cộng với sự 
mình-sát và thánh đạo.] (219) 


- (Coi thêm chú thích 674 ở kinh MN 66, mục 14, trong đó thì nói sự £hu-nạp 
(sanh y) cần được đẹp bỏ thì gồm có 04 thứ là: khandh°upadhikiles°upadhi 
abhisankhärˆupadhi kãmagun°upadhi: tức = gồm 03 thứ nói trên và năm dây 
khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). | (1377) 


18 [Nguyên văn: chajabhijafiyo (sảu loại, sái loại sinh). Pũrana Kassapa là 
một trong 06 đạo sư ngoài đạo cùng thời với Đức Phật. Kinh này là chỗ duy 
nhất thấy ông ta có liên quan tới giáo thuyết về sáu loại, giáo thuyết này 
không được thấy nói ở chỗ nào khác trong toàn Kinh Tạng. Trong kinh DN 2, 
mục 17, ông ta được mô tả là một người chủ trương /hzyết không-làm-gì 
(akiriyavada), nhưng trong kinh SN 46:56 (Quyên 5) thì yết phi nhân- 
duyên (ahetukavađa) được gán cho ông. | (1378) 


202 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


1379 [Bhjkkhii kanfakavuttikä: những Tỳ kheo sống trên gai nhọn. Nghĩa ở đây 
là không rõ ràng, nhưng cái giọng là miệt thị, chê bai. Luận giảng Mp chỉ nói 
mấy chữ này là chỉ những sa-môn (szmzøa).| (1379) 


1380 [Nguyên văn: Mibbaãnam abhjjäyari. Mp chú giải rằng: “Tạo ra hay sản 
sinh ra Niết-bàn: nghĩa là, người đó chứng Niết-bàn, hoặc người đó được 
sinh vào loại (giai cấp) Niết-bàn gồm có trong cảnh giới của những bậc 
thánh” (mibbanam abhjayafi nbbãnam pãpunđfi, ariyabhimisankhataya vã 
nibbangqj/atiya jãyafi). Sự chú giải này được nói ra như vậy bởi vì theo thuật 
ngữ triết học nghiêm ngặt của chữ Niết-bàn (nibbana) [là (trạng thái) không 
được sinh (vô sinh; a/ãfa) và không được tạo ra (vô tác; akara)] nghĩa là 
không có sự sinh hay sự tạo ra.] (1380) 


138! [Đoạn mô tả giai cấp chiên-đà-la này cũng có trong các kinh 3:13, 4:85, 
nhưng trong kinh 6:57 này, trong tất cả 03 phiên bản, đều đặt chữ nesãdakule 
trước chữ venakule.] (1381) 


- (Nhân tiện: Đoạn (1) này Phật nói cũng giống đoạn (1) trong kinh 4:85, chỉ 
khác là trong kinh đó Phật gọi là “người đi từ tối tới tối”; tương tự bên dưới: 
đoạn (2) giống đoạn (2) trong kinh đó Phật gọi là “người đi từ tối tới sáng”: 
đoạn (4) giống đoạn (3) trong kinh đó Phật gọi là “người đi từ sảng tới tôi”: 
đoạn (Š) giống đoạn (4) trong kinh đó Phật gọi là “người đi từ sảng tới 
sáng”.) 


1332 [Nguyên văn Päli của cả đoạn này là: ãsavã samwvaräa pahafabbä, ãsavã 
pa{isevana pahatfabba, ãsavã qdhivasana pahafabba, đsavã parivajjana 
pahatabba, ãsava vinodana pahatabba, ãsavã bhãvana pahatfabba. 06 cách 
tu này, được dẫn đầu bằng cách thứ nhất là “những ô-nhiễm được dẹp bỏ 
bằng cách nhìn-thấy" (äsavã dassanä pahätabbä), tông cộng thành 07 cách 
tu, đã được nói một cách chỉ tiết trong bài kinh nổi tiếng là kinh Tát Cả 
Những Ô-Nhiễm (Sabbãsava Su#a; MN 2), trong đó những sự giảng giải 
cũng giống tư tự như trong kinh này (chỉ khác thứ tự câu chữ). (Nghĩa là điều 
[1]-[6] trong kinh này là giống tương tự với điều (2-)-(7-) [tức mục 12-21] 
trong kinh MN 2.)] (1382) 


1333 [Câu này không có trong Be, nhưng có trong Ce và Ee và có các câu 


Chú Thích * 203 


song hành tương ứng trong mỗi phần từ (2)-(6) nói về những phương pháp 
dẹp bỏ những ô-nhiễm, (được đánh dấu -).] (1383) 


134 [Tên ông có nghĩa là “người buôn củi”. Mp nói rằng ông được gọi tên 
như vậy vì ông sống bằng nghè buôn bán củi.] (1384) 


135 [Ba phẩm chất này, như (1), (3), (5) bên đưới, là của những người tu theo 
hạnh khổ-hạnh, tức nằm trong 73 giới của hạnh đâu-đà (dhutanga) đã được 
Đức Phật cho phép thực hành (để giảm trừ nhanh tham-dục). Trái lại, (2), (4), 
(6) là các phẩm chất của những người tu không theo hạnh đầu-đà, đó là: sống 
gần làng xóm, nhận lời mời đến dùng bữa trưa tại nhà của những người tại 
gia, và mặc y-phục (cà sa) được may tặng bởi người tại g1a.| (1385) 


1386 [Mp kể rằng: một thời gian sau đó, có 500 Tỳ kheo sau khi đến thăm các 
gia đình, họ đã hoàn tục trở lại đời sống tại gia. Khi nghe được điều này, ông 
gia chủ Dãrukammika đã nói: “Điểu đó thì liên quan gì đến ta?” và niềm-tin 
của ông không dao động chút nào. Do đã tiên tri trước sự việc này nên Phật 
đã nói với ông: “Khi chú cúng tặng quà cho Tăng Đoàn, tâm của chú sẽ được 
tự-tin.” Về những công-đức đặc biệt của việc cúng dường cho Tăng Đoàn, 
mời col lại kinh MN 142, mục 7-8.] (1386) 


137 [Nguyên văn cụm chữ cuối: abhidhammakatham katheni. Mp chủ giải 
đây là “cuộc nói chuyện liên quan đến Vi Diệu Pháp (abhidhammamissakam 
katham), nhưng tôi thì cho rằng chữ abhidhammakatham ở đây chỉ đơn giản 
là một chữ mang tính tham khảo (như muốn nói Giáo Pháp là vi diệu cho nên 
họ dùng chữ như vậy chứ thực ra không phải nói về đề tài “V¡ Diệu Pháp)). 
Về cụm chữ diễn đạt như vầy cũng có trong những kinh khác, mời quý vị coi 
lại chú thích 1086 ở đoạn (3) của kinh 5:79.] (1387) 


1388 ['Chen ngang, chặn ngang” là tạm dịch chữ ka£ham opatefi (được ghi 
trong Ce và Be; còn Ee ghi chữ opZ/esi, ở thì quá khứ bất định không rõ 
ràng). Mp giải nghĩa là: “Thầy ấy làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ và 
chen vô giảng giải theo ý mình” (/esam katham vicchindifva aftAano katham 
kafhefi).| (1388) 


132 [Nguyên văn chữ cuối là gopäsữ. Tôi dịch theo ý của Mp là: gãvo ca 
ajikã ca.]| (1389) 


204 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


1390 [*Njygmơ con ốc con trai” (hay sò nước ngọt, chem chép ...) là dịch chữ 


sippisambuka. PED gợi ý là “con hàu” vì có chữ sipp¡, nhưng hàu hay vẹm, 
nghêu, hến ... là thuộc loài ở biển (còn đây là hồ nước trong làng). Cách diễn 
dịch của tôi để tránh cái khó (của danh từ chung về các loài giáp xác. Và 
người dịch Việt dịch chung là “„Zng con ốc con trai, thường thấy nằm ở 
dưới hồ hay ao nước trong hay nước cạn).] (1390) 


131 L4njmj//gm cetosamadhim: (trạng thái) sự định-tâm vô dấu-hiệu (hay vô 
tướng) của tâm. Mp nói: “T: át cả mọi dấu-hiệu là những dấu hiệu như vô- 
thưởng, khổ, vô-ngã.... Sự định-tâm vô dấu-hiệu của tâm là loại sự mỉnh-sát 
mạnh mẽ uy lực (balavavipassanasamadhim).| (1391) 


132 [Nguyên văn câu này: ŠSarissafi nekkhammassa. Mp giải nghĩa là: “Thấy 
ấy sẽ nhớ những đức-hạnh của việc xuất gia.” (và sẽ nhanh xuất gia trở lại 
thôi).| (1392) 


1393 [Mp giải thích thầy Citta này đã bỏ tu hoàn tục tới 07 lần và xuất gia 07 
lần. Lý do về sự bất khả năng này là trong thời kiếp Đức Phật Ca-Diếp (Bud- 
dha Kassapa) thầy Citta đã từng xúi một Tỳ kheo bỏ tu hoàn tục. Do vậy, 
mặc dù thầy có đầy đủ những điều-kiện trợ giúp để chứng thánh quả A-la- 
hán, nhưng do nghiệp cũ báo ứng phải trả nên thầy ấy cứ xuôi ngược xuất gia 
rồi hoàn tục tới 07 lần trước khi đạt tới thánh quả A-la-hán.] (1393) 


132 [Đây chính là kinh Sn 1042. Tissa Metteyya là một môn sinh bà-la-môn. 
Chương “Päräyanad” (Đáo Bỉ Ngạn, Vượt Qua Bở Kia) là chương thứ năm và 
cuối cùng của quyên Kinh Tập, thuộc Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ). (Giỗng 
như chú thích thứ hai trong kinh 3:32).] (1394) 


135 [Nguyên văn dòng kệ này: Majjhe mamiä na lippari. Mp giải nghĩa chữ 
mamfã là = pañña (trí tuệ), co1 nó là một danh từ giống cái. Về chỗ này Mp 
đã làm theo luận giảng Nidd II 10,12, trong đó giải nghĩa chữ man như thể 
nó là một công cụ giống cái được viết tắt vậy, câu giải nghĩa là: majjhe man- 
tãya na lippari. Tuy nhiên, tôi nghĩ đúng hơn chữ man/a là một từ chỉ danh 
của danh từ tác nhân (chủ thể) là marar (một người nghĩ, một người có trì). 
Về dạng chữ này, mời đọc thêm học giả NÑorman 2006b: 190-91.] (1395) 


139 [Mp giải nghĩa: “Sự điép-xúc (phassa) ở đầu thứ nhất là một “cá thể hiện- 


Chú Thích * 205 


hữu'` hay “sự hiện-hữu cá thể (affabhava) được sinh ra bằng cách tiếp-xúc. 
Nguồn-gốc của sự tiếp-xúc (phassasamudaya, xúc khởi) là đầu thứ hai, đó là 
sự hiện-hữu tương lai được sinh ra cùng với điều-kiện (duyên) của nó—điều- 
kiện của nó chính là sự tiếp-xúc của những nghiệp (kamma) đã được làm 
trong kiếp hiện-hữu này. $% chám-dứt tiếp-xúc (phassanirodha, xúc diệt) là 
Niết-bàn. Niết-bàn được cho là ở-giữa bởi nó cắt đôi dục-vọng, dục-vọng là 
người đan dệt.” 


- Theo ý kiến tôi thì chúng ta chỉ cần coi và hiểu một cách đơn giản rằng sự 
chấm-dứt tiếp-xúc (phassanirodha) chỉ là vậy, không nhất thiết phải là Niết- 
bàn, mà đó chỉ là “sự ngưng/hết tiếp-xúc” vào lúc kết liễu kiếp hiện-hữu này. 
Dục-vọng là người đan dệt hay may đệt kết dính sự /iếp-xúc của một kiếp 
hiện-hữu với sự khởi đâu sự tiếp-xúc vào lúc bắt đầu sự hiện-hữu mới. 
(Nghĩa là, đực-vọng (ái) là sự kết nối của kiếp trước và kiếp sau; hễ còn dục- 
vọng là còn tái hiện-hữu; chấm-dứt dục-vọng (ái diệt, ái tận) là hết tái hiện- 
hữu, là = Niết-bàn).] (1396) 


137 [Mp giải nghĩa là: “Điều nên được trực-tiếp biết (abhiññeyyam) là bỗn 
Diệu Đế; điều nên được hoàn-toàn hiểu (pariñfñeyyam) là cặp đôi diệu đề về 
khô (khỗ đề) và diệu để về nguồn-góc khổ (khô tập đê). Ngay trong kiếp này, 
người đó làm nên sự chấm-đdứt khổ của vòng luân-hồi; người đó đó kết thúc 
nó và xóa bỏ nó.”] (1379) 


1398 [Mp giải thích: “Thức—gồm cả thức tái-sinh và những loại thức khác— 
được cho là ở-giữa bởi vì nó xảy ra là điều-kiện (duyên) tạo ra phần danh- 
sắc”.] (1398) 


132 [Mp chú giải: “Thức của nghiệp (nghiệp thức) là ở-giữa; hoặc chỗ này là, 
bởi vì nghiệp là được bao gồm bởi cơ-sở tâm (tâm xứ) thuộc số những cơ-sở 
bên trong (sáu nội xứ), cho nên mọi loại thức đều là ở-giữa; hoặc nói khác là, 
thức 7/avana (thức tác động, thức đồng lực) là tùy thuộc vào một cơ-sở bên 
trong (một nội xứ)—bởi vì [nó tùy thuộc vào] sự thê hiện ở cửa-tâm—và do 
vậy nó được nói là ở-giữa.” 


- (Người dịch Việt đã chuyển ngữ một cách chính xác những chú giải của 
kinh này, nhưng tới lúc này người dịch cũng chưa thấu hiểu thực nghĩa của 


206 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


chúng (về mặt kỹ thuật và học thuật của Vì điệu pháp về tâm thức). Quý vị có 
thê nhờ một vị thầy thiện thạo về V¡ Diệu Pháp hay tâm thức học Phật giáo 
giảng giải thêm về những chú giải này).] (1399) 


1400 [Mp chú giải: “Sự hiện-hữu cá thể (sakkãya, danh tính, thân này) chính là 
vòng luân hồi hiện-hữu với ba cõi giới của nó. Nguồn-gốc của sự hiện-hữu cá 
thể chính là Diệu đề về nguồn-gốc; sự chấm-dứt sự hiện-hữu cá thể là Diệu 
để về sự chấm-dứt khổ.” 


- Lại nữa, như ý kiến của tôi trong chú thích (1396) ở đoạn (1), tôi muốn dịch 
chỗ này giống như tôi đã dịch phần trình bày đầu tiên: sự #iện-hữu cá thể là 
sự hiện-hữu hiện tại (kiếp này); nguồn-gốc của sự hiện-hữu cá thể là sự khởi 
sinh sự hiện-hữu kế tiếp (kiếp Sau); sự chẩm-dứt sự hiện-hữu cá thể là sự 
chẳm-dứt sự hiện-hữu hiện tại. Và dục-vọng, bằng sự tạo ra sự tái-sinh, đan 
dệt thành sự hiện-hữu tương lai cho cá thể hiện-tại. | (1400) 


140! [Trong bản Hán tạng, SA 1164 (T H 310b20-311a2), thì những sự giải 
nghĩa là khác với phiên bản Pali. Trong bản Hán tạng thì các Tỳ kheo chỉ đưa 
ra có 05 cách giải nghĩa về bài thi kệ này, chúng lần lượt [đầu thứ nhất, đầu 
thứ hai, và ở-giữa] là: (1) sự tiếp-xúc, nguồn-gốc của nó, và cảm-giác; (2) 
quá khứ, tương lai, và hiện tại; (3) sự sướng, sự khổ, và sự không sướng 
không khổ (trung tính); (4) sự hiện-hữu, nguồn-gốc của nó, và cảm-giác; (Š) 
sự hiện-hữu cá thể (danh tánh) và nguồn-gốc của nó [còn chữ ở-giữa thì 
không có ghi, bị mái]. Khi họ đến hỏi Phật, Phật đã giảng giải thêm điều là: 
(6) sự tiếp-xúc, nguồn-gốc của nó, và cảm-giác. 


- Phần thi kệ trong Hán tạng không có chữ nào tương ứng (đồng nghĩa) với 
chữ marä trong bài kệ của phiên bản PalI này. | (1401) 


1402 [Ở đây tôi ghi tên kinh dựa theo phần /¿ kệ fóm lược (uddãna) ở cuối 
chương theo phiên bản Be. Đối với tôi phiên bản Ce là không rõ ràng chỗ 
này.] (1402) 


1403 [Cũng như ở kinh 6:44. Hình như đây là cách thầy Änanda chỉ đơn giản 
nói rằng Phật đã nói như vậy thì nghe như vậy, cứ đơn giản hiểu theo nghĩa 
đen của lời Phật nói ra, chứ bản thân thầy ấy cũng không biết có nghĩa bóng 
gió nào khác. ] (1403) 


Chú Thích * 207 


14 [Nguyên văn câu cuối này: Kafhañhi nãma yam mayä ekaimsena 
byäkatam tattha dvejjhä aãpajjissafi. Cầu trả lời của Phật thuộc cách trả lời 
thứ nhất đối với một câu hỏi: là đrả lời một cách dứt dạc dứt khoái. Về bỗn 
cách trả lời một câu hỏi mà Phật đã dạy, mời coi lại đoạn (A) của kinh 3:67, 
và kinh 4:42.] (1404) 


145 [Nguyên văn câu này: Vãlaggakofinittudanamattampi sukkadhammann: 
không nhìn thấy một phần phẩm chất sáng nào thậm chí nhỏ như đầu cọng 
fóc; (ở đầy người dịch Việt dịch gọn là: không nhìn thấy thậm chí chút xíu xiu 
phẩm chất sáng nào và mở ngoặc ghi lời kinh gốc [nhỏ bằng đâu cọng tóc]. 
Mp giải thích là: “Một lượng nhỏ có thể được nhìn thấy trên đầu cọng tóc; 
hay một lượng nhỏ đến mức có thể bị chọt hay đây bởi đầu một cọng tóc. | 
(1405) 


14% [Chỗ này Ce và Ee ghi chữ vibhajanfassa, khác với Be ghi là vibha- 
jissãmi, trong đó Ee đã chú thích nó là một biến thê từ một bản viết tay của 
Miễn Điện. Cách ghi của Be dường như là một sự bình thường hóa, nhưng đo 
cách ghi của Ce/Ee tạo ra một câu không hoàn chỉnh về ngữ pháp, cho nên 
tôi đã dịch theo cách ghi của Be. Đuôi chữ số nhiều —ñZnZmïi là có trong lời 
kinh, và do vậy tôi đã dùng chữ số nhiều “ø#ững sự-biết” (những trí-biết) cho 
dù trong ngôn ngữ dịch (như tiếng Anh) có thể nghe hơi lạ ở dạng số nhiều. ] 
(1406) 


1407 [Tôi đọc chữ này theo Ce là kusa/am”lã; còn Be và Ee thì ghi là kusa/a.] 
(1407) 


149 [Nguyên văn câu này: 4bhidose addharattam bhatftakalasamaye. DOP sv 
addha định nghĩa chữ adgdharaftam là “nứa-đêm”. Abhidose addharattam 
bhaftakalasamaye. DOP sv addha defines addharaffam as “midnight.” và 
chữ 2haffakälasamaye, Mp nói đó là “thời gian để dùng một bữa ăn trong 
cung đình của vua” (rajakulanam bhattakalasankhafte samaye). Có lẽ vào 
thời Đức Phật thì cung đình sẽ đóng cửa kết thúc một ngày bằng một bữa ăn 
giữa-đêm.] (1408) 


14? [Nguyên văn câu đầu tiên này: Mibbedhikapariyäyam vo bhikkhave 
dhammapariyäyarn desessãmi. Mp diễn dịch là: “Một bài thuyết giảng mang 


208 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


tính thâm nhập là bài thuyết giảng thâm nhập và phá vỡ đống tham [sân, si] 
vốn chưa được thâm nhập và phá vỡ trước giờ. | (1409) 


1410 [Lời kinh gốc chỗ này ghi chữ nghiệp (kamzna) ở thê số ít và cả số nhiều. 
Tôi chọn dùng một thê số ít để thuận nghe.] (1410) 


141! [Trái với cả 03 phiên bản, tôi thì coi cái câu cuối saäkapparãgo purisassa 
kãmo chỗ này mới là câu mở đầu [dòng mở đầu] của một bài thi kệ quen 
thuộc đã được trích lên đây thành một câu văn xuôi. Mục đích là để cho bài 
kệ dưới đây có 04 hàng, thay vì 05 hàng. Coi kinh SN 1:34 (Quyền 1), trong 


A €6 


đó bài kệ này chỉ có 04 hàng. Mp giải thích chữ sankapparägo là “nhục dục 
khởi sinh bởi (theo cách của) ý-định” (sanhappavasena uppannarägo). 
Kãmasankappa là một trong 03 loại ý-nghĩ bất thiện, và điều này cũng đã rõ 
theo ngữ cảnh của lời kinh. Đề biết thêm, coi thêm CDB 366, chú thích 72. 
Phần thi kệ này không có trong bản Hán tạng tương đương, MÃ I11.] (1411) 


1412 [Mp giải thích đây là sự tiếp-xúc cùng lúc có hai chức năng (sa- 
hajãtaphassa), vừa là nguồn gốc vừa là sự khởi sinh.] (1412) 


1413 [Mp giải thích nghĩa ở đây là: “Người tham muốn những dục-lạc cõi trời, 
bằng cách hoàn thiện những hành-vi tốt (thiện hành), sẽ được tái sinh trong 
cõi thiên thần [và có được] một sự hiện-hữu cá thể (danh tính) như vậy nhờ 
thiện quả của công-đức. Còn bằng cách dính vào những hành-vi xấu (ác 
hành), người đó bị tái sinh trng cảnh giới đày đọa thống khổ [và có được] 
một sự hiện-hữu cá thể là ác quả của sự thất-phước.”] (1413) 


1414 [Về cụm chữ cuối cùng trong câu này, Mp nói rằng chính đời sống tâm 
linh (tu hành) của đạo (Phật) (brahznacariyasankhato maggo va) được gọi là 
sự chẩm-dứt những khoái-lạc giác quan. 


- Chúng ta sẽ thấy mỗi phần tiếp theo đều theo 'khuôn-mẫu' Bốn Diệu Để 
như phần này, cộng thêm 02 điều là sự đa-dạng (vemaffatã) và hậu-quả 
(vipäka), gồm thiện quả hay ác quả.] (1414) 


- (Trong rất nhiều kinh Phật dùng đoạn lời 'mẫu' này để mô tả người đã 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán, Niết-bàn: “người đó đã sống đời sống tâm 
linh, đã đặt xuống gánh nặng ...”: theo nghĩa này thì “đời sống tâm linh” là 


Chú Thích * 209 


trạng thái A-la-hán, Niết-bàn. Như vậy trong trường hợp này dịch nguyên 
gốc là “... đời sống sống tâm linh mang tỉnh thâm nhập này là sự chấm-dứt 





những khoải-lạc giác quan (... chấm-dứt [2] những cảm-giác, [3] những 
nhận-thức, [4] những ô-nhiễm, [5] nghiệp, [6] sự khổ).” Còn nếu ai thường 
nghĩ “đời sống tâm linh mang tính thâm nhập” chính là đời sống xuất gia tu 
hành thì trong trường hợp này có thể đọc là “... đời sống sống tâm linh mang 
tính thâm nhập này là để chấm-dứt những khoái-lạc giác quan (... chấm-dứt 
[2] những cảm-giác, [3] những nhận-thức, [4| những ô-nhiễm, [5] nghiệp, [6] 
sự khổ).” Nhưng nghĩa đầu là đúng với nghĩa lời kinh ở đây!)] 


1415 [Chỹ này: sZmisä. Mp chú giải nghĩa là: “Được liên kết với mỗi nhử của 
những ô-nhiễm” (kilesamisasampayuf#a).] (1415) 


145 [Nguyên văn câu này: Vohäravepakkam ... saññam vadämi. Mp giải 
nghĩa: “Sự diễn đạt, gốm cả sự nói ra, là hậu quả của sự nhận-thức.”] (1416) 


14” [Nguyên văn câu quan trọng này: Cefanä “ham bhikkhave kammam va- 
dãm¡. Ö đây có thể hiểu câu này có nghĩa là: sự có-ý là yêu tô “cần có” đề tạo 
ra nghiệp, chứ không phải bản thân sự cđ-ý đó luôn luôn và trong mọi trường 
hợp tạo ra nghiệp. Đây được coi là một “sự Øui-thế' hay “cái cán' đề đôi phó 
VỚI quan-điểm của đạo Ni-kiền-tử (Jain) cho rằng tất cả mọi hành-động, dù 
cố-ý hay không cố-ý, đều tạo nghiệp. - Bản tương đương Hán tạng, MÃ 111, 
chỗ T I 600a23-24, thì ghi như vầy: “Theo cách nào một người hiểu được 
nghiệp? Có hai loại nghiệp, đó là: sự chủ-ý (ý-định, sự cô-ý) và nghiệp lẩược 
tạo ra] khi một người đã chủ-ý.” (SÍI[#l3Š. šã—%Š4“. H1N3. ).] 
(1417) 








1418 [Câu này nên được hiểu theo nghĩa rằng những quả của nghiệp sẽ được 
nếm trải trong những cõi tương ứng của chúng.] (1418) 


1412 [Coi lại chú thích 372 của kinh 3:34 và chú thích 547 của kinh 3:100. 
Bản tương đương Hán tạng, MÃ 111, thì chỗ này có ghi 04 loại nghiệp quả 
như đã được ghi trong tất cả các kinh từ 4:232-4:233 (tối, sáng, tối và sáng, 
không tối không sáng). Nhưng MÃ 15 (chỗ T I 437b26) chỉ nói về 02 loại 
quả, hoặc trong kiếp này hay trong một kiếp sau, chứ không nói loại thứ ba 
nào.| (1419) 


210 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


1422 [Chỗ này có thể được hiểu theo nghĩa là: do sự ứiéø2-xúc là điều-kiện 
(duyên) cho sự cô-ý (tư, sự chủ ý, ý định), và nghiệp có thể được giải thích 
đồng nghĩa với sự có-ý, nên suy ra sự Øiếp-xúc là điều-kiện cho øñghiệp (do 
vậy khi chấm dứt sự tiếp-xúc là chấm dứt nghiệp). | (1420) 


14! [Nguyên văn cả câu này là: Ko ekapadam dvipadam jänãti imassa duÄ- 
khassa nirodhäya. Mp giải thích: “Nghĩa ở đây là: “Có ai biết câu thân chú 
nào, câu thân chủ một chữ hay hai chữ nào đó?” (thì chỉ cho tôi để tôi tụng 
một cái cho có sự hết-khổ!). Bản tương đương trong Hán tạng T I 600b17—18 
đã dùng chữ lủ (= 7Ù), có nghĩa là “bùa chứ”.] (1421) 





1422 [Thật lạ là ở đây chỉ nói về 06 năng-lực của Như Lai (và do vậy mới có 
bài kinh này nằm trong Quyển “Sáu” này). Thông thường người ta nói về 10 
năng-lực của Như Lai [thường được ghi là Zãnabalãnï: những năng-lực của 
trí-biết, minh lực]. Trong kinh 10:21 có ghi đầy đủ 10 năng-lực. 10 năng-lực 
cũng được ghi trong kinh MN 12, mục 9-20, và được phân tích giảng giải 
trong Vibh 335-344 (của Be từ 809—831).| (1422) 


1423 [Một số ví dụ về “điêu có thể" (thãna) và “điều không thể' (atthãna) có 
ghi trong các kinh 1:268-295: MN 115, mục 12-19; và trong Vibh 335-338 
(của Be §809).] (1423) 


1424 [“Tính theo những sự có-thể (xảy ra) và những nguyên nhân' là tạm dịch 
cụm chữ “/hãnaso hefuso'. Mp giải thích chữ “sự có-¿hể' (thăna) là điều-kiện 
(duyên, pøccay4a). Coi theo Vibh 338-339 (của Be §§10), nó coi đây là trí- 
biết về những điều-kiện làm cho nghiệp đưa đến một kết-quả trong sự liên kết 
với 04 yếu-tỗ có thể đăng cường hoặc cản trở sự chín-muồi của nghiệp; 04 
yếu-tô đó là: cõi-giới (gati, là nơi/cõi tái sinh của một người), những sự/thứ 
thu-nạp (upadlhi, tức là thân và tâm của một người), thời-gian (kãla), và sự 
cô-găng (payoga). Còn ở đây nguyên-nhân hay nhân (hetu) tự nó là nghiệp 
(kamma).] (1424) 


145 [Bốn /âng thiên định (jhãna) được nói rất nhiều trong các bộ kinh 
Nikaya. Tám sự giải-thoát (vữnokkha) thì có ghi trong kinh 8:66. Ba loại sự 
định-tâm (samadi) có ghì trong kinh 8:63: đó là trạng thái (1) sự định-tâm có 
tâm [ý-nghĩ|, có tứ [sự soi-xét]; (1) sự định-tâm không tẩm. chỉ có tứ; và (ii) 


Chú Thích * 211 


sự định-tâm không tầm, không tứ. Chín sự chứng-định hay siêu-định 
(samaparri) chính là 09 sự an-frú từ thấp tới cao (anupubbavihara) như đã 
được nói trong kinh 9:32. % ô-nhiễm (samkilesa) là một phẩm chất dẫn tới 
sự suy-đôi :.9Ự thanh-tấy (vodana) là một phẩm chất làm nên sự khác-biệt (tức 
sự tiến-bộ về thiền định, về tâm linh); và sự /hoáf-ra (vufthana), theo như 
Vịbh 342-443 (của Be §828), bản thân nó là sự thanh-tầy + sự thoát-ra. Sự 
thanh-tẩy ở đây có nghĩa là sự thiện-thạo trong tầng thiền định thấp hơn (ví 
dụ Nhất thiền), đó chính là nền tảng tốt cho các tầng thiền định cao hơn (ví 
dụ Nhị thiền); bản thân sự /hoáï-ra có nghĩa là sự £hoát ra khỏi (trạng thái) 
tầng thiên định.] (1425) 


1426 [Ce và Be có dùng những dấu chấm lửng [...] để muốn nói ba đoạn (4), 
(Š). (6) lẽ ra được ghi đầy đủ như trong kinh 6:2. Nhưng để đọc cho gọn, tôi 
chỉ ghi như vầy, không cần ghi thêm những dấu chấm lửng (để người đọc 
khỏi phải liên tưởng tới những đoạn dài như trong kinh 6:2).] (1426) 


147 [Luận giảng về V7 Diệu Pháp, As 239,25-240,2 (của Be §362) đã chú 
giải chữ rñparäga là = “tham muốn và tham dục đổi với sự hiện-hữu sắc 
Igiới]” (rũpabhave chandarägo) và chữ arũparäga (vô sắc giới tham) là = 
“tham muốn và tham dục đối với sự hiện-hữu vô-sắc giới] (aripabhave 


° 


chandarago). Trong khi chữ “tham dục” có vẻ “mạnh” trong liên hệ tới 
những cõi hiện-hữu fhanh fjnh, tôi cảm thấy sẽ hữu ích hơn nếu dịch chữ 
rãga một cách nhất quán (là ham; như sắc giới tham, vô-sắc giới tham).] 


(1427) 


1428 ['đj-tượng (= dấu-hiệu) của tâm" là tạm dịch chữ citassa nimitfam. Mp 
chú giải đó: “Là đối-tượng của tâm của sự định-tâm và sự minh-sát, là 
phương diện của sự định-tâm và sự mìinh-sát”` (samadhivipassanaciftassa 
nimittam samädhivipassanakãram). Mp rõ ràng đang diễn dịch thông qua 02 
nghĩa của chữ nữniria, là đồi-tượng và là dấu-hiệu (tướng) hay phương-diện.] 
(1428) 


1422 [*ôt trạng thái đặc biệt là tạm dịch từ chữ gốc là “/atra tatra”. Nghĩa 
gốc của nó là: “đó /vàj đó”, hay như “vậy /vàj/ vậy”. Mp giải nghĩa đó là: 
“một trạng thái khác-biệt này hay nọ (tasmim tasm11 visese). 


212 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


- Về thuật ngữ “cơ-sở thích hợp”: Mp chỉ đơn giản ghi chữ ãyøfane là đồng 
nghĩa = kãrane (nguyên nhân), nhưng mời quý vị cũng coi lại phần chú thích 
dài số 562 của kinh 3:101. 


- Tiếp theo bên dưới: nói về 04 điều đầu tiên (1)-(4): mời coi thêm lại kinh 
4:179.] (1429) 


1° [Mp chú giải: “Sự //-fa (ngã mạn) hay ứ/-ngã (mãna) là nhận thức “ta 
đáy, “ta-là` [và theo Mp nói chữ mãna ở đây gồm cả ý “f-cao” (ngạo mạn) 
cho rằng mình là [cao quý, tốt hơn] dựa vào sinh cảnh, gia tộc ...]. Sự fự-fi 
hay ƒy mạn (oman4) là một loại sự f-fa cho rằng “Tôi là thấp hèn, thấp kém” 
(Mno`"ham asmĩ tỉ mãng) (so với thực lực của mình). Sự kiêu-ngạo hay quá 
mạn (afiman4) là một sự f-fa cho mình là cao siêu, tự tâng bốc mình. Sự tự- 
đại (adhimana) là tưởng tượng mình đã đắc đạt được này nọ [nhưng thực 
chất là chưa được|. Sự bướng-binh (thambha) là do sự sân-gián và sự tự-ta 
(vì hai tính sân và ngã chấp như vậy sinh ra bướng bỉnh, bất chấp). Sự /-hèn, 
tức f# nhận mình thấp hèn (afinipaia), là một sự fự-†a nhận định “mình là 
thấp kém đúng như mình thực là.”] (1430) 


- (Về chữ cuối: sự f nhận mình thấp hèn (afinipđía), theo lời kinh và chủ 
giải như vậy, nghĩa là “người tu cũng không nên tự nhận mình là thấp hèn 
đúng như mình thực là', điều này người dịch Việt chưa thấu rõ ý kinh và chú 
giải.) 

1431 LÄJokabahulo: có nhiều ánh sáng. Mp nói nghĩa là: “Người đó có nhiều 
ánh sáng của sự-biết” (ããnãlokabahulo).] (1431) 

1432 [Mp chú giải: “Cái tâm nên được trắn-áp (niggahetabbam) bằng sự định- 
tâm vào lúc có sự bất-an; nó nên được có-gắng nỗ lực vào lúc nó đã rớt vào 
sự ì-ạch lười nhác; nó nên được khích-lệ (paggahetabbam) bằng sự định-tâm 
vào lúc nó xìu-lơ (thiếu nhiệt tâm, thiếu nỗ lực); và nó nên được nhìn vào 
(ajjhupekkhitabbam) bằng sự buông-xả là chi giác-ngộ khi nó đang tiễn hành 
một cách cân-bằng.” Những phương diện tu-tập tâm này cũng được thảo luận 
chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo, Vism 130-35, Ppn 4.51-64.] (1432) 


1433 [Về thuật ngữ “đạo lộ hay lộ trình đã được định xong...” này, mời coi lại 
các kinh 3:22, 5:151-5:153, và các chú thích chỉ tiết trong các kinh đó.] 


Chú Thích * 213 


(1433) 


14344 [Mp: “Sự cản trở bởi nghiệp (kammavaranai4) xảy ra do bị một trong 
năm nghiệp nặng nghiêm trọng dẫn tới nghiệp-quả tức-thì [coi kinh 6:87 về 
những nghiệp nặng nghiêm trọng này]. Sự cản trở bởi ô-nhiễm hay lậu hoặc 
(kilesavaranafa) xảy ra do có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) với hậu-quả đã định 
[đó là, tà kiến nặng nề tới mức phủ nhận cả quy luật nhân-quả]. Š cản trở 
bởi hậu-quả (vipakavaranata) hay nghiệp-quả là sự tái sinh từ nghiệp quả 
bất thiện hoặc sự tái sinh từ nghiệp quả thiện không có gốc (không có căn 
thiện, thiếu căn thiện).” Tức là, cả 02 loại “thức tái sinh” trên đều thiếu gốc rễ 
(căn) trí-tuệ, và do vậy người được tái sinh theo 02 kiểu đó đều không có khả 
năng chứng ngộ thánh đạo. Người được tái sinh với “thức tái sinh” có 02 căn 
thiện nhưng thiếu căn trí-tuệ thì cũng không chứng ngộ thánh đạo. Về vai trò 
của “thức tái sinh”, mời coi lại CMA 179, 194-195. Loại sự mong-câu hay 
mong-muốn ở đây là chanda, là sự “tham-muốn?' thiện lành, tham-muốn làm 
điều thiện (kattukamyatachandam).] (1434) 


1435 [Chỗ câu này tôi làm theo Be: không có chữ p¡; khác với Ce và Ee thì có 
ghi chữ p. Trong các kinh gần như song-hành là kinh 5:151—153, phiên bản 
Ce và Ee, thì cũng không có ghi chữ p¡. Dường như nghĩa ở đây đòi hỏi rằng 
chữ p¡ nên được bỏ ra; bởi vì chính khi đang lắng nghe Giáo Pháp thiện lành 
người ta mới trông đợi người đó bước vào đạo lộ. Cũng cách chú giải tương 
tự như vầy áp dụng cho các kinh tiếp theo bên dưới là kinh 6:87 và 6:88.] 
(1435) 


1434 [Nguyên văn chữ này: a#hưm riñcaii. Mp chú giải: “Một người vứt bỏ 
lợi-ích của sự tăng-trưởng” (vaddhiattham chaqdderi). Mp chú giải chữ aftha 
ở đây theo một nghĩa về đạo đức, như /ố/ hay ích-lợi. Tuy nhiên, do chữ này 
được dùng trong sự kết nối với một người đang lắng nghe giáo pháp, cho nên 
có lẽ nó chỉ có nghĩa về mặt ngữ nghĩa học— đó là “ý øgh7a”—lời kinh chỉ 
muốn nói như vậy. Như vậy chữ z/rha là một ý nghĩa chính xác của sự thuyết 
giảng, trong khi chữ anarha là một ý nghĩa sai là kết quả từ sự điễn dịch sai.] 
(1436) 


1437 [Chữ khani [thường có nghĩa là sự “kiên nhẫn, nhẫn nhịn'] được dùng ở 
đây liên quan đến sự thiền-quán, có nghĩa là những ziểm-tin hay cách-tin hay 


214 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


sự cả-fin của một người. Tôi dựa theo cách luận giải của Mp ghi là: sđsanas- 
sa aqnanulomikaya, nghĩa là: không thuận theo giáo lý, không phù hợp với 
giáo lý.| (1437) 


1438 [Dj/thjsampadam: sự thành-tựu về cách-nhìn (chánh kiến). Mp giải nghĩa 
“thành tựu về cách-nhìn' là đồng nghĩa với “(đã nhập vào) thánh đạo Nhập- 
lưu” (sotãpaftii-magseam).] (1438) 


142 [Nguyên văn câu này: Anãgamaniydm vatthưm paccaägantưmm. Mp giải 
nghĩa là: người đó không còn khả năng phạm vào năm sự-ác [tức năm-giới | 
và không còn tin lấy quan-điểm nào thuộc 62 loại tà-kiến mang tính suy 
đoán.] (1439) 


1440 [Mp giải thích là: không còn tái sinh lần thứ tám trong cõi dục-giới.] 
(1440) 


144! [Ce và Be ghi ãnantariyamkammam; Ee thì ghi là anantariyam-kammaim. 
Lạ thay, mặc dù thuật ngữ này rất rất hay được dùng để giảng kinh hay giảng 
dạy trong Phật giáo, nhưng khi tìm kiếm chữ này bằng phần mềm công nghệ 
tìm kiếm công nghệ (CST 4.0) thì chỉ thấy trong toàn bộ Kinh Tạng chỉ có 
duy nhất 1 chỗ này là có chữ này, tức chỉ có trong kinh này! Ngoài ra, trong 
Luật Tạng cũng ghi chữ này duy nhất 1 lần, đó là trong câu chuyện về thầy 
Đề-bà-đạt-đa (Devadara) ở Văn II 193,37. Một ãnantariya kamma được hiểu 
là một tội ác hay nghiệp nặng khủng khiếp đến mức tạo ngay quả báo ngay 
kiếp sau phải bị tái sinh trong địa ngục. 05 nghiệp nặng nghiêm trọng [05 tội 
ác| đã được nói ra trong các kinh 5:129, kinh 6:87 ở trên, và kinh 6:94 kế ben 
dưới. | (1441) 


144 [Nguyên văn: /o bahiddhaä dakkhineyyam gavesifun. Tức không còn đi 
tìm bậc thánh nào đắc đạo từ những đạo khác ngoài đạo Phật. | (1442) 


143 [Nguyên văn cụm chữ cuối: øãñam satthäram uddisium. Nghĩa là 
(không còn) tìm kiếm người nào khác ngoài Phật là vị thầy tâm linh tối 
thượng.| (1443) 


14 [Nguyên văn câu này: Szmmmaftaniyamam okkamissati. Sammattani- 
yamam (đạo lộ đã định của sự sự chân-chính) rõ ràng là cách gọi ngắn gọn 


Chú Thích * 215 


của cụm chữ ?mam kusalesu dhammesu sammatftam (đạo lộ đã được định 
xong [gôm cój sự chân-chính trong những phẩm chất thiện lành), như đã 
được đã được ghi và chú giải trong chú thích 358 của kinh 3:22 và chú thích 
1150 của kinh 5:151.] (1444) 


1445 [Nguyên văn câu này: Sabbasankharesu anodhimn karitva aniccasañfñam 
upafthäpetum. Mp giải thích: “không giới hạn là không thiết lập giới hạn như 
vầy: “Chỉ những hiện-tượng có điều-kiện này, chứ không phải tất cả, là vô- 
thường'.” (Tức tất cả và tất cả mọi sự có điều-kiện đều là vô-thường).] (1445) 
144 Cẹ và Ee ghi chữ gacchami, nhưng ở đây như muốn chỉ nghĩa tương lai 
[nguyên gốc được truyền đạt bởi dạng này]. Be ghi chữ gacchissarii, có lẽ là 
một dạng tương lai mới. | (1446) 


1447 [Tôi đọc theo theo Be và Ee ghi là 55avissãmi, khác với Ce ghi là bha- 
wissafi.| (1447) 


143 [Nguyên văn câu này: Sabbaloke atammayo bhavissami. Mp chú giải 
rằng: Sabbaloke atammayo bhavissämi. Mp: “Tự-tính hay nhân-dạng (/zm- 
mayo) chính là dục-vọng (ái) và những quan-điểm này nọ (tà kiến); sự vô tự- 
tính (a/ammnayo) là sự không có những thứ này.”] (1448) 


1449 [Ở đây là “sáu” điều kết hợp: gồm [2 x ba-điều (bộ ba)].] (1449) 
1450 [Đây cũng là “sáu điều kết hợp: gồm [2 x ba-điều (bộ ba)].] (1450) 


1451 (Tên đầy đủ có thê ghi là: “8a Chương Thêm Vào Phần 'Năm Mươi Kinh 
Thứ Hai”) 


- [Nguyên văn tựa của chương này là: Pannasakatireka Vagga. Đây là tựa 
chung mà Ce đã đặt cho 03 chương “thêm” này, và đánh số 03 chương là 
chương I1, 2, và 3. Ee thì đặt tựa là Papnasasangahito VỨaggo, nghĩa là 
“Chương Nằm Trong Phân 'Năm Mươi Kinh (thứ hai)”. Be thì không đặt 
tựa chung cho các chương “thêm” này, mà chỉ đánh số thành NHÓM I1, 12, 
và 13 tiếp theo các NHÓM trước trong Quyển “Sáu” này.] (1451) 


142 [Từ chỗ này trở đi không có những dòng kệ tóm tắt (uddãna) ở cuỗi 
chương để dựa vào đó đặt tên cho các kinh. Do vậy tôi đã dùng các tên kinh 


216 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


theo phiên bản Ce.| (1452) 


1453 [Người đọc kinh thường công bố rằng dãy kinh này [6:119-6:139] đã 
chứng tỏ có nhiều người tại gia là A-la-hán vào thời Đức Phật. Tuy nhiên, 
điều này là một sự hiểu lầm! Bởi chúng ta thấy trong danh sách này, những 
người như Anathapindika (Cấp Cô Độc), Pũrana (tức Purana), và Isidatta đều 
được tái sinh trong cõi trời Tusifa (Đâu-suất) [coi các kinh 6:44 và MN 143, 
mục 16]. Chúng ta cũng thấy gia chủ Ugga ở Vesälï (Tỳ-xá-ly), người cũng 
được nói [trong kinh 5:44] đã tái sinh trong số những thiên thần được tạo 
bằng-tâm, và gia chủ Hatthaka, người được nói [trong kinh 3:127] đã tái sinh 
trong cõi trời Aviha (Vô Phiền thiên) thuộc năm cõi-trời trong sạch (tịnh cư 
thiên) của những bậc thánh Bắt-lai. 


- Những thuật ngữ dùng để mô tả những vị đệ tử tại gia này là thuộc hàng ứđ/ 
cả những thánh nhân từ bậc Nhập-lưu trở lên. Tất cả họ đều có niêm-tin bắt 
lay chuyển (aveccappasäda) vào Phật, Pháp, Tăng, và đã đạt tới sự chấắc- 
chắn về Như Lai (tathãgate nithangara), và là những bậc nhìn-thấy của Niết- 
bàn, đó là sự bát-tử (amataddasa). Coi kinh 10:63, trong đó sự chắc-chắn về 
Phật đã được gắn cho những vị đệ tử ở những cấp bậc thấp hơn A-la-hán. 


- Trong đoạn kinh này, lời tuyên bố rằng những người này cũng có được sự 
giải-thoát thánh thiện (ariyena vừnuttiyä) cũng là bất thường (không đúng 
theo công thức định nghĩa trong Kinh Tạng và Luật Tạng), nhưng Mp đã giải 
thích lời đó chỉ đồng nghĩa là “sự giải-thoát của thánh quả những học-nhân” 
(sekha-phala-vimuftiya). Nếu một A-la-hán được mô tả là một người tại g1a 
đang sống tại gia thì đây quả là một công thức định nghĩa khác lạ về A-la- 
hán. Tất cả các bộ kinh W¡kãya đều không ghi trường hợp nào có đệ tử tại gia 
chứng thánh quả A-la-hán và sau đó tiếp tục sống đời sống tại gia. Nếu có 
một ai mà thực sự chứng thánh quả A-la-hán thì người đó sẽ /ập ức xuất gia 
ngay sau đó, giống trường hợp của Yasa như đã được ghi trong Luật Tạng 
Vin I 17,I-3.] (1453) 


14⁄4 [Tổng số bài kinh trong NHÓM “Tóm Lược & Lặp Lại” này được tính 
theo 10 loại sự chứng-ngộ [từ sự trực-tiếp biẾt ... sự fừ-bỏ] nhân cho mỗi loại 
ô-nhiễm [L7 ô-nhiễm: tham, sân, sỉ... sự lo-tâm phóng dật] = 170 điều (pháp 
tu). Vì mỗi sự chứng-ngộ được hoàn thành bằng cách tu tập lần lượt hết 03 


Chú Thích * 217 


bộ-sáu (sáu điều, sáu pháp tu), như vậy sẽ cho tông số kinh của NHÓM 3 là 
170 x 3 = 510 bài kinh.] (1454) 


++++ 


218 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 6 


